


NGUYÊN MINH TIẾN 


dịch và chú giải 








KHUYÊN NGƯỜI 
NIỆM PHẬT 
0U SINH TỊNH ĐỘ 





KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT 
CẤU SINH TỊNH ĐỘ 
(AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5) 


NGUYÊN MINH TIẾN 
dịch và chú giải 


Bản quyển thuộc về dịch giả và Nhà xuất bản Liên Phật 
Hội. 

Copyright © 2016 by Nguyen Minh Tien 

ISBN-13: 978-1539443902 

ISBN-10: 1539443906 


© All rights reserved. No part of this book may be 
reproduced by any means without prior written permission 
from the publisher. 


NGUYÊN MINH TIẾN 
Việt dịch và chú giải 


KHUYÊN NGƯỜI 
NIỆM PHẬT 


CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


NGUYÊN TÁC: TÂY QUY TRỤC CHỈ 


NHÀ XUẤT BẢN LIÊN PHẬT HỘI 


fậ tủ + ## Ø lệ 






Ta 
ưa mm 
......” 
T220 
P2 








NHƯ 

„. ~_—— Nvề. 

2 —=—- N 

Ũ 

Ũ 

D 
Ù 
Ũ 


n€ 


» 
f MU 


_ 






II ÄNH H0ÀI TÂY 0U SĨ PHU RN SĨ 
(Họa sĩ Uông Thạch Tâm) 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


XƯNG TÁN HÌNH TƯỢNG 


ô. diờu 


lên sinh Chu An Sĩ, người Côn Sơn, trước 
tác rất nhiều sách. Tôi nhờ đọc qua các sách của tiên 
sinh mà được lợi ích sâu xa vô vàn. Thuở xưa đức Thế 
Tôn vì muốn nghe chỉ nửa bài kệ mà xả thân cho quỷ 
la-sát. Xét theo đó thì ân đức quá lớn lao của tiên sinh, 
tôi quả thật không biết làm sao báo đáp. 

Uông Thạch Tâm vẽ tượng tiên sinh, nhờ người 
viết lời đề tượng, tôi xem qua thật hết sức kinh ngạc 
vui mừng, những lúc có thời gian vẫn thường chiêm 
ngưỡng lễ bái. Nay cung kính mượn bốn câu hai mươi 
vân,! tuy không đủ để nói về tiên sinh dù trong muôn 
một, nhưng chỉ mong thúc đẩy rộng truyền ý nguyện 
của tiên sinh khi viết sách, cũng là để kết duyên vãng 
Ị Nguyên tác là #( v9 š— -Fää (kính vi tứ ngôn nhị thập vận), có vẻ 

như lời dẫn này muốn nói rằng tiếp theo sau sẽ là các bài kệ tán theo 
thể bốn câu (mỏi đoạn) và cả thảy (có 12 bài) sử dụng 20 vân. Nếu 
cách hiểu này là đúng thì dường như đây chỉ là cách nói biểu trưng, vì 
không thực sự chính xác như vậy. 


6 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


sinh Tịnh độ. Chắc rằng tiên sinh ngự giữa đài sen 

nơi Cực Lạc cũng nhân việc này mà mỉm cười thỏa 
nguyện. 

Ngày mồng 2 tháng 12 năm Canh Tý 

Niên hiệu Đạo Quang! 

Trương Nhĩ Đán kính đề? 


Bài tán thứ nhất 


Đại cư sĩ hiện thân cứu thế, 

Đời Khang Hụ, Thánh đế xiển dương. 
Tài biện thuyết không chỉ ngăn nại, 
Pháp cam lô thí khắp nơi nơi. 

Miệng trao lời, ta thảo sách quý, 
Sấm 0ang chớp lóe phá mê lầm. 


Kính sách Tam giáo đêu thông suốt, 
Thấu hiểu sâu xa nghĩa nhiệm mâu. 
Khí uăn cuôn cuộn như mâu nổi, 
Lời lời lưu loát tựa suối tuôn. 


Hiện thân sứ giả đức Như Lai, 

Làm bậc Đạo sự dẫn đắt người. 
Thương tha thế cuộc thời mmạt pháp, 
Chúng sinh phân lớn đêu ngu sỉ. 
Nếu không phải bậc Đại Bô Tát, 


l Tức là năm 1840. Niên hiệu Đạo Quang (1820-1850) thuộc triều 
Thanh, Hoàng đế Đạo Quang. 


: Trương Nhí Đán hiệu Mi Thúc (#4), người huyện Thường Thục, 
thuộc tỉnh Giang Tô, là một thi sĩ, học giả sống vào triều Thanh. 


7 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Sao có Pháp âm sư tử hống? 
Nếu muốn xả thân 0ê Tịnh độ, 
Đời nau há dám châm trễ sao? 
Cư sĩ uiết sách hơn 0uạn câu, 
Thảy đều siảng rõ pháp tôn ấu. 


Trước đã từng nhe qua lời dạ, 

Nay được chiêm ngưỡng tôn tượng niSài, 
Gậu thiên, nón tịnh hướng Tâu phương, 
Râu nhủ tuyết trắng bau theo gió. 


Hàng đệ tử cúi đầu xưng tụng, 

Mắt lệ tuôn, kính nsưỡng muôn phân, 
Niệm danh hiệu ngài như tiệm Phật. 
Biết bao người đông tâm chiêm bái, 
Tuy chỉ là tranh tượng 0ô tri, 

Nhưng nguuện lực 0ô biên uô lượng, 
Sự hiển linh không thể nshĩ bàn. 
Nhân duyên ấu nên từ tranh tượng, 
Hình uẽ kia hóa hiện cành sen. 


Người chí thành lễ bái tượng nàu, 
Thảy đều được lòng từ Hiếp độ. 

Vô số chúng sinh đồng quy ngưỡng, 
Cùng sinh 0ê ao báu Tâu phương. 


Năm xưa sót sọc dạo 0ê Tâu, 
Thánh đức cao ười như còn đó. 

Toàn Thư hàm chứa lời Phật dạ, 
Lòng từ thương xót khắp muôn loài. 


8 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Ngài đã xa chơi tiền Cực Lạc, 
Lòng từ uẫn độ khắp muôn đâm. 
Tranh uẽ phỏng theo hình dáng cũ, 
Lời xưa 0nng 00ng Trãi dư âm. 


Cổ Ngô - Chu Triệu Canh, hiệu Ngâm Bạch 
Bài tán thứ hai 


Tánh thể sáng trons như mặt ngutêt, 
Người nsười sẵn đủ nơi tự tâm. 

Ai phát nquuện tu hành tính tấn, 
Trải nhiêu đời ắt tỉnh cơn mê. 

Bụi trần khi ấu không còn nhiễm, 
Sống giữa đời tự tại an nhiên. 


Chu Cự sĩ được người kính 1ưỡng, 
Là hàng tôn túc đất Côn Sơn.' 

Khởi tâm từ bi, tạo phúc 0ô biên, 

Độ muôn người thoát oòng khổ hải. 

So người trước nhiếp Long Thư,ˆ 
Đối người sau, khơi nguồn Xích Mộc. 

† Nguyên tác dùng Lộc Thành (/#3Ä) là một tên gọi khác của Côn Sơn, 
quê hương cư sĩ Chu An Sĩ. 

: Long Thư: tức Long Thư Cư sĩ, người trước tác Long Thư Tịnh độ 
văn (äš,4ƒ;# + %) vào khoảng năm 1160. Ông tên thật là Vương Nhật 
Hưu, tự Hư Trung, quê ở huyện Long Thư, (nay thuộc tỉnh An Huy) 
nên mới lấy hiệu Long Thư Cư sĩ. Không rõ năm sinh, chỉ biết ông 
mất vào năm 1173). 

3 Tức Bành Xích Mộc (#2 X_), sinh năm 1740, mất năm 1796, tên thật 
là Bành Thiệu Thăng, tự Duân Sơ, hiệu Xích Mộc Cư sĩ, cũng có hiệu 
là Tri Quy Tử, quê ở Trường Châu thuộc tỉnh Giang Tô. Ông đỏ tiến 
Sĩ vào niên hiệu Càn Long năm thứ 26 (1761), nghiên cứu sâu rộng 
Phật pháp, trước tu tập Thiên tông, sau hết sức xiển dương Tịnh độ. 


9 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Kim đài lông lông chiếu mười phương, 

Phẩm hạnh cao 0ời soi kim cổ. 

Nguyện cho chúng sinh toàn pháp giới, 

Lìn xa ô nhiễm chốn trân ai, 

Quả lành sớm thành tựu 0uiên tấn, 

Đông sanh Cực Lạc ngự tòa sen. 

Nguyên Hòa - Khâu Hông Nghiệp, tự Ấu Trì 


Bài tán thứ ba 


Sông ái nhiễm ngàu thêm sâu thẳm, 
Biển trân lao sóng đữ càng cao. 
Thương thay chúng sinh cõi Tn-bà, 
Tập khí lâu đời khó tha đối. 


Chỉ riêng Cư sĩ đất Côn Sơn, 

Phát đại nguuện, hành đạo Bô Tái. 
Biên soạn Toàn thư, sồm mối ñạo, 
Lời lời răn dạu, khuyên người tu. 


Khác nào trong nhà tối đã lâu, 

Bỗng thấu bừng lên nsọn đuốc sáng. 
Lại như té nã 0uách Túi cao, 

Bông uói ta nắm được dải lụa. 


Tự độ chính mình cũng độ nisười, 

Hiển lộ tâm từ bi lân mẫn. 

Một mãi quả lành được 0uiên mãn, 

Đài sen chói sáns sắc 0uàng tử kim. 


10 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Người sau đã mất đi chuẩn mực, 

Nhớ Hếc muôn đời gương tẫu xưa. 
May sao có hiền sĩ Thạch Tâm, 

Tìm khắp trons những người hậu duệ, 
Mừng oui gặp được chân dung Nsài, 
Khéo tay mô phởng thành Thánh tượng. 


Đau lờng kẻ sinh sau đến truộn, 
Chưa từng được điện kiến tôn nhan. 
Naụ đem hết tâm thành kính 1nsưỡng, 
Mở sách ra như được gặp Người. 


Huống chỉ được chiêm bái Thánh tượng, 

Lễ lạu càng sinh lòng kính luuến. 

Lặng lẽ nsưỡng bái biết bao lần, 

Nguyện dùng thuyền Pháp làm phương tiện, 
Cứu độ chúng sinh cõi Ta-bà, 

Hết thâu cùng lên bậc Bất thối. 

Nguyên Hòa - Chu Triệu Tiêu, tự Vì 
Khanh 


Bài tán thứ tư 


Bao lân đọc kỹ sách tiên sinh, 

Lễ bái hình tượng bậc thoát tục. 
Lời từ rộng độ khắp thế gian, 
Dung mạo phi phàm thêm rực rỡ. 


Nhiều đời trước hành đạo Bồ Tát, 
Một kiếp này hiện tướng phàm nhân. 


11 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Dấu thông suốt 0uào ra Tam siáo, 

Vẫn một lòng hướng Phật Di-đà. 
Thương thay chúng sinh cõi Tn-bà, 
Trôi giạt bao đời trơng sinh tử. 

Lời ngài trong sách được rộng truyễn, 
Như sấm rên muôn đời 0ang 00ns. 


Chỉ tiếc không được sinh cùng thời, 
Theo hâu bên trướng bậc chân tu. 

Bốn mươi năm chẳn thành đạo cả, 
Môn nhân kính ngưỡng như Thái sơn. 
Thắp một nén hương lòng cuns kính, 
Đảnh lễ bậc Bô Tát độ sinh, 

Nguyện sớm qua lại cối Ta-bà, 

Cứu độ chúng sinh 0ô số lượng. 


Lạp Thủy - Khâu Tôn Cẩm, tự Họa Đường. 


Bài tán thứ năm 
Cư sĩ bậc Tiên sinh quê tôi, 
Lòng thành kính nsưỡng như mrúi Thái. 
Văn chương lừng lẫu đất Ngọc Phong, 
Gần đâu bao người tài tiếp bước. 


Chân truyễn lý học có Trang Cừ.! 


" Trang Cừ (3#), tức Ngụy Hiệu (424z), tự Tự Tài (#3), hiệu Trang 
Cừ. Ông vốn trước mang họ Lý, sinh năm 1483, mất năm 1543, là 
người ở Tô Châu thuộc Côn Sơn, cùng quê với tiên sinh An Sĩ. Trang 
Cừ tinh thông lý học, có để lại tác phầm Trang Cừ Di Thư. Ông cúng 
là thầy dạy của Quy Chấn Xuyên. Đương thời, ông với Lý Thừa Huân, 
Hỏ Thế Trữ và Dư Hữu Thiện là 4 học giả được người đời tôn xưng là 
Nam Đô Tứ quân tử. 


12 


1 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Tiếp Bá Lư dạu người trọn ẩu.' 
Văn haụ nổi tiếng, Quy Chấn Xuuên,? 
Thông suốt sách sử, Cố Diễm Vũ.3 


Cư sĩ học thông Nho, Lão, Phật, 

Dút trừ 0ons nghiệp, rõ tử sinh. 

Soqn hai bộ sách trừ dâm, sát, 

Như tiếng quát chấn động người nshe. 


Cứu uớt chúng sinh khỏi đường 1nôê, 

Sau lại chỉ nẻo 0uê Cực Lạc. 

Một lòng niệm Phật hướng Tây phương, 
Cách muôn cõi nước, gần sang tấc. 
Trons hô bảu báu, hoa sen nở, 

Cười bảo người nhà: Phật đón ta! 


Tỡi sinh sau Ngài súu tươi năm, 
Không được gặp sứ giả Như Lai. 
Cứu cánh không từm đâu nơi khác, 
Nhân duyên giải thoát chính là đâu. 


Bá Lư (45/7), tức Chu Dụng Thuần (&7#1#), tự trí nhất, hiệu 
Bá Lư, sinh năm 1617. Ông để lại nhiều tác phẩm, trong 
đó có ảnh hưởng sâu rộng nhất là Chu tử gia huấn (&## 
3Ì), cũng được biết với tên là Chu Bá Lư trị gia cách ngôn 
(kh 2 #14£š). 


: Quy Chấn Xuyên (## Z )Ì), tên thật là Quy Hữu Quang (## 2 %.), sinh 


năm 1507, mất năm 1571, tự Hy Phủ hoặc Khai Phú, hiệu Chấn 
Xuyên, thường được tôn xưng là Chấn Xuyên Tiên sinh, người ở Thái 
Thương thuộc Côn Sơn, cùng quê với tiên sinh An Sĩ. 


: Nguyên tác dùng Đình Lâm (#*3*) tức Đình Lâm Tiên sinh, là tôn hiệu 


của Cố Diễm Vú (#ã & 3®), tự Trung Thanh (#::ä), sinh năm 1613, mất 
năm 1682, là bậc văn tài lỗi lạc người phủ Tô Châu thuộc Côn Sơn, 
cùng quê với Tiên sinh An Sĩ. 


13 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Cư sĩ xưng “người nhớ 0ê Tây ”,' 
Riêng tôi isưỡng 0uons theo Cư sĩ. 
Côn Sơn - Phương Bộ Doanh, tự Tiểu 
Tương 
Bài tán thứ sáu 
Neài hiện thân cư sĩ, 
Vì thuyết pháp độ sinh. 
Từ Long Thư đến nay, 
Duy nhất chỉ thấu Nsài. 
Khuuên người tị Tịnh độ, 
Dạự bảo kẻ sơ cơ, 
Đêu đưa 0uào cõi Phật. 
Sách Tâu quụ trực chỉ, 
Phù hợp cả ba căn.3 
Bao nhân duyên, thí dụ, 
Gôm đủ uào trong đó. 


Liông Thạch Tâm chí thành, 
Tạo tượng Ngài cúng đường. 
Nay xin khuyên nsười đời, 
Nên cung kính tin theo. 


Ngô Huyện —- Chu Hiếu Cai, tự Tâm Hương 


† Tiên sinh An Sĩ tự lấy hiệu là Hoài Tây Cư si, nghĩa là người luôn nhớ 
nghĩ về phương Tây, tức cói Tịnh độ Tây phương Cực Lạc. 

: Long Thư: Tức Vương Nhật Hưu, hiệu Long Thư Cư sĩ, người đá soạn 
Long Thư Tịnh độ văn, là một hành giả Tịnh độ uyên bác và đã đóng 
góp lớn lao trong việc xiển dương Giáo pháp này. 

Š Ba căn: chỉ trong số người tu tập có ba căn cơ khác nhau. Thượng 

căn là bậc trí tuệ, trung căn là hạng trung bình, hạ căn là những kẻ mê 

muội tối tăm. 


14 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Bài tán thứ bảy 
Ngài là thiện tri thức, 
Đựại Bô Tát độ sinh. 
Hiện thân trong cửa Khổng, 
Thuuết giảng đạo Thích-ca. 
Khuuên người trì giới luật, 
Nghiêm siữ giới sát, dâm. 
Dạy giáo pháp Ba thừn, 
Sâu xa 0à rộng khắp. 


Đem hết cả thân tâm, 

Phụng sự khắp pháp giới. 
Rông truyền pháp niệm Phật, 
Xiển dương tông Tịnh độ. 


Trừ mê tối khắp nơi, 

Hiện mặt trời trí tuệ. 
Dược đọc sách của Nsài, 
Như thấu Nsài hiến hiện. 
Cung kính lễ Thánh tượng, 
Tâm đạo càng kiên cố. 


Trước ngài có Lơng Thư, 
Sau lại thêm Xích Mộc.! 
Khoảng giữa chính là niài, 
Trọn thành ba chân 0ạc. 
, Long Thư chỉ cư sĩ Vương Nhật Hưu, tức Long Thư Cư sĩ, xiển dương 
Tịnh độ vào đầu thế kỷ 12, trước tiên sinh Chu An Sĩ. Xích Mộc tức Xích 
Mộc Cư sĩ, tên thật là Bành Thiệu Thăng, đã có chú thích ở trước. Đoạn 


này trong bài tán muốn nói đến ba người nồi bật như ba chân vạc, giữ 
vững chắc giáo pháp Tịnh độ. 


15 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Giúo pháp líc suU 0i, 
Chấn hưng nhờ cúc 0Ị. 
Ngăn đứt bao tà thuUết, 
Phá bỏ tục suụ đôi. 


Cơn sau risài trăm năm, 

Chỉ chiêm ngưỡng hình tượng. 
Kính cẩn nâng di thư, 

Lòng 0ui buôn lẫn lộn, 

Dòng nước tắt khôn câm. 


Ngài xưa hướng uê Tâu, 
Cơn 1iq/ IQHUện cũng 0ậu. 
Nguyện được Nsài gia hộ, 
Sen nở chốn Tâu phương. 
Phương Ngoại - Thích Tổ Quán, tự Giác 
A 


Bài tán thứ tám 
Trà thơm 0uương nhẹ qiường thiên, 
Năm xưa bao độ triền tiên mê lầm. 
Một sớm hoa nở đất tâm, 
Thuyên sang bến giác, dứt mâm khổ 0ui. 
Qua đâu kính lễ Đạo sư, 
Tn-bà cứu độ, Toàn Thư lưu truuÊn. 
Đông Mão — Chu Đại Vận 


16 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Bài tán thứ chín 
Từng đọc qua sách của Tiên sinh, 
Lòng thường nnshĩ nhớ xiết bao tình. 
Lời nhâm ái tình thương trải khắp, 
Lễ chân thường thức tỉnh quân mê. 
Mừng oui na được xem thánh tượng, 
Tâm lành nsuuên dốc trọn lai sinh. 
Ngày sau nơi cõi nước an lành, 
Ngĩắng đâu ngưỡng uọng kính Tiên sinh. 
Hàng Châu - Phùng Húc Thăng 


Bài tán thứ mười 


Một ouông giấu họa nên Thánh tượng, 
Mừng oui thaụ được thấu Châm sư. 
Dúc cao hậu thế thường kính ngưỡng, 
Nguyện lớn từ lâu uẫn hướng Tâu. 


Lưu lại Toàn thư truyền Giáo pháp, 

Cứu giúp muôn dân, dạu đạo lành. 

Thắp nén hương, ngưỡng trôns dung 1mqo, 
Nét thanh tao, quắc thước hiến bàu. 

Tâm thành, chỉ thêu, nên thánh tượng, 
Chân dune Ngài, chiêm nsưỡng không thôi. 
Kiếp mạt, thương đời săn sóng đữ, 

Bến mê, cứu khổ thả bè từ. 


Gương sáng học theo dường không khó, 
Nết xấu dạu người khéo lánh xa. 


17 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Mười năm ao ước, tròn IvutJỆH cũ, 
Đôi lời xưng tán, rộng truyên lưu. 


(Trước đây mười năm, tôi được quen biết cháu cố 
nội của Tiên sinh Chu An Sĩ là Thiếu Dung Mậu Tài, 
nhờ đó nhận được bản thảo sách này. Tôi lại có địp ở 
chỗ của Uông Thạch Tâm được nhìn thấy di ảnh của 
Tiên sinh. Không bao lâu sau, Thiếu Dung qua đời, 
tôi có ý muốn đem bản thảo này khắc in, nhưng dù cố 
gắng đã lâu vẫn không thành tựu. Đến nay mới được 
các ông Uông Tâm Trì, Thấm Tế Chi cùng giúp tiền 
vào việc in ấn.) 


Nhân Hòa —- Hồ Đĩnh, hiệu Đĩnh Thần 


Bài tán thứ mười một 
Dại nguyện Hoài Tâu naụ đã thỏa, 
Hoa khai cõi Phật uạn kiếp xuân. 
Chánh pháp rộng truyên, trời người lợi, 
Lòng từ cứu độ, khắp mmuôn đâm. 
Cõi mộng 0uang hồi chuông cảnh tỉnh, 
Bến mê thuyên pháp độ khách trân. 
Tiên sinh công đức tàu biến lớn, 
Nehĩ bàn xưng tán chẳng xứng phân. 
Dến nay còn đó pho sách quý, 
Vui sao được khắc bản lưu hành. 
Thuyết giảng độ người không săn 1isqi, 
Đức lớn ẩn tàng mâu nhiệm tha. 
Tâm thành bút mực đôi dòng kính, 


18 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Khói hương tờ nhạt cảm oai thân. 
Nghiên nsẫm đi thư thêm trí tuệ, 
Sen 0àng đất Phật quuết có phân. 
(Nhân chỉnh sửa di cảo của Tiên sinh vừa xong, kính 
đề hai vân thơ trên.) 


Cổ Ngô - Uông Phụng Chương, tự Tâm Trì 


Bài tán thứ mười hai 


Tâm đại bi 0ô cùng dũng mãnh, 
Thuuết pháp độ người không ngăn ngại, 
Như được nshe từ kim khẩu Thế Tôn, 
Khiến cối đất chấn động theo sáu cách. 
Uông Đại Thân 


19 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


TIỂU SỬ TIÊN SINH CHU AN SĨ! 


iên sinh tên thật là Chu Mộng Nhan, còn có 
tên khác là Tư Nhân, hiệu An Sĩ, là hàng trí thức ở đất 
Côn Sơn. 


Ngài thông hiểu Kinh tạng, tin sâu pháp môn Tịnh 
độ nên tự lấy hiệu là Hoài Tây Cư sĩ. Ngài thường suy 
xét thấy rằng, tất cả chúng sinh tạo vô số tội nghiệp, 
trong đó có đến hơn một nửa là do hai nghiệp tà dâm 
và giết hại, nhân đó liên soạn ra hai quyển sách để 
khuyên răn người đời từ bỏ sự tà dâm và giết hại. 

Sách khuyên người bỏ sự giết hại lấy tên là Vạn 
thiện tiên tư,? lời lẽ thiết tha thành khẩn, ý tứ sâu xa 
cảm động lòng người. Theo lời ngài kể lại thì mỗi khi 
đi qua bất kỳ miếu thân nào cũng đều có lời khấn 
nguyện rằng: 

“Nguyện chư vị thần linh hãy phát tâm xuất thế, 
đừng thọ hưởng những đồ cúng tế bằng máu thịt 
chúng sinh, một lòng thường niệm đức Phật A-di-đà, 
cầu vãng sinh Tây phương Tịnh độ. Chu Tư Nhân 
này kể từ năm 24 tuổi cho đến cuối đời, nguyện rằng 


† Phân này trong nguyên bản là Chu An Sĩ cư sĩ truyện, cùng với toàn 
bộ nội dung sách Tây Quy trực chỉ được đưa vào Vạn tân toán Tục 
tạng kinh, thuộc Tập 62, kinh số 1173, bát đầu từ trang 99, tờ a. 

: Do ý nghĩa này nên khi chuyền dịch sang Việt ngữ chúng tôi đã lấy 
tựa đề cho phản này là Khuyên người bỏ sự giết hại. 


20 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


nếu có tự tay giết hại dù một con cá nhỏ, cho đến 
những người trong nhà tôi nếu có ai làm tổn hại đến 
con muỗi, con kiến, xin tôn thân thẳng tay nghiêm trị, 
nổi lên sấm sét đánh nát những sách tôi viết ra. 

“Lại kể từ năm 24 tuổi cho đến cuối đời, xuống 
sông gặp cá, ngấng mặt thấy chim, nếu như không 
nghĩ việc cứu giúp phóng sinh mà còn khởi tâm giết 
hại, cũng xin chịu sự trừng phạt như trên. 

“Lại kể từ năm 24 tuổi cho đến cuối đời, dù là 
trong giấc mộng, nếu thấy người giết hại chúng sinh 
mà không hết lòng xưng danh hiệu Phật, không khởi 
tâm cứu giúp, ngược lại còn vui vẻ tán thành, cũng 
xin chịu sự trừng phạt như trên.” 


Về quyển sách khuyên người bỏ sự tham dục của 
tiên sinh, tựa đề là Dục hải hồi cuông,! khuyên hết 
thảy những người nặng lòng tham dục, trước tiên 
dùng phương tiện quán chiếu việc ở trong thai mẹ 
như tù ngục, thấy rõ đủ mọi sự khổ não, do đó liền 
dứt trừ được tâm tham dục. 


Tiếp theo dạy người quán xét thân thể bằng 
xương thịt này, là nơi hội tụ của đủ loại ký sinh trùng, 
thường lưu chuyển trong thân người, ăn hút tủy não, 
máu thịt của người. Cách quán chiếu này được xem 
như mở ra phương tiện ban đầu của phép quán bất 
tịnh. 

Tiếp theo nữa lại dạy việc quán chiếu thân thể kẻ 
nam người nữ đều chứa đựng những máu, mủ, đờm 


Ị Do ý nghĩa này nên khi chuyển dịch sang Việt ngứ chúng tôi đá lấy 
tựa đề cho phân này là Khuyên người bỏ sự tham dục. 


21 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


đãi... đầy những thứ nhơ nhớp, chẳng khác nào một 
hố phân hôi hám chất chứa phần uế. Dùng phép quán 
này làm phương tiện đối trị để dứt trừ tham dục. 


Tiếp theo nữa lại dạy quán xác chết nằm cứng 
đờ ngửa mặt, khí lạnh thấu xương, đến khi thối rữa, 
nước mủ vàng từ trong rỉ chảy ra, hôi thối không sao 
chịu nổi, giòi bọ rúc ria khắp trong thân cắn rứt, cho 
đến khi da thịt đều hoại nát, xương cốt cũng tách lìa, 
thậm chí trải qua thời gian rồi mô mả xói mòn, xương 
cốt lộ ra bị người, thú giãm đạp... Quán xét như vậy 
rồi thấy rằng, chính thân thể này của mình cuối cùng 
cũng sẽ phải trải qua sự hư hoại như vậy không khác. 


Tiếp theo lại quán chiếu theo như lời dạy trong 
kinh Pháp Hoa về nhân duyên, về tướng sinh, tướng 
diệt, tướng không sinh không điệt. Đây là phương 
tiện dứt trừ đến tận cội nguồn tham dục. 

Tiếp theo lại quán tự thân mình ở thế giới Cực 
Lạc, hóa sinh từ hoa sen giữa hỗ bảy báu, hoa nở liên 
được thấy Phật A-di-đà ngự trên tòa sen báu, có đủ 
các tướng lành trang nghiêm thân Phật, lại thấy tự 
thân mình được lễ bái cúng dường Phật. Khi quán 
chiếu như vậy rồi liên phát nguyện vãng sinh về thế 
giới Cực Lạc, vĩnh viễn lìa thoát khỏi hố hầm tham 
dục. Phép quán này là phương tiện rốt ráo để đạt đến 
sự giải thoát. 

Tiên sinh lại biên soạn sách Âm chất văn quảng 
nghĩa giảng rộng nghĩa lý bài văn Âm chất để khuyên 


22 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


người tin sâu nhân quả,! gồm 2 quyển,? sách Tây quy 
trực chỉ gồm 4 quyển, khuyên người tu tập niệm Phật 
câu vãng sinh.3 

Vào tháng giêng niên hiệu Càn Long năm thứ tư,! 
ngài từ biệt người nhà, nói là sắp về Tây phương Cực 
Lạc. Người nhà xin nấu nước thơm để tắm rửa, ngài 
gạt đi mà nói: “Ta vốn tắm nước thơm từ lâu rồi!” 
Ngài vẫn cười nói vưi vẻ an nhiên cho đến lúc qua 
đời. Khi ấy có mùi hương thơm lạ ngào ngạt tỏa lan 
khắp nhà. 


Năm ấy, ngài thọ được 84 tuổi. 


MƯỜI ĐIÊU THÙ THẮNG 
Ở CÕI TÂY PHƯƠNG 


1. Hóa sinh từ hoa sen, khác biệt với cõi Ta-bà sinh 
trưởng từ bào thai. 

2. Sinh ra liền được tướng hảo đoan nghiêm, khác biệt 
với cõi Ta-bà thọ thân xương thịt ô uế. 

3. Mặt đất khắp nơi bằng vàng ròng, khác biệt với cõi 
Ta-bà đất cát dơ nhớp. 

_ ý nghĩa này nên khi chuyền dịch sang Việt ngữ chúng tôi đã lấy 
tựa đề cho phân này là Khuyên người tin sâu nhân quả, cũng phân 
làm 2 quyền thượng, hạ như nguyên tác. 

` Nguyên bản khác là < Š (tam quyền) nhưng thực tế chỉ có 2 quyền 
(thượng, hạ), có lẽ người viết bài này đã nhầm, hoặc cúng có thể do 
trước đây có lân khác in nào đó chia sách này làm 3 quyền chăng? 

3 Do ý nghĩa này nên khi chuyền dịch sang Việt ngứ chúng tôi đã lấy 
tựa đề cho phần này là Khuyên người niệm Phật cầu sinh Tịnh độ. 

* Tức là năm 1739. 


23 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


4. Y phục và thức ăn tự nhiên hóa hiện, khác biệt với 
cöi Ta-bà thường chịu khổ đói rét. 

5. Cung điện tùy ý hiện ra, khác biệt với cöi Ta-bà phải 
vất vả xây dựng. 

6. Tùy ý đi lại giữa hư không, khác biệt với cöi Ta-bà 
thân như túi da chứa đầy bệnh khố. 

7. Được sống chung cùng bạn lành yêu kính, khác biệt 
với cõi Ta-bà oan gia thường đối mặt. 

8. Tuổi thọ dài lâu không thể suy lường, khác biệt với 
cöi Ta-bà sống chết ngắn ngủi trong gang tấc. 

9. Vĩnh viễn không còn thối chuyền, khác biệt với cói 
Ta-bà nghiệp duyên che chướng đường tu. 

10. Được thọ ký sẽ thành Phật, khác biệt với cói Ta-bà 
nhiều lần luân chuyển trong ba đường ác. 

- Từ điều thứ nhất đến điều thứ năm, so sánh giữa ô 
uế với thanh tịnh, khác biệt rất xa một trời một vực. 

- Từ điều thứ nhất đến điều thứ tư và từ điều thứ sáu 
đến điều thứ mười, so sánh giữa khổ não với an vui, 
khác biệt rất xa một trời một vực. 

- Các điều thứ tư, thứ năm, thứ chín và thứ mười, so 
sánh giữa đời sống dễ dàng với khó khăn, khác biệt 
rất xa một trời một vực. 


24 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


ĐẠI SƯ LIÊN TRÌ RỘNG KHUYÊN 
MỌI NGƯỜI NIỆM PHẬT 


- Nếu người giàu sang, hiện được mọi sự thọ dụng, 
nhân đó rất nên niệm Phật. 

-._ Nếu người nghèo khó, gia đình suy vi khổ lụy, nhân 
đó rất nên niệm Phật. 

-_ Nếu người có con, tông đường đã có thề phó thác, 
nhân đó rất nên niệm Phật. 

-_ Nếu người không con, sống cô độc không ràng 
buộc, nhân đó rất nên niệm Phật. 

- Nếu người có con hiếu, an ồn được sự phụng 
dưỡng, nhân đó rất nên niệm Phật. 

-_ Nếu người có con ngỏ nghịch, không sinh lòng 
thương yêu lưu luyến, nhân đó rất nên niệm Phật. 

- Nếu người được thân thể khỏe mạnh không bệnh 
tật, nhân đó rất nên niệm Phật. 

-- Nếu người mắc phải bệnh tật, mạng sống mong 
manh trong sớm tối, nhân đó rất nên niệm Phật. 

- Nếu người cô quả, sống đơn chiếc không ràng 
buộc, nhân đó rất nên niệm Phật. 

-- Nếu người bị tai nạn, gặp cảnh cùng khốn cùng, 
nhân đó rất nên niệm Phật. 

-_ Nếu người già yếu, mạng sống chảng còn bao lâu, 
nhân đó rất nên niệm Phật. 

-_ Nếu người tuổi trẻ, tinh thần sáng suốt nhanh 
nhạy, nhân đó rất nên niệm Phật. 


25 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


-._ Nếu người sống an nhàn, trong lòng không bị điều 
gì quấy nhiễu, nhân đó rất nên niệm Phật. 

-. Nếu người bận rộn, thỉnh thoảng mới có một được 
đôi khi rảnh rỗi, nhân đó rất nên niệm Phật. 

-._ Nếu là người xuất gia, sống vượt ngoài thế sự, nhân 
đó rất nên niệm Phật. 

-- Nếu là người tại gia, rõ biết ba cõi như căn nhà 
đang cháy cản phải thoát ra, nhân đó rất nên niệm 
Phật. 

-._ Nếu là người thông minh trí tuệ, hiều thấu ý nghía 
Kinh điền, nhân đó rất nên niệm Phật. 

-._ Nếu là người ngu si đản độn, không có được bất kỳ 
khả năng gì khác, nhân đó rất nên niệm Phật. 

- Nếu là người tu tập pháp thiền, ngộ ra được tất 
cả các pháp đều do tâm tạo, nhân đó rất nên 
niệm Phật. 

- Nếu là người tu theo đạo tiên, cầu được sống lâu 
muôn tuổi, nhân đó rất nên niệm Phật.! 

An Sĩ toàn thư không dẫn chú phần này. Chúng tôi tìm thấy trong sách 
Vân Thê Tinh độ vựng ngữ (#‡#;# + 3#) thuộc Vạn tân toản Tục 
tạng kinh, Tập 62, kinh số 1170. Phản trích dẫn bát đầu từ dòng 19 
thuộc trang 2, tờ c. Các đoạn cuối của phần này có đôi chút khác biệt 
so với phản trích dẫn của An Sĩ toàn thư, nguyên văn như sau: Z?^_Ê 
BỊ. i§ñMb;# +. f3ƒ@?h. 3A 8£. ñ)@&Øfñ. 3ƒ ?h. 3A 4## 
4È. 1t#lltt)\. 3A1. #^ Ñ 14. 41h. EXL@ 10. #4 
TẾ. ## Ca. 3ƒ. 4 l8iïZ.. 16/44. 3ƒ} . (Nhược 
nhân thông minh, thông hiểu tịnh độ, chính hảo niệm Phật. Nhược 
nhân ngu lỏ, biệt vô sở năng, chính hảo niệm Phật. Nhược nhân trì luật, 
luật thị Phật chế, chính hảo niệm Phật. Nhược nhân khán kinh, kinh 
thị Phật thuyết, chính hảo niệm Phật. Nhược nhân tham thiền, thiền 
thị Phật tâm, chính hảo niệm Phật. Nhược nhân ngộ đạo, ngộ tu Phật 
chứng, chính hảo niệm Phật.) Nội dung theo An Sĩ toàn thư lại xét thấy 
có phần hợp lý hơn nên chúng tôi ngờ rằng bản văn mà tiên sinh An 
Sĩ đã dùng để trích có thể chính xác hơn bản văn được lưu giữ trong 
Tục tạng kinh hiện nay. 


26 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


NIỆM PHẬT CÓ CHÍN ĐIÊU 
TH THẮNG 

. Câu Phật hiệu chỉ có ít chứ, rất dễ niệm, không như 
kinh chú rất khó trì tụng. 

. Có thể niệm Phật ở bất cứ đâu, không nhất thiết 
phải đối trước bàn thờ Phật. 

. Có thể niệm Phật bất kỳ lúc nào, không nhất thiết 
phân biệt lúc sớm tối, khi bận rộn hay nhàn rồi. 

. Ai ai cũng có thể niệm Phật, không phân biệt kẻ 
sang người hèn, kẻ trí người ngu. 

5. Người niệm Phật được tăng trưởng phước đức. 

6. Người niệm Phật được tiêu trừ tội nặng. Trong kinh 
dạy rằng: “Chí tâm niệm Phật một tiếng có thể tiêu 
diệt tám mươi ức kiếp tội nặng trong sinh tử.” 

. Người niệm Phật được chư thiên, các vị thần đều 
cung kính. 

. Người niệm Phật thì loài quỷ xấu ác đều phải tránh 
Xa. 

. Người niệm Phật khi lâm chung được vãng sinh, 
nhất định sẽ được đức Phật thọ ký. 


27 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


MỘT SỐ KHÁI NIỆM TRONG ĐẠO 
PHẬT VỀ LUÂN HỎI 


1. Các tâng trời trong ba cõi 
- Cõi Dục: 6 tầng trời 
- Cõi Sắc: 18 tâng trời, bao gồm: 
- Sơ thiên: 3 tâng trời 
- Nhị thiên: 3 tầng trời 
- Tam thiên: 3 tầng trời 
- Tứ thiên: 9 tầng trời 

- Cõi Vô sắc: 4 tầng trời 

(Tống cộng có 28 tầng trời trong ba cõi.) 
2. Bốn cách sinh (tứ sinh) 

Bao gôm các chúng sinh được sinh ra từ trứng 
(noãn sinh), từ bào thai (thai sinh), từ sự ẩm ướt (thấp 
sinh) và từ sự biến hóa (hóa sinh). 

3. Sáu cõi luân hôi (lục đạo) 

1. Cõi trời của chư thiên. 


2. Cõi người của nhân loại. 


28 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


3. Cõi a-tu-la. 

4. Cõi địa ngục. 

5. Cõi ngạ quỷ. 

6. Cõi súc sinh. 

Có một số cách phân biệt khác nhau đối với 6 cõi 
này. Như khi nói 2 đường lành thì chỉ đến 2 cõi trời và 
người, nhưng khi nói 3 đường lành thì bao gồm thêm 
cõi a-tu-la. 

Tương tự, khi nói đến 3 đường ác thì chỉ đến các 
cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, nhưng khi nói 4 
đường ác thì bao gồm thêm cõi a-tu-la. 

Như vậy, chỉ riêng cõi a-tu-la có thể được xem 
như cõi lành (thiện đạo) hoặc cõi ác (ác đạo). 


BẢY PHÉP QUÁN BẤT TỊNH 


Quán xét việc ở trong thai mẹ bất tịnh 


1. Quán xét chủng tử bất tịnh, vì từ nơi ái dục mà sinh 
ra. 

2. Quán xét việc thọ sinh bất tịnh, vì từ nơi tinh trùng 
và máu huyết trộn lẫn mà thành. 

3. Quán xét chỗ trú ngụ bất tịnh, vì thai nhi nằm bên 
dưới tạng phủ. 

4. Quán xét thực phẩm nuôi dưỡng bất tịnh, vì thai 
nhi sống nhờ máu huyết người mẹ. 


29 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Quán xét việc sinh ra khỏi thai mẹ bất 
tịnh 


5. Quán xét việc sinh ra là bất tịnh, vì thai nhi phải đi 
qua đường bất tịnh. 

6. Quán xét khắp thân thể đều bất tịnh, như trong 
ruột luôn chứa đầy phần uế. 

7.. Quán xét đến rốt cùng là bất tịnh, vì khi sinh mạng 
chấm dứt, thân thể hư hoại thối rữa. 


BA HẠNG NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH 
SẼ ĐƯỢC VÃNG SINH 


Kinh Thập lục quán dạy rằng: “Những người tu 
tập các pháp quán [trong kinh này], có ba hạng người 
quyết định sẽ được vãng sinh. 

“Thứ nhất là những người biết hiếu dưỡng cha 
mẹ, giữ tâm từ bi không giết hại vật mạng, tu tập 
Mười nghiệp lành. 

“Thứ hai là những người đã thọ Tam quy, nghiêm 
trì đây đủ giới luật, không phạm vào các oai nghi [do 
Phật chế định]. 

“Thứ ba là những người phát tâm Bồ-đẻ, tụng đọc 
Kinh điển Đại thừa, khuyến khích khuyên bảo người 
khác cùng tu tập. “' 


n Ba điều này gọi là Tam phúc. Hòa thượng Tịnh Không khi thành lập 
Tịnh tông Học hội đá đưa vào quy chế tu tập (cùng với Lục hòa), xem 
như tôn chỉ của Học hội. 


30 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


NĂM TÂM LÀNH GIÚP NGƯỜI TU 


1 


CHẮC CHẮN ĐƯỢC VÃNG SINH 


. Phát tâm chán bỏ xa lìa: vì quán xét thấy thế giới 


Ta-bà này có đủ tám loại khổ,! là nơi oan gia tụ hội. 


. Phát tâm mến mộ yêu thích: vì quán xét thấy thế 


giới Tây phương Cực Lạc có vạn điều phúc lành 
trang nghiêm cöi nước, thọ mạng dài lâu không 
thể suy lường. 


.. Phát tâm báo đáp ân đức: vì quán xét thấy công ơn 


cha mẹ, các bậc sư trưởng đều hết sức lớn lao, chỉ 
khi thành Phật mới có đủ khả năng đền đáp, [nên 
cầu được văng sinh về Tây phương Cực Lạc, được 
thọ ký thành Phật]. 


. Phát tâm sợ sệt: vì quán xét thấy nếu không được 


vãng sinh về Cực Lạc thì nhất định phải chịu nghiệp 
quả trôi lăn trong ba đường ác. 


. Phát tâm từ bi thương xót: vì quán xét thấy tất cả 


chúng sinh đang chịu nhiều khổ náo, nguyện được 
vãng sinh thành Phật để cứu độ tất cả. 


Tám loại khổ (bát khổ), bao gồm: 1. Sanh là khố; 2. Già là khổ; 3. 
Bệnh là khổ; 4. Chết là khổ; 5. Mong cảu không được là khổ; 6. Năm 
ấm phát triển bất thường là khổ; 7. Xa lìa người thương yêu là khổ; 8. 
Gặp gớ, gần gúi kẻ oán ghét là khổ. 


31 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


CHÍN PHÉP QUÁN TƯỞNG TỬ 
THI 


1. Quán tưởng tử thi mới chết: thân thể nằm ngửa 
cứng đờ, khí lạnh thấu xương. 

2. Quán máu đông ứ đọng trong thân: sau khi chết 
được ba, bốn ngày, xác chết biến thành màu xanh 
tím thâm đen. 

3. Quán chất mủ ri chảy ra: khi thân thể xanh tím 
trương sình vớ ra, máu mủ hôi hám rỉ chảy khắp nơi. 

4. Quán xác chết tan rã hư hoại: khi máu mủ thịt da 
đều tan rã, chỉ còn như một đống xương thịt thối 
nát. 

5. Quán xương cốt hôi thối: khi chỉ còn lại nắm xương 
tàn nơi thi thể đá phân hủy hết, mùi hôi thối bốc 
lên kinh khủng đến mức những người thân yêu 
nhất cũng phải bịt múi tránh xa. 

6. Quán giòi bọ rúc rỉa: trong suốt thời gian xác chết 
phân hủy, vô số các loại giòi bọ sinh ra, rúc ria khắp 
thi thể. 

7. Quán xác chết đã phân hủy hết, chỉ còn lại các đốt 
xương được dính với nhau nhờ các dây gân. 

8. Quán các dây gân cuối cùng cũng tan ra hết, chỉ 
còn lại những đốt xương trắng rời rạc nằm rải rác. 

9. Quán những đốt xương cuối cùng rồi cũng khô 
mục, hư hoại, dần dần tiêu tán hết. 

Khi thực hành chín phép quán trên đây, đều thấy 

rõ rằng chính bản thân mình trong tương lai chắc 


32 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


chắn rồi cũng không tránh khỏi những tiến trình ấy. 
Do đó phải sớm nhận biết, hiểu rõ mà lo việc niệm 
Phật cầu sinh Tịnh độ. 


Phép quán xương trắng 


Trong phép quán này, hành giả quán chiếu những 
điều mình theo đuổi, bám giữ trong suốt cuộc đời bao 
gồm: con cái, tiên bạc châu báu, nhà cửa, ruộng vườn, 
quan tước địa vị, danh dự, tri thức, tài nghề. Tám điều 
ấy rốt cùng khi chết đi đều chẳng mang theo được, 
chỉ còn trơ lại một bộ xương trắng. Nên có thơ rằng: 

Một khi quán xét kỹ mọi điều, 

Hết thầu buông tay chẳng mang theo. 
Sao không sớm liệu đường tu tập, 
Thoát khổ 0ê Tâu, uen muôn bê. 


BẢY ĐIÊU ĐÁNG TIẾC 


1. Đức Phật A-di-đà vốn có lời nguyện lớn cứu khổ 
chúng sinh, nhưng ta lại không đến được đài sen 
vàng nơi Cực Lạc; Diêm chúa thật vô tình chẳng 
thương xót ai, nhưng ta lại tự chuốc lấy hình phạt 
nơi ấy. Đó là điều đáng tiếc thứ nhất. 

2. Hoa đồng cỏ nội sớm nở tối tàn lại trăm cách tìm 
cầu, nhưng không cầu sinh về nơi có rừng cây báu 
vinh viên không tàn úa. Đó là điều đáng tiếc thứ 
hai. 


33 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


3. Hiện tại đang phải chịu nói khổ đói rét, nhưng 
không cầu sinh về nơi có y phục, thức ăn tự nhiên 
hóa hiện. Đó là điều đáng tiếc thứ ba. 

4. Người đời từ xưa đến nay vốn đều không tránh khỏi 
cái chết, nhưng lại chưa từng thấu hiểu được sau 
khi chết sẽ đi về đâu. Đó là điều đáng tiếc thứ tư. 

5. Hiên nhà quán chợ tỏi tàn mà trọn đời cứ vất vả kinh 
doanh mưu lợi, nhưng lại không cầu sinh về nơi có 
cung điện nguy nga bảng bảy báu. Đó là điều đáng 
tiếc thứ năm. 

6. Bệnh tật nhỏ nhặt đã lo lắng cảu thầy chứa trị, 
nhưng lại không cầu sinh về nơi vinh viễn không 
tật bệnh. Đó là điều đáng tiếc thứ sáu. 

7. Băng rừng vượt suối, lên núi xuống ngàn, đều là vì 
mong cầu tìm thầy học đạo, nhưng Phật A-di-đà 
hiện tại đang thuyết pháp lại không cầu được gần 
gũi đề chiêm bái nương theo. Đó là điều đáng tiếc 
thứ bảy. 

Từ điều thứ nhất đến điều thứ sáu đêu là do 

không rõ biết. 

Các điều thứ nhất, thứ hai, thứ tư, thứ sáu và thứ 

bảy là do không có lòng tin.' 


Ì Tự phản Mười điều thù thắng ở cöi Tây phương cho đến hết phản 
Bảy điều đáng tiếc này, trong nguyên tác trình bày bằng các biểu đó, 
chúng tôi chỉ căn cứ nội dung để thể hiện lại mà thôi. 


34 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 
LỜI DẪN VỀ VIỆC KHẮC BẢN IN 
LẠI SÁCH TÂY QUY TRỰC CHỈ 


Những trước tác của tiên sinh Chu An 5ĩ còn lưu 
truyền ở đời, kể ra có 4 bộ sách. Thứ nhất là Âm chất 
văn quảng nghĩa (khuyên người tin sâu nhân quả), 
thứ hai là Vạn thiện tiên tư tập (khuyên người bỏ sự 
giết hại), thứ ba là Dục hải hỏi cuông (khuyên người 
bỏ sự tham dục) và thứ tư là Tây quy trực chỉ (khuyên 
người niệm Phật cầu sinh Tịnh độ). Những ai may 
mắn được xem qua các sách này, thảy đều mừng vui 
tin nhận làm theo, vì thế mà khắp nơi đều khắc bản in 
ra, lưu hành rất rộng. 


Riêng bộ sách Tây quy trực chỉ, trước đây vốn đã 
qua sự san định sửa đổi của Giang Thiết Quân ở Ngô 
Môn,' không còn giống như khi Chu tiên sinh viết 
ra. Họ Giang cho rằng nội dung quyển Cương yếu? 
chẳng qua chỉ là trích lấy phân toát yếu trong bản 
soạn tập Đại Di-đà kinh của Vương Long Thư? đưa 
vào cùng 48 lời nguyện [của đức Phật A-di-đà] mà 
thôi, nay [ông ấy] đã mang bản kinh Vô Lượng Thọ 
dịch vào đời Ngụy! hợp với 2 bản luận của Lâm cư sĩ 
mà khắc bản lưu hành, nên phân Cương yếu không 


ị Ngô Môn ngày nay thuộc huyện Cam Cốc, tỉnh Cam Túc. 

? Tức là quyền thứ nhất của Tây quy trực chỉ. 

*Ở đây muốn nói đến các phản kinh văn được trích dẫn trong sách 
Long Thư Tịnh độ văn của cư sĩ Vương Nhật Hưu tức Vương Long 
Thư. 


5 Tức bản Hán dịch của Khang Tăng Khải, gồm 2 quyền, được đưa vào 
Đại Chánh tạng thuộc Tập 12, kinh số 360. 


35 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


cân phải khắc in nữa. Đó là không biết rằng trọn bản 
sách Tây quy trực chỉ này của Chu tiên sinh, đều là 
trích soạn từ trước tác của nhiều người [chứ không 
riêng gì phân Cương yếu], nếu cho rằng vì các bản 
khác đã có rồi nên không cân in lại, thì trọn sách này 
không khỏi phải dẫn dân bị cắt bỏ cho đến hết mất. 


Nay tôi đến chỗ Chu Quân Bảo ở Ngu Sơn, được 
cư sĩ Thắng Liên tặng cho một bản khắc nguyên bản 
[sách Tây quy trực chỉ], vừa nhìn thấy thật hết sức vui 
mừng không kể xiết, tin chắc rằng đó là do nguyện 
lực của Chu tiên sinh gia trì, đặc biệt còn lưu giữ được 
bản này để mang lại lợi lạc cho người đời sau. Tôi liền 
gấp rút giao cho thợ khắc bản in, để khôi phục sách 
này trở lại như nguyên tác ban đâu. 

Chu tiên sinh từng có lời nguyện rằng: “Nguyện 
đem hạt giống sen vàng chín phẩm cõi Tây phương, 
gieo trông trong khắp cõi Ta-bà.“ Đó chính là mong 
muốn cho sách này được lưu hành rộng khắp, truyền 
mãi về sau. 

Tháng giêng, niên hiệu Quang Tự năm thứ 12' 
Nhân Sơn - Dương Văn Hội 
Kính ghi 


Í Tực lạ năm 1886. 


36 


dụ} 


QUYỀN MỘT 
CƯƠNG YẾU CỬA PHÁP 


MÔN TỊNH ĐỘ 





Lời dẫn 

Đức Thế Tôn vì một đại sự nhân duyên mà xuất 
hiện ở đời. Ngài thương xót hết thảy chúng sinh trôi 
lăn trong sáu đường luân hỏi, sống chết nối nhau, 
chịu đựng khổ não không cùng tận. Cho nên, trong 
hết thảy các cõi Phật mười phương, ngài đã chỉ ra thế 
giới Cực Lạc ở phương Tây để giúp chúng sinh biết 
chỗ hướng về. Ngài lại truyền dạy một pháp môn hết 
sức đơn giản thuận tiện, chỉ cần niệm tưởng đến đức 
Phật A-di-đà liên được vãng sinh. Đây quả thật là con 
thuyền từ lớn lao giữa biển khổ sinh tử. 

Tôi nhờ phước báu sâu dày từ đời trước, may mắn 
được gặp pháp môn này, không dám quên ơn đức sâu 
nặng của đức Đại từ Như Lai, nên mang những yếu 
chỉ trong hai bản kinh A-di-đà, gồm đại bản! và tiểu 


† Tực Phật thuyết Đại A-di-đà kinh (š#.® fTã Fš 4) do Vương Nhật Hưu 
hiệu tập vào đời Tống, được đưa vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 12, 


37 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


bản,! trích yếu khái quát lại đưa vào một bản văn, 
giúp người đọc xem qua một lần có thể đễ dàng nắm 
hiểu rõ ràng, đặt tên là Cương yếu của pháp môn 
Tịnh độ. 


Ngài A-nan thưa thỉnh 


Kinh Đại A-di-đà chép rằng: Một hôm, dung 
nhan của đức Thế Tôn bỗng dưng có sự biến chuyển 
[trang nghiêm] khác thường, ngài A-nan liên thưa 
thỉnh nguyên do. 


Đức Phật dạy: Sự thưa hỏi của ông hôm nay lợi lạc 
còn hơn cả việc cúng dường tất cả các vị Thanh văn, 
Duyên giác cùng bố thí cho hết thảy chư thiên, nhân 
dân, cho đến tất cả các loài hữu tình trong bốn cõi 
thiên hạ. Lại cho dù trải qua nhiêu kiếp tiếp tục cúng 
dường bố thí như vậy, nhiều hơn gấp trăm ngàn lần, 
cũng không thể lợi lạc bằng sự thưa hỏi này. Vì sao 
vậy? Vì hết thảy chư thiên cho đến các bậc đế vương, 
nhân dân trong cõi người, tất cả đều nhờ câu hỏi của 
ông hôm nay mà được [truyền dạy] pháp môn giải 
thoát. ”2 

kinh số 364, bát đầu từ trang 326, tờ c. Từ đây về sau chúng tôi sẽ gọi 
tên kinh này là Đại A-di-đà. 

1 Tực Phật thuyết A-di-đà kinh (ššt.j Z8 F ##), do ngài Cưu-ma-la-thập 
dịch sang Hán văn, được đưa vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 12, kinh 
số 366, bát đầu từ trang 346, tờ b. Từ đây về sau chúng tôi sẽ gọi tên 
kinh này là A-di-đà. 

? Đoạn này so sánh câu chứ thì nhận ra không được trích từ kinh Phật 
thuyết Đại A-di-đà, mà được trích lại từ sách Long Thư tăng quảng 
Tịnh độ văn (išj3# J8 ;# + %) do Vương Nhật Hưu soạn vào đời Tống, 
được đưa vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 47, kinh số 1970, trang 257, 
tờ c, bát đầu từ dòng thứ nhất. 


38 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Lời bàn 

Xét theo đây thì có thể thấy rằng, pháp môn Tịnh 
độ không chỉ là thuyền từ cứu vớt nhân loại, mà cũng 
là ngọn đuốc soi đường giải thoát cho chư thiên, phải 
thận trọng chớ nên khinh thường. 


Hai lần nêu rõ cõi Cực Lạc 


Kinh A-di-đà chép rằng: “Về phương Tây, cách 
đây mười vạn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực 
Lạc. Ở cõi ấy có đức Phật hiệu A-di-đà hiện nay đang 
thuyết pháp. Xá-lợi-phất! Tại sao cõi ấy gọi là Cực 
Lạc? Vì nơi ấy chúng sinh không có những sự khổ 
não, chỉ hưởng các điều vui sướng, nên gọi là Cực 


771 


Lạc. 


Nhân duyên quá khứ 


Kinh Đại A-di-đà chép rằng: “Cách đây vô lượng 
kiếp, có đức Phật hiệu là Thế Tự Tại Vương ra đời hóa 
độ chúng sinh. Lúc bấy giờ có vị đại quốc vương đến 
nghe thuyết pháp, được tức thời giác ngộ, liên từ bỏ 
ngôi vua xuất gia tu tập, thành một vị tỳ-kheo hiệu là 
Pháp Tạng, nay chính là đức Phật A-di-đà. 

“Khi ấy, tỳ-kheo Pháp Tạng đối trước đức Phật 
Thế Tự Tại Vương mà phát 48 lời đại nguyện, vì muốn 
. Đoạn kinh văn trích dẫn này nằm trong kinh Phật thuyết A-di-đà, Đại 


Chánh tạng, Tập 12, kinh số 366, trang 346, tờ c, bát đầu từ dòng thứ 
10. 


39 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


cứu độ chúng sinh nên ngài hết sức tinh tấn tu hành, 
đạt đến địa vị Bồ Tát. 


“Bỏ Tát ấy bên trong tu tập trí tuệ, bên ngoài tu 
tạo phúc đức, đối với hết thảy mọi việc trong thế gian, 
không một việc gì ngài không thấy biết. Sau đó lại 
thác sinh vào cảnh giới của tất cả chúng sinh, hóa 
hiện hình thể giống như họ, thông hiểu ngôn ngữ 
của họ, để nhân đó giáo hóa cho tất cả. Vì thế, trên 
từ thiên đế, dưới đến các loài côn trùng, không một 
chúng sinh nào ngài không mong muốn cứu độ cho 
được siêu sinh về thế giới Cực Lạc." 


Tròn nguyện xưa, thành quả Phật 


Kinh Đại A-di-đà chép rằng: “Đức Phật A-di-đà 
trải qua nhiều đại a-tăng-kỳ kiếp thực hành hạnh 
Bô Tát, không nề mọi sự gian khổ, từ trong tay ngài 
thường hóa hiện ra đủ các loại y phục, thức ăn, âm 
nhạc, cho đến những thứ thiết yếu nhất để bố thí, ban 
cho tất cả chúng sinh, khiến cho hết thảy đều được 
vưi mừng, hoan hỷ. Ngài phát tâm Bồ-đề đã trải qua 
vô số trăm ngàn vạn ức kiếp mới được thành tựu 48 
lời đại nguyện đã phát khởi trước đây rồi chứng đắc 
quả vị Phật. Cho nên, vô số chúng sinh trong mười 
phương, chỉ cần một niệm quy y liên được vãng sinh 
về cõi nước của ngài. “2 
T Phần kinh văn trích dẫn này nằm trong kinh Phật thuyết Đại A-di-đà, 


Đại Chánh tạng, Tập 12, kinh số 366, trang 346, tờ c, bát đầu từ dòng 
thứ 10. 


° Tương tự như đoạn trích trên, đoạn này cũng được trích từ sách Long 


40 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Bốn mươi tám đại nguyện 
Đại nguuện thứ nhất: 


Sau khi ta thành Phật, nguyện trong cõi nước 
của ta tránh khỏi ba đường ác: địa ngục, ngạ quỉ, súc 
sanh, cho đến không có cả các loài trùng bọ biết bò, 
biết bay, biết động đậy...! 


Đại nguyện thứ mrhì: 


Sau khi ta thành Phật, nguyện trong cõi nước của 
ta không có nữ giới. Tất cả chư thiên, loài người cho 
đến các loài trùng bọ biết bò, biết bay, biết động đậy... 
trong vô số thế giới khác, nếu được sinh về cõi nước 
của ta đều sẽ hóa sinh từ hoa sen quý trong hô nước 
bằng bảy báu. 


Đại nguuện thứ ba: 

Sau khi ta thành Phật, nguyện chúng sinh trong 
cõi nước của ta khi muốn ăn liên có trăm vị ngon lạ tự 
nhiên hiện ra trong bát quý bằng bảy báu. 5au khi ăn 
xong thì bát ấy tự nhiên biến mất. 


Thư tăng quảng Tịnh độ văn (36/4ÿ3# /š ;# + %), trang 258, tờ a, bát đầu 
từ dòng thứ 20. 

† Tất cả các lời nguyện ở đây đều trích theo kinh Phật thuyết Đại A-di-đà 
nhưng bỏ đi phần cuối của mỗi câu là: #‡z¿ 1# #4£?}.. (bất đắc 
như nguyện chung bất tác Phật. - nếu không được như lời nguyện, ta 
sẽ không thành Phật.) Ngoài ra, 4 chữ ở đầu mỏi lời nguyện là -*.†F?› 
"## (nga tác Phật thời - khi ta thành Phật) cúng thỉnh thoảng bị lược bỏ 
đi. Xét thấy 4 chứ này có ý nghĩa cần thiết nên khi dịch chúng tôi đã bổ 
sung đầy đủ, riêng phản cuối chúng tôi vẫn lược đi theo ý soạn giả vì 
không làm thay đổi ý nghĩa các lời nguyện. Xem nguyên bản Hán văn 
trong Đại Chánh tạng thuộc Tập 12, kinh số 364, trang 328, tờ c, bát 
đầu từ dòng thứ 11. 


41 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Đại nguyện thứ tư: 

Sau khi ta thành Phật, chúng sinh trong cõi nước 
của ta khi cân đến y phục thì vừa nghĩ đến liền có 
ngay đúng như ý muốn, không bao giờ phải cần đến 
những việc cắt, may, nhuộm, sửa... 

Đại nguyện thứ trăm: 

Sau khi ta thành Phật, nguyện trong cõi nước của 
ta từ mặt đất lên tận hư không đều có những cung 
điện lâu gác xinh đẹp, có đủ các hương thơm vi điệu 
hợp thành. Hương thơm ấy xông khắp các thế giới 
trong mười phương. Những chúng sinh nào ngửi 
được mùi hương ấy đều phát tâm tu theo hạnh Phật. 

Đại nguyện thứ sáu: 

Sau khi ta thành Phật, nguyện cho chúng sinh 
trong cõi nước của ta đều thương yêu kính trọng lẫn 
nhau, không có lòng ganh ghét oán giận. 

Đại nguyện thứ bả: 

Sau khi ta thành Phật, nguyện cho chúng sinh 
trong cõi nước của ta đều không có các tâm tham lam, 
sân hận và si mê. 

Đại nguyện thứ tám: 

Sau khi ta thành Phật, nguyện cho chúng sinh 
trong cõi nước của ta đều cùng một tâm lành, không 
nghi ngờ lẫn nhau. Có điều gì vừa muốn nói ra thì tự 
nhiên đêu hiểu được ý nhau. 


42 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Đại nguyện thứ chín: 

Sau khi ta thành Phật, nguyện cho chúng sinh 
trong cõi nước của ta đêu không nghe biết đến những 
danh từ chỉ sự bất thiện, huống chỉ là thật có những 
điều ấy. 

Đại nguyện thứ mười: 

Sau khi ta thành Phật, nguyện cho chúng sinh 


trong cõi nước của ta đêu biết rõ thân thể là hư huyễn, 
không có tâm tham đắm. 


Đại nguyện thứ tnười 1nột: 

Sau khi ta thành Phật, nguyện cho chúng sinh 
trong cõi nước của ta tuy có phân ra loài người và 
chư thiên khác nhau, nhưng đều có hình thể toàn một 
màu vàng ròng, vẻ mặt đoan chánh đẹp đẽ. 


Đại nguyện thứ tnười hai: 

Sau khi ta thành Phật, ví như chư thiên và loài 
người trong khắp vô lượng thế giới mười phương thảy 
đều chứng quả Thanh văn, Duyên giác, cũng không 
có khả năng biết được tuổi thọ của ta được bao nhiêu 
vạn ức kiếp. 


Đại nguyện thứ tnười ba: 

Sau khi ta thành Phật, ví như chư thiên và loài 
người trong cả ngàn ức thế giới mười phương thảy 
đều chứng quả Thanh văn, Duyên giác, đều một lòng 
cùng nhau tính đếm số lượng chư thiên, loài người 


43 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


trong cõi nước của ta, cũng không thể biết được số 
lượng ấy. 


Đại nguuện thứ mười bốn: 

Sau khi ta thành Phật, nguyện cho chúng sinh 
trong cõi nước của ta đêu có thọ mạng dài lâu vô số 
kiếp, không ai có thể tính đếm được. 


Đại nguyện thứ tmười lăm: 

Sau khi ta thành Phật, nguyện cho chúng sinh 
trong cõi nước của ta thảy đêu được thọ hưởng những 
sự khoái lạc không khác gì các bậc tỳ-kheo đã dứt 
sạch lậu hoặc. 


Đại nguuện thứ trười sáu: 

Sau khi ta thành Phật, nguyện cho chúng sinh 
trong cõi nước của ta đều trụ nơi địa vị chánh tín, la 
xa mọi tư tưởng điên đảo, phân biệt, các căn đêu tịch 
tĩnh, dừng lắng cho đến lúc đạt được Niết-bàn. 


Đại nguyện thứ tnười bả: 

Sau khi ta thành Phật, sự thuyết giảng kinh điển 
và tu hành đạo pháp đêu nhiều hơn gấp mười lần so 
với chư Phật. 

Đại nguyện thứ tnười tám: 

Sau khi ta thành Phật, nguyện cho tất cả chúng 
sinh trong cõi nước của ta đêu rõ biết hết thảy những 


44 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


kiếp quá khứ, biết được mọi sự việc đã xảy ra trong 
trăm ngàn muôn ức na-do-tha' kiếp. 


Đại nguuện thứ tnười chín: 

Sau khi ta thành Phật, nguyện cho tất cả chúng 
sinh trong cõi nước của ta đều được thiên nhãn, nhìn 
thấy khắp trăm ngàn ức na-do-tha thế giới. 


Đại nguyện thứ hai mươi: 

Sau khi ta thành Phật, nguyện cho tất cả chúng 
sinh trong cõi nước của ta đều được thiên nhĩ, nghe 
tiếng thuyết pháp của trăm ngàn ức na-do-tha chư 
Phật. Nghe rôi liên có thể tin nhận vâng làm theo. 


Đại nguuện thứ hai tươi Tốt: 


Sau khi ta thành Phật, nguyện cho tất cả chúng 
sinh trong cõi nước của ta đêu được tha tâm trí, rõ biết 
được tâm niệm của hết thảy chúng sinh trong trăm 
ngàn ức na-do-tha thế giới. 

Đại nguyện thứ hai mươi hai: 

Sau khi ta thành Phật, nguyện cho tất cả chúng 
sinh trong cõi nước của ta đều được phép thân túc, chỉ 
trong khoảng thời gian của một niệm có thể vượt qua 
được trăm ngàn ức na-do-tha thế giới. 

Đại nguyện thứ hai tmmươi ba: 

Sau khi ta thành Phật, danh hiệu của ta vang truyền 
khắp vô số thế giới trong mười phương. Hết thảy chư 


T Na-do-tha (3š d4): Phiên âm từ Phạn ngữ, được dùng đề chỉ một con 
số tượng trưng rất lớn. 


45 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Phật đều xưng tán công đức của ta cùng ca ngợi thế giới 
thù thắng của ta. Hết thảy chư thiên, loài người, cho đến 
các loài trùng bọ biết bò, biết bay, biết động đậy... khi 
nghe được danh hiệu của ta, chỉ cần phát khởi tâm lành 
mừng vưi hoan hỷ, ta sẽ khiến cho đều được sinh về thế 
giới của ta. 

Đại nguyện thứ hai tnươi bốn: 

Sau khi ta thành Phật, hào quang trên đỉnh đâu 


của ta chiếu sáng rực rỡ nhiệm mâu, hơn cả ánh sáng 
của mặt trời mặt trăng đến trăm ngàn vạn lần. 


Đại nguyện thứ hai tươi lăm: 


Sau khi ta thành Phật, hào quang của ta chiếu 
sáng đến vô số cõi thế giới. Hết thảy chư thiên và loài 
người, cho đến các loài trùng bọ biết bò, biết bay, biết 
động đậy... khi được thấy hào quang của ta rồi thảy 
đều sinh khởi lòng từ, làm việc thiện, rồi tất cả đều 
được sinh về thế giới của ta. 

Đại nguyện thứ hai tươi sáu: 

Sau khi ta thành Phật, chư thiên và loài người 
trong vô số cõi thế giới, cho đến các loài trùng bọ biết 
bò, biết bay, biết động đậy... khi được hào quang của 


ta chiếu vào thân thể liền được thân tâm từ hòa hơn 
cả chư thiên.! 


ụ Nội dung lời nguyện này và một số lời nguyện theo sau trong nguyên 
tác lược đi ít nhiều, chúng tôi đều đã bổ sung ý nghĩa theo kinh văn. 


46 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Đại nguyện thứ hai mươi bảu: 


Sau khi ta thành Phật, chư thiên và loài người 
trong vô số cõi thế giới, nếu có ai phát tâm Bồ-đẻ, 
vâng giữ trai giới, thực hành sáu pháp ba-la-mật, tu 
các công đức, hết lòng phát nguyện được sinh về thế 
giới của ta, thì khi người ấy lâm chung ta sẽ cùng với 
đại chúng hiện đến trước mặt, tiếp dẫn người ấy sinh 
về thế giới của ta, làm bậc Bỏ Tát trụ ở địa vị không 
còn thối chuyển. 


Đại nguyện thứ hai mươi tám: 


Sau khi ta thành Phật, chư thiên và loài người 
trong vô số cõi thế giới, nếu có ai được nghe danh 
hiệu của ta liên thắp hương, dâng hoa, dùng các thứ 
đèn đuốc, cờ phướn trang nghiêm, cúng dường trai 
tăng, xây dựng chùa tháp, giữ gìn trai giới thanh tịnh, 
làm các việc thiện, một lòng nhớ nghĩ đến ta, cho dù 
chỉ trong một ngày một đêm không gián đoạn, cũng 
chắc chắn sẽ được sinh về cõi thế giới của ta. 


Đại nguyện thứ hai tmươi chín: 


Sau khi ta thành Phật, chư thiên và loài người 
trong vô số cõi thế giới, nếu có ai hết lòng tin tưởng 
muốn được sinh về cõi thế giới của ta, chỉ cần niệm 
rõ lên danh hiệu của ta mười tiếng, hết thảy liên được 
sinh về cõi thế giới của ta, chỉ trừ ra những kẻ phạm 
vào năm tội nghịch hoặc phỉ báng Chánh pháp. 


47 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Đại nguyện thứ ba mươi: 


Sau khi ta thành Phật, chư thiên và loài người 
trong vô số cõi thế giới, cho đến các loài trùng bọ biết 
bò, biết bay, biết động đậy... nếu như trong những 
kiếp trước đã từng làm các việc ác, nay được nghe 
danh hiệu của ta liền hết lòng sám hối, quay sang 
làm thiện, vâng giữ giới luật, thọ trì kinh điển, phát 
nguyện được sinh về thế giới của ta, thì khi lâm chung 
liên không bị đọa vào trong ba đường ác, thẳng tắt 
một đường sinh về thế giới của ta, mọi chỗ mong cầu 
đều được như ý. 


Đại nguyện thứ ba tươi 1nốt: 

Sau khi ta thành Phật, chư thiên và loài người 
trong vô số cõi thế giới, nếu ai được nghe danh hiệu 
của ta liên cúi đầu sát đất lễ lạy cung kính, mừng vui 
tin tưởng phát tâm ưa muốn tu theo hạnh Bồ Tát, liên 
được hết thảy chư thiên và người đời kính trọng. 


Đại nguyện thứ ba tươi hai: 

Sau khi ta thành Phật, hết thảy nữ nhân trong vô 
số cõi thế giới, nếu được nghe danh hiệu của ta liên 
mừng vui tin tưởng, phát tâm Bồ-đẻ, sinh lòng chán 
ghét thân nữ. Sau khi lâm chung liên không còn phải 
thọ sinh làm thân nữ. 


Đại nguyện thứ ba tnươi ba: 


Sau khi ta thành Phật, những chúng sinh nào sinh 
về cõi thế giới của ta đều là hàng Bỏ Tát Nhất sinh 
bổ xứ, trừ ra những vị có phát nguyện sinh về những 


48 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


thế giới khác để giáo hóa chúng sinh, tu hạnh Bô Tát, 
cúng dường chư Phật, liên được tùy ý sinh về phương 
ấy. Ta sẽ dùng sức oai thân khiến cho vị ấy giáo hóa 
được hết thảy chúng sinh đều phát khởi lòng tin, tu 
hạnh Bỏ-đề, hạnh Phổ Hiền, hạnh tịch diệt, Phạm 
hạnh thanh tịnh, hạnh cao trổi nhất, cùng với hết thảy 
các hạnh lành. 


Đại nguuện thứ ba mươi bốn: 


Sau khi ta thành Phật, những chúng sinh nào ở 
thế giới của ta muốn sinh về thế giới khác liên được 
như ý nguyện nhưng không còn phải đọa vào trong 
ba đường ác. 


Đại nguyện thứ ba mươi lăm: 

Sau khi ta thành Phật, các vị Bỏ Tát trong thế giới 
của ta dùng đủ loại hương hoa, cờ phướn, trân châu, 
chuỗi ngọc, cùng với đủ mọi thứ phẩm vật cúng dường, 
muốn hiện đến vô số cõi thế giới để cúng dường chư 
Phật, liên chỉ trong khoảng thời gian của một bữa ăn có 
thể hiện đến khắp mọi nơi. 


Đại nguyện thứ ba tươi sáu: 

Sau khi ta thành Phật, các vị Bồ Tát trong thế giới 
của ta nếu muốn dùng đủ mọi thứ phẩm vật để cúng 
dường vô số chư Phật trong mười phương, liên tức 
thời hiện đến trước các vị Phật ấy với đây đủ mọi thứ 
phẩm vật. Cúng dường rồi, ngay trong ngày ấy chưa 
đến giờ thọ trai đã kịp trở vê. 


49 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Đại nguyện thứ ba tnươi bả: 

Sau khi ta thành Phật, các vị Bỏ Tát trong thế giới 
của ta thọ trì kinh pháp, tụng đọc, giảng thuyết, liên 
có đủ biện tài trí tuệ. 

Đại nguyện thứ ba tươi tám: 

Sau khi ta thành Phật, các vị Bồ Tát trong thế giới 
của ta có thể giảng thuyết hết thảy các pháp, được 
biện tài trí tuệ không hạn lượng. 


Đại nguyện thứ ba tnươi chín: 


Sau khi ta thành Phật, các vị Bồ Tát trong thế giới 
của ta đều được sức mạnh như lực sĩ Kim cang Na-la- 
điên ở cõi trời, thân thể đều toàn một màu sáng đẹp 
như vàng tử ma,! có đủ ba mươi hai tướng tốt, tám mươi 
vẻ đẹp, giảng kinh hành đạo không khác gì chư Phật. 


Đại nguuện thứ bốn 1nươi: 

Sau khi ta thành Phật, cõi thế giới của ta thanh 
tịnh soi chiếu khắp vô lượng thế giới trong mười 
phương. Các vị Bỏ Tát nếu muốn nhìn vào trong 
cây quý để thấy được hết thảy những cõi Phật trang 
nghiêm thanh tịnh trong khắp mười phương, liên tức 
thời nhìn thấy hiện ra đây đủ như trong tấm gương 
sáng ở ngay trước mặt. 

Đại nguyện thứ bốn 1nươi 1nốt: 

Sau khi ta thành Phật, những vị Bỏ Tát trong cõi 
thế giới của ta, dù có ít công đức cũng có thể thấy biết 
1 Vàng tử ma (tử ma kim): Loại vàng quý nhất có màu vàng pha sắc 


đỏ tía. 


50 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


được cây bô-đề nơi đạo tràng của ta cao đến bốn ngàn 
do-tuần. 


Đại nguyện thứ bốn tươi hai: 


Sau khi ta thành Phật, hết thảy chư thiên và loài 
người cùng với vạn vật trong cõi thế giới của ta đều 
trang nghiêm thanh tịnh, sáng suốt đẹp đẽ, hình dáng 
và màu sắc đều đặc biệt kỳ diệu, nhiệm mâu tinh tế đến 
mức không ai có thể nói hết được. Chúng sinh dù có đạt 
được thiên nhãn cũng không thể phân biệt gọi tên hay 
tính đếm được hết mọi thứ trong thế giới của ta. 


Đại nguuện thứ bốn mươi ba: 


Sau khi ta thành Phật, hết thảy chúng sinh trong 
cõi thế giới của ta, tùy theo chí nguyện, nếu muốn 
nghe pháp liên tức thời được nghe. 


Đại nguuện thứ bốn mươi bốn: 


Sau khi ta thành Phật, hết thảy hàng Bồ Tát hay 
Thanh văn trong cõi thế giới của ta đều có đủ trí tuệ, 
thần lực, trên đỉnh đầu cũng có hào quang chiếu sáng, 
tiếng nói phát ra vang rên, lưu loát, giảng kinh hành 
đạo đều không khác với chư Phật. 


Đại nguuện thứ bốn tươi lăm: 

Sau khi ta thành Phật, các vị Bỏ Tát ởnhững phương 
khác được nghe danh hiệu của ta đều quy y tinh tấn, 
đều được phép Tam-muội thanh tịnh giải thoát. Các vị 
trụ yên nơi phép tam-muội này thì chỉ trong thời gian 
một ý niệm khởi lên đã có thể cúng dường vô số chư 
Phật mà vẫn không rời khỏi thiền định. 


51 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Đại nguuện thứ bốn mươi sáu: 


Sau khi ta thành Phật, các vị Bỏ Tát ở những 
phương khác được nghe danh hiệu của ta đều quy y 
tinh tấn, đều được phép Tam-muội Phổ đẳng, từ đó 
cho đến khi thành Phật luôn thường được nhìn thấy 
vô số chư Phật. 


Đại nguyện thứ bốn mươi bảy: 


Sau khi ta thành Phật, các vị Bỏ Tát ở những 
phương khác được nghe danh hiệu của ta đều quy y 
tinh tấn, liên được ngay địa vị không còn thối chuyển. 


Đại nguyện thứ bốn tnươi tám: 


Sau khi ta thành Phật, các vị Bỏ Tát ở những 
phương khác được nghe danh hiệu của ta đều quy 
y tinh tấn, liên được ngay các bậc nhẫn nhục từ thứ 
nhất, thứ hai cho đến thứ ba, đều được phép Tam- 
muội thanh tịnh giải thoát. Các vị trụ yên nơi phép 
tam-muội này thì chỉ trong thời gian một ý niệm 
khởi lên đã có thể cúng dường vô số chư Phật mà vẫn 
không rời khỏi thiển định. 

Đức Phật Thích-ca dạy rằng: “Khi tỳ-kheo Pháp 
Tạng đối trước đức Phật Thế Tự Tại Vương phát khởi 
những lời đại nguyện ấy thì cõi đất chấn động, chư 
thiên rải hoa báu xuống như mưa để xưng tán. Giữa 
không trung có tiếng ngợi khen xưng tán, rằng tỳ-kheo 
này quyết định sẽ thành Phật.” 


52 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 
Giải thích danh hiệu 


Kinh A-di-đà chép rằng: “Đức Phật ấy vì sao có 
danh hiệu là A-di-đà? Này Xá-lợi-phất, đức Phật ấy 
có hào quang vô lượng, chiếu sáng khắp các cõi nước 
trong mười phương, không gì có thể ngăn ngại được, 
nên có danh hiệu là A-di-đà.” 


Lại cũng chép rằng: “Thọ mạng của đức Phật ấy 
cùng với nhân dân trong cõi nước là vô lượng vô biên 
a-tăng-kỳ kiếp, nên có danh hiệu là A-di-đà.” 


Cung điện, hồ báu 


Kinh Đại A-di-đà chép rằng: “Ở cõi nước của Phật 
A-di-đà, tất cả giảng đường, tinh xá đều tự nhiên hình 
thành bằng bảy món báu. Lại có bảy món báu làm 
thành lâu đài, lan can... thù thắng hơn gấp trăm ngàn 
lần so với cung điện của Thiên đế ở cõi trời Tha hóa 
tự tại nơi thế giới Ta-bà này.' Ngoài ra, những cung 
điện của các vị Bỏ Tát, Thanh văn ở thế giới Cực Lạc 
cũng đêu như thế. 

“Chư thiên và con người ở đó mỗi khi cần đến y 
phục, thức ăn uống, âm nhạc mâu nhiệm... đều được 
tùy ý hóa hiện ra. Đối với cung điện để cư trú, các vị 
chỉ cần tùy ý nói ra màu sắc, mức độ cao thấp, lớn 
nhỏ, muốn làm bằng một món báu, hai món báu cho 
đến vô số các món báu, liền sẽ lập tức hóa hiện đúng 
như ý muốn. 


Ị Nguyên tác dùng đệ lục thiên (3Š z %) tức tảng trời thứ sáu đề chỉ côi 
trời Tha hóa tự tại, là cöi trời cao nhất trong Dục giới. 


53 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


“Tuy nhiên, có những vị được tùy ý hóa hiện cung 
điện lớn nhỏ như thế, lơ lửng giữa hư không, lại cũng 
có những vị không thể tùy ý hóa hiện, và chỉ có cung 
điện ở trên mặt đất bằng các món báu. Đó là do trong 
đời trước khi các vị câu đạo, tu tập phước đức có khác 
biệt nhau. Chỉ riêng các thứ y phục, thức ăn uống thì 
tất cả đêu bình đẳng như nhau. 


“Bên trong và bên ngoài các cung điện cũng tự 
nhiên hóa hiện các dòng suối, ao hô, hoặc làm bằng 
một, hai món báu, lớp cát bên dưới đáy cũng bằng 
một, hai món báu, chẳng hạn như hô bằng vàng ròng 
thì cát ở đáy hồ bằng bạc trắng, hô bằng thủy tinh thì 
cát ở đáy hô bằng lưu ly... Nếu ao hồ được làm bằng 
ba, bốn cho đến bảy món báu thì cát ở đáy hô cũng 
hóa hiện tương tự như vậy. Bên trong các ao hồ ấy 
đều chứa loại nước có đủ tám công đức,' trong sạch 
thơm tho, mùi vị như nước cam lộ. 


“Giữa những nơi ấy lại có trăm loài hoa lạ, mỗi 
cành đêu có hàng ngàn chiếc lá, tỏa ra màu sắc, ánh 
sáng đã khác lạ mà hương thơm cũng khác lạ, ngào 
ngạt tỏa lan, không thể mô tả hết bằng lời.” 


† Nước có đủ tám công đức, tức là có tám tính chất như sau: 1. Trừng 
tịnh: lắng gạn trong sạch; 2. Thanh lãnh: trong tréẻo mát lạnh; 3. Cam 
mỹ: mùi vị ngon ngọt; 4. Khinh nhuyễn: nhẹ nhàng mềm mại; 5. 
Nhuận trạch: thấm nhuâần tươi mát; 6. An hòa: yên ốn hòa nhá; 7. Trừ 
được đói khát và vô số khổ não; 8. Trưởng dướng thân tứ đại, tăng 
trưởng các thiện căn. 


54 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Nhạc trời, mưa hoa 


Kinh A-di-đà chép rằng: “Ở cõi Phật ấy thường 
có nhạc trời, mặt đất toàn bằng vàng ròng. Suốt ngày 
đêm đều có mưa hoa mạn-đà-la từ trời rơi xuống. 
Chúng sinh ở cõi ấy thường vào mỗi buổi sáng sớm 
dùng vạt áo trước nâng lên hứng lấy hoa trời xinh 
đẹp, rồi mang đi cúng dường mười vạn đức Phật ở 
các phương khác. Khi đến giờ ăn thì quay về dùng 
cơm rồi đi kinh hành.” 


Cây báu ven hồ 


Kinh Đại A-di-đà chép rằng: “Ven bờ các ao hồ 
báu đều có vô số cây thơm chiên-đàn, hoa quả tốt 
lành, hương thơm lan tỏa. Lại có hoa sen đủ các màu 
che kín mặt nước. Lại có cây bằng bảy món báu mọc 
thành hàng lối. Những cây thuần một món báu thì 
từ thân cây cho đến cành lá hoa quả đều thuân một 
món báu. Những cây bằng hai món báu thì tất cả đều 
bằng hai món báu. Cứ như vậy mọc thành hàng lối 
ngay ngắn, cành nhánh chuẩn mực, trổ hoa hài hòa, 
kết quả đêu đặn, cho đến bao bọc khắp cả thế giới ấy, 
không thể dùng mắt nhìn thấu hết.” 


Cây báu, lưới báu phát âm vi diệu 
Kinh A-di-đà chép rằng: “Ở thế giới Cực Lạc, khi 


gió lay động các hàng cây báu cùng những tấm lưới 
báu, liên phát ra âm thanh vi diệu, giống như trăm 


55 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


ngàn tiếng nhạc đồng thời vang lên. Bất kỳ ai được 
nghe âm thanh hòa hợp ấy đêu tự nhiên sinh tâm nhớ 
nghi đến Phật, Pháp và Tăng-già. ” 


Nước tắm, hương hoa đều mâu nhiệm 


Kinh Đại A-di-đà chép rằng: “Người được sinh 
về thế giới Cực Lạc, mỗi khi bước xuống ao hô để tắm 
rửa, nếu muốn nước ngập chân thì được vừa ngập 
chân, nếu muốn nước lên đến đâu gối, đến lưng hoặc 
đến cổ, đều lập tức được như ý muốn. Nếu muốn 
nước ấm hơn hoặc lạnh hơn cũng đều được như ý. 


“Sau khi tắm xong, mỗi người đêu lên ngôi giữa 
tòa hoa sen, tự nhiên có gió lành vi điệu nhẹ thổi qua, 
lay động các hàng cây báu, vang lên tiếng âm nhạc. 
Gió lay các đóa hoa sen báu tỏa lên hương thơm khác 
lạ vây quanh các vị Bô Tát, Thanh văn đang ngôi bên 
trên. 


“Nhìn mút tâm mắt, mọi thứ đều sáng đẹp lộng 
lẫy. Hương hoa thơm lan tỏa không gì sánh bằng. Đến 
lúc hoa nào chớm tàn thì lập tức có gió xoáy cuốn đi 
ngay. 

“Trong đại chúng có người muốn nghe thuyết 
pháp, có người muốn nghe âm nhạc, có người muốn 
ngửi hương hoa, cho đến có người không muốn nghe 
gì cả, tất cả đều được như ý muốn mà không hề gây 
trở ngại cho nhau.” 


56 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Chim hót pháp âm 

Kinh A-di-đà chép rằng: “Ở thế giới Cực Lạc có đủ 
các loài chim kỳ diệu đủ màu sắc như bạch hạc, khống 
tước, anh vũ, xá-lợi, ca-lăng-tần-già, cộng mạng... Các loài 
chim này, suốt ngày thường xuyên phát ra âm thanh hòa 
nhã. Những âm thanh ấy diễn đạt đầy đủ các pháp như 
năm căn lành, năm sức,? bảy phần Bô-đề,? Tám thánh 


T Năm căn lành (ngũ căn): 1. Tín căn (iš‡É- lòng tin, đức tin sâu vững 
vào Tam bảo, vào giáo pháp giải thoát do Phật chỉ dạy, chẳng hạn 
như Tứ thánh đếẽ...), 2. Cản căn (3;4#) hay Tinh tấn căn (3ï:£3#), 
cũng gọi là Nguyện căn (tinh tấn, chuyên cản và phát nguyện dũng 
mãnh trong việc tu tập thiện pháp, hướng đến giải thoát), 3. Niệm 
căn (2š3£- luôn nghĩ nhớ, niệm tưởng đến Chánh pháp), 4. Định căn 
(%3£- tu tập định lực, nhiếp tâm không tán loạn), 5. Tuệ căn (3$3#- 
trí tuệ sáng suốt, phân biệt rõ chân lý và những điều hư dối, Chánh 
pháp và tà pháp). Vì các pháp này là cội nguồn sanh ra tất cả các 
pháp lành nên gọi chúng là căn (3É), nghĩa là cội gốc. 

Năm sức (ngũ lực): Năm nguồn sức mạnh giúp người tu tập vượt qua 
mọi khó khăn, chướng ngại. Năm sức mạnh đó là: 1. Tín lực (sức 
mạnh của đúc tin), 2. Nguyện lực (sức mạnh của tâm nguyện, quyết 
thực hiện điều đã phát nguyện), 3. Niệm lực (sức mạnh nghĩ nhớ, 
niệm tưởng đến Chánh pháp, phá được tất cả mọi tà niệm, tạp niệm), 
4. Định lực (sức mạnh của sự định tâm, nhiếp tâm); 5. Tuệ lực (sức 
mạnh của trí tuệ sáng suốt) 

Bảy phân Bỏ-đề (Thất Bỏ-đề phản), cũng gọi là Bảy giác chi (Thất 
giác chi): Phạn ngữ là bodhipksikadharma, là nhóm thứ sáu trong 
Ba mươi bảy Bỏ-đề phân, là những yếu tố tạo thành sự giác ngộ, 
trí tuệ giải thoát, hay sự hiểu biết chân chánh về những khía cạnh 
khác nhau trên đường tu tập, bao gồm: 1. Trạch pháp giác chỉ 
(dharmapravicaya - sự sáng suốt phân biệt Chánh pháp và tà pháp, 
chọn lựa đúng giáo pháp chân chánh đề hành trì), 2. Tinh tấn giác chỉ 
(Vyrya - sự sáng suốt biết tinh tấn, chuyên cản tu học Chánh pháp), 
3. Hỷ giác chi (pryti - sự sáng suốt biết vui sướng, hoan hỷ khi được 
Chánh pháp), 4. Khinh an giác chi (pra$abdhi - sự sáng suốt thanh 
thân nhẹ nhàng, trừ bỏ mọi chướng ngại trên đường tu tập), 5. Niệm 
giác chi (smrfi - sự sáng suốt thường niệm tướng Chánh pháp, Tam 
báo), 6. Định giác chi (samdhi - sự sáng suốt an trú trong chánh định, 
không tán loạn tâm ý), 7. Xả giác chi (upeks - sự sáng suốt buông bỏ 
mọi vướng mác trong tâm thức). 


57 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


đạo.! Những chúng sinh ở cõi ấy được nghe âm thanh 
như vậy rồi đêu tự mình nhớ nghĩ đến Phật, nhớ nghĩ 
đến Pháp, nhớ nghi đến Tăng-già. “ 

Kinh lại chép rằng: “Các loài chim ấy đều do đức 
Phật A-di-đà vì muốn cho tiếng thuyết pháp được 
truyền ra khắp nơi nên mới biến hóa tạo thành.” 


Cảnh tượng thù thắng 


Kinh Đại A-di-đà chép rằng: “Các vị thượng thiện 
nhân ở thế giới Cực Lạc đêều có tuổi thọ vô lượng vô 
số kiếp, có khả năng nhìn xa nghe khắp, quan sát 
từ xa, nghe tiếng nói từ xa. Tướng mạo các ngài đều 
đoan nghiêm tốt đẹp, không ai có các tướng xấu. Thể 
tánh các ngài đều trí tuệ dũng kiện, không có ai tâm 
thường, ngu si. Hết thảy những ý niệm của các ngài 
không bao giờ trái với đạo đức, nên biểu lộ ra những 
lời bàn luận đều là chính trực, tốt đẹp, người người 
đều thương yêu kính trọng nhau, không hễ có sự 
ganh ty ghen ghét. Các vị đêu rõ biết những việc đời 
trước, dù trải qua đã hàng vạn kiếp cũng đều nhớ 
biết rõ ràng. Các vị cũng rõ biết cả những chuyện quá 
Í Tám thánh đạo (Bát Thánh đạo hay Bát Chánh đạo): Tám pháp chân 

chánh mà người tu tập phải noi theo đề trừ dứt mọi nguyên nhân của 
khố não. Bát Chánh đạo bao gồm: 1. Chánh kiến (thấy biết chân 
chánh), 2. Chánh tư duy (suy nghĩ chân chánh), 3. Chánh ngữ (lời nói 
chân chánh), 4. Chánh nghiệp (hành động, việc làm chân chánh), 5. 
Chánh mạng (nuôi sống bằng nghề nghiệp chân chánh), 6. Chánh 
tinh tấn (tinh tấn, chuyên cần đúng Chánh pháp), 7. Chánh niệm 
(niệm tưởng chân chánh, duy trì sự tỉnh thức không vọng niệm), 8. 


Chánh định (thiền định chân chánh). Tám thánh đạo cũng chính là 
Đạo đế trong Tứ đế. 


58 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


khứ, hiện tại và vị lai trong khắp các thế giới mười 
phương, lại cũng rõ biết cả tâm ý của hết thảy chúng 
sinh trong khắp thiên hạ, cũng biết cả việc mỗi chúng 
sinh ấy đến kiếp nào, năm nào sẽ được độ thoát thành 
người, được sinh về thế giới Cực Lạc.” 


Thức ăn uống tự nhiên hóa hiện 


Kinh Đại A-di-đà chép rằng: “Những người được 
vãng sinh về thế giới của đức Phật A-di-đà, khi đến 
giờ ăn nếu muốn dùng chén bát bằng bạc liền có 
chén bát bằng bạc, hoặc có người muốn dùng chén 
bát bằng vàng, hoặc bằng lưu ly, cho đến được làm 
bằng hạt châu minh nguyệt hay hạt châu ma-ni, đều 
lập tức được hóa hiện theo ý muốn. Trong bát ấy lại 
hiện ra đây đủ thức ăn có trăm mùi vị, dù nhiều cũng 
không thừa, dù ít cũng không thiếu. Sau khi ăn xong 
thì tất cả đêu tự nhiên tiêu tán hết, không hề còn lại 
những thức ăn thừa. Hoặc cũng có trường hợp chỉ cần 
nhìn thấy màu sắc, ngửi thấy mùi hương thì tự nhiên 
no đủ. Mỗi khi ăn xong thì chén bát tự nhiên mất đi, 
đến lúc muốn ăn lại tự nhiên hiện ra như trước. Sự 
khoái lạc mâu nhiệm ở thế giới ấy chỉ kém hơn cảnh 
giới Niết-bàn mà thôi.” 


Sự tu tập thích hợp 
Kinh Đại A-di-đà chép rằng: “Ở thế giới Cực 
Lạc, nhân dân có những người ở trên mặt đất giảng 


kinh, tụng kinh, nghe kinh, hoặc suy ngẫm đạo lý 


59 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


hay ngôi thiên. Lại có những người ở trên hư không 
giảng kinh, tụng kinh, nghe kinh, hoặc suy ngẫm đạo 
lý hay ngôi thiên. Những người chưa chứng đắc quả 
Tu-đà-hoàn sẽ nhân đó được chứng đắc quả Tu-đà- 
hoàn, những người chưa chứng đắc quả Tư-đà-hàm 
sẽ nhân đó được chứng đắc quả Tư-đà-hàm, cho đến 
những người chưa chứng đắc quả A-la-hán' hoặc Bồ 
Tát bất thối chuyển,? đều sẽ nhân đó được chứng đắc 
quả A-la-hán hoặc Bô Tát bất thối chuyển. Mỗi vị như 
thế đều tùy theo tư chất riêng của mình mà đạt được 
sự vui vẻ thích ý. “ 


So sánh dung mạo? 


Đức Phật hỏi ngài A-nan: “Ví như có người ăn 
mày đứng cạnh một vị đế vương thì hình tướng, dung 
mạo có thể sánh cùng nhau chăng?” 


Ngài A-nan thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, người ăn 
mày dung mạo xấu xí, làm sao có thể sánh được với 
vị đế vương?” 


Đức Phật dạy: “Vị đế vương kia tuy cao quý, nhưng 
nếu lại so sánh với vị Chuyển luân Thánh vương thì 
cũng chẳng khác gì một kẻ ăn mày. Chuyển luân 
Thánh vương tuy cai trị bốn cõi thiên hạ, nhưng nếu so 


T Ở đây đẻ cập đến 4 thánh quả lần lượt từ thấp lên cao là: Tu-đà-hoàn, 
Tư-đà-hàm, A-na-hàm và A-la-hán. 

? Bỏ Tát bất thối chuyền: Chỉ vị Bỏ Tát bát đầu chứng nhập Sơ địa, địa 
vị đầu tiên trong Thập địa, vì kế từ địa vị này trở lên, vị Bỏ Tát không 
còn thối chuyển nữa. 

5 Đoạn này An Sĩ toàn thư không dẫn nguồn, chúng tôi cũng chưa tìm 
thấy được trích dẫn từ kinh nào. 


60 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


với Đao-lợi Thiên vương thì kém hơn đến trăm ngàn 
vạn lần, thật không thể sánh kịp. Đao-lợi Thiên vương 
nếu đem so với vị Thiên vương của cõi trời Tha hóa tự 
tại thì lại kém xa đến trăm ngàn vạn lân, thật không 
thể sánh kịp. Thế nhưng vị Thiên vương cõi trời Tha 
hóa tự tại nếu đem so với các bậc thượng thiện nhân 
cùng chư Bồ Tát ở thế giới Cực Lạc của đức Phật A-di- 
đà thì lại kém xa đến trăm ngàn vạn lân, thật không 
thể nào sánh kịp.” 


Tu tập pháp quán được thấy Phật 


Kinh Thập lục quán! có chép việc bà Vi-đề-hy là 
hoàng hậu của vua Tâần-bà-sa-la, nhân khi con trai bà 
là A-xà-thế làm việc thí nghịch, giết cha để cướp ngôi, 
[nên sinh lòng chán ngán] không muốn ở cõi Ta-bà 
đầy uế trược này nữa, phát tâm câu sinh về cõi Tây 
phương Tịnh độ. 


Đức Phật dạy bà Vi-để-hy tu tập 16 pháp quán 
tưởng. Khi bà thực hành tu tập đến pháp quán thứ 
7 thì đã thấy được hỗ báu bằng lưu ly ở cõi Cực Lạc, 
từ xa được trông thấy đức Phật A-di-đà, tướng hảo 
quang minh, ngự giữa hư không, bên trái có Bỏ Tát 
Quán Thế Âm, bên phải có Bỏ Tát Đại Thế Chí. 

Khi ấy đức Phật Thích-ca liên thọ ký cho bà Vi- 
đề-hy cùng 500 thị nữ đêều sẽ được vãng sinh về Tây 
Í Kinh Thập lục quán là tên khác của kinh Phật thuyết Quán Vô Lượng 

Thọ Phật (0z.&-# Ä?h4#), đôi khi cũng gọi tát là Quán kinh, vì 
trong kinh này đức Phật chỉ dạy 16 phép quán. Kinh này được đưa 


vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 12, kinh số 365, bát đâu từ trang 340, 
tờ b. 


61 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


phương Tịnh độ. Đây chính là nhờ tu tập, áp dụng 
các pháp quán tưởng Phật dạy mà được vãng sinh. 


Tuy nhiên, đức Phật Thích-ca cũng có nói với bà 
Vi-đề-hy rằng: “Bà vốn còn là người phàm, tâm tánh 
yếu ớt kém cỏi, nay nhờ có Như Lai đem phương tiện 
dễ dàng chỉ dạy cho nên mới được vãng sinh.“1 

Vì thế, Đại sư Liên Trì có nói rằng: “Các pháp 
quán [trong Quán kinh] hết sức sâu xa huyền diệu, 
[người đời nay căn tánh kém cỏi] chỉ nên giữ theo 
phần căn bản đại lược.” 

Giữ theo phân căn bản đại lược, đó chính là nói 
đến việc trì niệm danh hiệu đức Phật A-di-đà. 


Niệm Phật được thấy Phật 


Đức Thế Tôn khi thuyết giảng kinh Đại A-di-đà 
đã nói đây đủ vẻ thế giới Cực Lạc có các sự trang 
nghiêm. Phật dạy ngài A-nan rằng: “Ông hãy đứng 
dậy chỉnh trang y phục, chắp tay cung kính, quay mặt 
về phương Tây mà đảnh lễ đức Phật A-di-đà.” Ngài 
A-nan y theo lời dạy, cung kính lễ Phật rồi bạch rằng: 
“Nay con nguyện được nhìn thấy đức Phật A-di-đà 
cùng với thế giới Cực Lạc và tất cả đại chúng các vị Bỏ 
Tát, Thanh văn nơi cõi ấy.” 

Phát nguyện như thế vừa xong thì đức Phật A-di- 
đà lập tức phóng hào quang chói sáng, soi chiếu khắp 
hết thảy các thế giới. Khi ấy ngài A-nan liên nhìn thấy 
TL ờï dạy này hàm ý nếu không có Phật lực gia trì và sự chỉ dạy trực 


tiếp của đức Phật, thì những người phàm căn tánh kém cỏi khó lòng 
tu tập thành tựu pháp quán này. 


62 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


đức Phật A-đi-đà, dung mạo uy nghi sừng sững như 
tòa núi lớn bằng vàng ròng. Bốn chúng trong pháp hội 
khi ấy đều được nhìn thấy, lại cũng được nhìn thấy cả 
cõi Cực Lạc trang nghiêm thanh tịnh. Ngay vào lúc ấy, 
những người mù đều tự nhiên sáng mắt, những người 
điếc tự nhiên được nghe, những người câm tự nhiên 
nói được, những người què tự nhiên có thể đứng dậy 
đi, khắp các cõi địa ngục, ngạ quỷ cũng đều nhất thời 
được hưởng sự an ổn, mừng vui. Các nhạc khí của chư 
thiên ở cõi trời không ai chạm đến cũng tự nhiên vang 
lên tiếng nhạc. 


Niệm Phật được vãng sinh 


Kinh A-di-đà chép rằng: “Như những kẻ nam, 
người nữ có lòng lành, nghe giảng nói về Phật A-di- 
đà, bèn chuyên tâm niệm danh hiệu ngài, hoặc một 
ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, 
hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, nhất 
tâm không tán loạn. Người ấy khi lâm chung liên 
thấy đức Phật A-di-đà cùng các vị thánh chúng hiện 
ra trước mắt. Khi mạng chung tâm không điên đảo, 
liền được sanh về cõi Cực Lạc của đức Phật A-di-đà.” 

Lại cũng chép rằng: “Nếu ai có lòng tin, nên phát 
nguyện sanh về cõi ấy.” 


Lời bàn 
Đoạn kinh này chính là yếu chỉ của trọn bộ kinh, 


nhấn mạnh ở sự chuyên tâm niệm danh hiệu Phật, 
đạt đến mức nhất tâm không tán loạn. 


63 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 
Vãng sinh không phải việc dễ dàng 


[Kinh A-di-đà chép rằng:] Đức Phật bảo ngài Xá- 
lợi-phất: “Không thể chỉ có chút ít căn lành, phước 
đức, nhân duyên mà được sinh về cõi Cực Lạc.” 

Lời bàn 

Phần trước có nói: “Nếu ai có lòng tin, nên phát 
nguyện sinh về cõi ấy.“ Cho nên, lòng tin là điều thiết 
yếu để bước vào pháp môn này. Nếu người không có 
niềm tin thì không thể niệm Phật. Không thể niệm 
Phật thì đó chính là không có căn lành, không có 
phước đức, không có nhân duyên. 


Pháp môn này như nước cam lộ, nếu như rốt cuộc 
ta lại không có phân, lẽ nào không phải là đau đớn 
đáng tiếc lắm sao! Mỗi khi tôi tụng kinh vừa đến câu 
này thì tự nhiên cảm thấy toàn thân rúng động, có khi 
khởi lòng thương cảm rơi lệ như mưa. Đến lúc bình 
tâm mới tự an ủi mình rằng: “Chỉ sợ không khởi tâm 
câu vãng sinh mà thôi. Nếu như đã có thể tin nhận 
đức Phật A-di-đà là có thật, thì đó chính là căn lành 
của ta; nếu như đã có thể phát tâm Bô-đẻ tha thiết, thì 
đó chính là phước đức của ta; nếu như đã có thể trì 
niệm được thánh hiệu của đức Như Lai, thì đó chính 
là nhân duyên của ta. [Đây đủ căn lành, phước đức, 
nhân duyên, thì] có lý nào lại không được vãng sinh?” 

Kinh Pháp Hoa nói rằng: “lrong tâm khởi sinh 
niềm vưi mừng lớn, tự biết ngày sau sẽ được thành 
Phật.” 


64 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 
Lời đặn đò sau chót 


[Kinh A-di-đà chép rằng:] Đức Phật bảo ngài Xá- 
lợi-phất: “Như có người nào trước đã phát nguyện, 
hoặc nay vừa phát nguyện, hoặc sau này sẽ phát 
nguyện sinh về cõi Phật A-di-đà, thì những người ấy 
đều được địa vị không còn thối chuyển đối với quả vị 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Những người ấy 
hoặc đã được sanh, hoặc nay được sanh, hoặc sau này 
sẽ được sanh về cõi ấy.” 


[Kinh lại cũng chép rằng:] “Vì vậy, Xá-lợi-phất, 
các ông nên tin theo lời ta và chư Phật đã nói.” 

Lời bàn 

Chúng sinh trong ba cõi cũng giống như người 
bị vây hãm trong thành, gấp rút tìm đường, mong 
ra khỏi nhưng không có cách nào. Đến khi may mắn 
mở ra được một cửa thành, có thể theo đó thoát ra mà 
nhanh chóng quay về quê cũ, lẽ nào lại bỏ qua mất cơ 
hội ấy hay sao? 

Pháp môn Tịnh độ chính là con đường giúp người 
thoát ra khỏi thành bị vây hãm, có thể nhanh chóng 
quay về quê cũ. Đức Thích-ca Như Lai đại từ đại bị, 
thương xót những người bị vây hãm trong thành ắt 
phải chịu giết hại, nên mới khai mở con đường thẳng 
tắt này, giúp người nhanh chóng thoát ra. 

Đoạn kinh văn này chính là lời đặn dò đinh ninh 
sau chót, không chỉ dạy người tin sâu những lời do 
chính đức Như Lai nói ra, mà còn là tin nhận lời của 
chư Phật mười phương, quả thật là tâm bi mẫn hết 
sức thâm thiết. 


65 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Chúng ta thọ nhận ân đức lớn lao của Phật [chỉ 
bày pháp môn này], không biết làm sao báo đáp, chỉ 
có thể tự mình cố gắng y theo lời dạy tu hành, lập 
nguyện sâu rộng, câu sinh Tịnh độ mà thôi. 


Nay kính cẩn mang pháp môn này truyền lại, chỉ 
bày cho người đời sau. 


Phương pháp hành trì 

Mỗi buổi sáng sớm, súc miệng rửa mặt sạch sẽ 
rồi đốt hương trầm, cung kính chắp tay hướng về 
phương Tây (nếu như trong nhà có thờ tượng Phật 
thì hướng về tượng Phật), đem hết tâm thành nghĩ 
tưởng đến việc vì báo đền bốn ơn nặng,' cùng vì tất 
cả chúng sinh trong ba cõi pháp giới,? cũng kính đảnh 
lễ “Nam-mô Ta-bà Thế giới Bốn sư Thích-ca Mâu-ni 
Phật.“ (ba lạy hoặc một lạy) 


Nam-mô Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất 
Thiết Chư Phật. (một lạy) 

Nam-mô Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất 
Thiết Tôn Pháp. (một lạy) 

Nam-mô Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất 
Thiết Hiền Thánh Tăng. (một lạy) 

Nam-mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ 
Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A-di-đà Phật. (mười lạy hoặc 
bảy lạy) 

Nam-mô Quán Thế Âm Bỏ Tát. (ba lạy hoặc một 
lạy) 


† Bốn ơn nặng, bao gồm ơn cha mẹ, ơn chúng sinh, ơn đất nước và ơn 
Tam bảo. 


? Tức chỉ chung cói Dục, cöi Sắc và cöi Vô sắc. Tất cả chúng sinh theo 
nghiệp lực luân hồi đều không ra ngoài ba cõi này. 


66 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Nam-mô Đại Thế Chí Bỏ Tát. (ba lạy hoặc một 
lạy) 

Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (ba 
lạy hoặc một lạy) 

Bốn lời nguyện lớn của hàng Bồ Tát 

Chúng sinh vô biên, thệ nguyện độ khắp. (một 
lạy) 

Phiên não vô tận, thệ nguyện dứt trừ. (một lạy) 

Pháp môn vô lượng, thệ nguyện tu học. (một lạy) 

Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành tựu. (một 
lạy) 

Lễ bái như trên xong thì tụng kinh A-di-đà, hoặc 
tụng kinh, trì chú theo thông lệ bình thường mỗi 
ngày. Việc trì tụng không chú trọng nhiều hay ít, chỉ 
cân hết lòng chú tâm khi trì tụng. 

Trì tụng xong, niệm hồi hướng về việc vãng sinh 
Tỉnh độ. 

Nếu trong nghi thức trên có lược bớt đi phần nào 
thì ngay sau đó có thể chuyển sang một lòng niệm Phật. 


Nghi thức niệm Phật, từ khởi đâu đến 
kết thúc 
[Mở đầu tụng bài Tán Phật:] 
A-di-đà Phật thân kim sắc, 
Tướng hảo quans trinh 0ô đẳng luân. 
Bạch hào uruến chuyến neũ tu di, 
Cám Tục trừng thanh tứ đại hải. 


67 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Quan trung hóa Phật 0ô số tức, 
Hóa Bồ Tát chúng diệc 0ô biên. 
Tí thập bát nsuyện độ chúng sinh, 
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. 

Tạm dịch: 
Phật A-di-đà thân uàng chói sáng, 
Tướng quang mình tốt đẹp chẳng ai bằng. 
Mày trắng ấn hiện Tu-di năm 1rúi, 
Mắt xanh trơng lặng bốn biển mênh mông. 
Giữa hào quang hóa hiện 0ô số Phật, 
Cùng 0ô biên chúng Bô Tát uâu quanh. 
Bốn tươi tám nguyên độ khắp chúng sinh, 
Chín phẩm uãngs sinh, cùng lên bờ giác. 

Nam-mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ 
Đại Bi A-di-đà Phật. 

Sau đó tùy ý trì niệm hoặc hỏng danh sáu chữ 
(Nam-mô A-di-đà Phật) hoặc hỏng danh bốn chữ 
(A-di-đà Phật), hoặc mấy trăm biến, hoặc mấy ngàn 
biến, đêu tùy sức mỗi người. 

Niệm Phật xong thì niệm danh hiệu Bỏ Tát Quán 
Thế Âm và Bỏ Tát Đại Thế Chí. 

Tiếp theo tụng qua một lần bài hồi hướng, hôi 
hướng về việc vãng sinh Tây phương Cực Lạc. 

Nếu thời khóa niệm Phật mỗi ngày lên đến nhiều 
ngàn biến, nhiều vạn biến, thì nên phân chia thành 


nhiều lần, mỗi lần trì niệm xong đều tụng bài hôi hướng. 


68 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Về bài hồi hướng, có bài đây đủ tường tận, có bài 
giản lược ngắn gọn. Tường tận đây đủ thì theo bài 
văn do Đại sư Vân Thê soạn, giản lược ngắn gọn thì 
theo bài văn do Sám chủ Từ Vân soạn. Hoặc giản lược 
hơn nữa thì dùng bài kệ 16 câu trong kinh (có ghi ở 
phần sau), mỗi người có thể tùy sức mà chọn lựa. 
Pháp môn trì tụng mười niệm' 

Mỗi buổi sáng sớm, súc miệng rửa mặt sạch sẽ rồi 
đốt hương trầm. Nếu trong điều kiện không có hương 
hoa thì nên hướng tâm quán tưởng vô số hương hoa, 
đều dâng lên cúng dường Tam bảo. Sau đó chắp tay 
cung kính hướng về phương tây, chí tâm đảnh lễ: 


Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (một lạy) 

Nam-mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ 
Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A-di-đà Phật. (ba lạy) 

Nam-mô Quán Thế Âm Bỏ Tát. (một lạy) 

Nam-mô Đại Thế Chí Bô Tát. (một lạy) 

Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bô Tát. (một 
lạy) 

Vẫn chắp tay quay mặt về phương Tây, chí tâm 
niệm thánh hiệu sáu chữ: Nam-mô A-di-đà Phật. 
Thong thả niệm liên tục cho đến lúc phải dừng lại 
lấy hơi thì tính là một niệm. Cứ như thế, niệm được 
mười hơi là mười niệm, mỗi người tùy theo hơi thở 
dài ngắn mà niệm, không hạn định số Phật hiệu trong 
mỗi hơi.? 

: Phương pháp này vì những người quá bận rộn mà đặt ra. (Chú giải 
của soạn giả) 
" Người niệm Phật nên dùng một chuỗi hạt ngán có 10 hạt, niệm xong 


mỗi hơi thì lần một hạt, hết 10 hạt là xong một thời khóa. Như vậy có 


69 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Khi niệm phải lưu ý âm thanh không quá cao, 
không quá thấp, không quá nhanh, không quá chậm, 
luôn giữ ở mức vừa phải, mười hơi liên tục như thế 
có thể khiến cho tâm không còn tán loạn. Lấy sự tinh 
cân chuyên niệm như thế làm công phu, bởi phương 
pháp trì tụng mười niệm này chính là dựa vào hơi thở 
để kiểm soát tâm ý. 

Sau khi hoàn tất một thời khóa mười niệm thì 
tụng đọc bài kệ hỏi hướng [gồm 4 đoạn, ] 16 câu như 
sau đây: 


Nesã kim xưng niệm A-di-đà, 

Chân thật công đúc Phật danh hiệu. 
Du nguuện từ bị ai nhiếp thụ, 

Chứng tri sám hối cập sử 1suUện. 

Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp, 

Giai do 0ô thủụ tham sân sỉ, 

Tùme thân ngữ tj chỉ sở sinh, 

Nhất thiết ngã kim giai súm hối. 
Nguyện ngã lâm dục mạng chung thời, 
Tận trừ nhất thiết chư chướng gái. 
Tiện kiến ngã Phật A-di-đà, 

Tức đắc 0uãng sinh An Lạc sát. 

Ngã kí uãng sinh bỉ quốc dĩ, 

Hiện tiên thành tựu thử đại nguện. 
Phổ nguyện trầm nịch chư chúns sinh, 
Tốc uãng Vô Lượng Quans Phật sát. 


thể dễ dàng chuyên tâm niệm Phật mà không bị phân tâm vào việc 
đếm số lần. 


70 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Tạm dịch 
Nay cơn niệm Phật A-di-đà, 
Là thánh hiệu công đúc chân thật, 
Nguyện Phật từ bi thương tiếp nhận, 
Chứng minh con súm hối, phát neuUện. 
Xưa nay con từng tạo nghiệp ác, 
Đều do mmuôn kiếp tham, sân, sỉ... 
Phát sinh ra thân, triệng 0à Ú, 
Hết thâu naự cơn xin sám hối. 
Nguyện cho khi con sắp qua đời, 
Bao nhiêu chướng ngại đều dút hết. 
Mắt nhìn thấu Phật A-di-đà, 
Liên được uãng sinh uê Cực Lạc. 
Khi uãng sinh uê cõi Phật rôi, 
Liên được thành tựu nsuện lớn này. 
Hết thả chúng sinh đang khổ não, 
Nguyện sớm được 0ê nơi Cực Lạc. 


Pháp môn báo ơn 

Người tu Tịnh độ, tĩnh tâm quán xét trong suốt 
một đời mình thì người mình chịu ơn sâu nặng nhất 
không ai hơn cha mẹ. Từ lúc mang thai ta suốt mười 
tháng ròng, cho đến ba năm chăm sóc bú mớm, rồi 
nuôi nấng dạy đỗ cho đến lớn khôn... Ân đức lớn lao 
ấy, làm sao có thể báo đáp cho hết được? 

Lại suy xét rằng, ta từ vô số kiếp đến nay, đã trải 
qua vô số lân sinh ra. Như vậy thì những ân đức của 
cha mẹ trong mỗi đời mà ta chưa báo đáp hết cũng là 
không thể kể hết. 


71 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Những bậc cha mẹ của ta trong vô số đời trước như 
thế, ngày nay ắt không khỏi có những người đang ở 
trong địa ngục, chịu hình phạt thiêu đốt, nung nấu, 
cắt xẻ thân thể. Lại cũng không khỏi có những người 
đang ở trong cảnh giới ngạ quỷ, chịu cảnh đói khát bị 
lửa thiêu thân. Lại cũng không khỏi có những người 
đang ở trong cảnh giới súc sinh, chịu cảnh khổ phải 
chở nặng, kéo cày... Nếu chúng ta không tin có những 
điều này, thì chẳng khác nào gà mẹ đã bị giết mà gà 
con vẫn không tin điều đó. Nếu chúng ta không nghĩ 
cách cứu độ cho cha mẹ đời trước như thế, thì chẳng 
khác nào gà con đứng nhìn mẹ bị giết mà không biết 
làm gì để cứu. 

Nói đến đây ắt không khỏi phải rơi lệ bi thương, 
gieo mình xuống đất, xin phát tâm Bô-đề thay cho 
cha mẹ đời này cũng như nhiều đời trước, cùng hết 
thảy các bậc sư trưởng, quyến thuộc mà ta đã thọ ân, 
chí tâm xưng niệm thánh hiệu A-di-đà tùy duyên 
cảnh, không kể số lần nhiêu ít. Trong mỗi một niệm 
như thế, trước là nguyện giải trừ tám mươi ức kiếp 
tội nặng trong sinh tử cho những người mà ta hướng 
đến, sau là nguyện khi bản thân ta được vãng sinh 
Tỉnh độ rồi, sẽ quay trở lại cõi Ta-bà này mà nỗ lực hết 
sức độ thoát cho họ. 


Nếu như có những người ruột thịt chí thân vừa 
mới qua đời, cũng hướng tâm hồi hướng cho họ [được 
vãng sinh Tịnh đội]. 


72 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Pháp môn trợ duyên 


Người tu Tịnh độ, mỗi buổi sáng sớm nên quán 
tưởng trong khắp cõi Diêm-phù-đề này, lại suy đến 
trong cả đại thiên thế giới, số lượng trâu, dê, lợn, chó, 
cho đến các loài câm thú, cá, rùa... bị mang ra giết 
hại thật không thể tính đếm nổi. Những con vật bị 
giết hại ấy, nếu gom thân xác lại ắt chất chồng hơn cả 
núi cao, máu huyết ắt nhuộm đỏ cả dòng sông đang 
chảy... 


Hết thảy những loài vật ấy, chỉ do đời trước tạo 
nhiều nghiệp ác, không hề biết đến Tây phương Cực 
Lạc, nên phải chịu nỗi khổ trong chốn luân hỏi. Ta 
nên thay chúng phát tâm Bỏ-đẻ, chí tâm xưng niệm 
thánh hiệu A-di-đà tùy duyên cảnh, không kể số lần 
nhiều ít. Trong mỗi một niệm như thế, trước là nguyện 
giải trừ tám mươi ức kiếp tội nặng trong sinh tử cho 
chúng, sau là nguyện khi bản thân ta được vãng sinh 
Tỉnh độ rồi, sẽ quay trở lại cõi Ta-bà này mà nỗ lực hết 
sức độ thoát chúng. 


Tiếp theo quán tưởng trong khắp cõi Diêm-phù- 
đề này, lại suy đến trong cả đại thiên thế giới, hết thảy 
loài ngạ quỷ đều đang chịu sự đói khát bức bách, cổ 
họng bốc lửa, xương cốt cử động khua vang thành 
tiếng, phải chịu đựng sự khổ não khôn lường. 

Lại quán tưởng trong tất cả các địa ngục nóng, địa 
ngục lạnh, địa ngục lớn, địa ngục nhỏ, vô số chúng 
sinh đang chịu sự trừng phạt chặt, chém, thiêu đốt, 
xay giã... trong mỗi một ngày đêm phải chết đi sống 


73 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


lại đến hàng vạn lân, chịu đựng sự khổ não khôn 
lường. 

Tất cả những chúng sinh ấy, chỉ vì đời trước rộng 
làm các nghiệp ác, không tin có Tây phương Cực Lạc, 
nên phải chịu khổ não trong chốn luân hôi. Ta nên 
thay họ phát tâm Bỏ-đẻ, chí tâm xưng niệm thánh 
hiệu A-di-đà [tùy duyên cảnh, không kể số lân nhiều 
ít]. Trong mỗi một niệm như thế, trước là nguyện giải 
trừ tám mươi ức kiếp tội nặng trong sinh tử cho họ, 
sau là nguyện khi bản thân ta đã được vãng sinh Tịnh 
độ rồi, sẽ quay trở lại cõi Ta-bà này mà nỗ lực hết sức 
để độ thoát họ. 


Lại nữa, người tu Tịnh độ trong mỗi một ngày, tùy 
theo khả năng, hoàn cảnh, nếu có làm được bất kỳ việc 
thiện nào, chẳng hạn như bố thí cho người nghèo, cúng 
dường trai tăng, tạo vẽ hình tượng Phật, hay mua vật 
mạng phóng sinh... dù được đôi chút phước đức nhỏ 
nhoi cũng đêu thay cho tất cả chúng sinh đang chịu 
khổ não trong mười phương mà hồi hướng, cầu cho tất 
cả đều được sinh về thế giới Cực Lạc. 


74 


syY"}Ý 


QUYỀN HAI 


CHỈ ĐƯỜNG CHO KE 
CÒN NGHI 





Lời dẫn 


Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng: “Lòng tin là cội 
nguồn của đạo, là mẹ của các công đức, nuôi dưỡng 
hết thảy các căn lành.” 


Vì thế, hết thảy tám vạn bốn ngàn pháp môn đều 
do nơi lòng tin mà vào được. Người tu nếu không 
có lòng tin ắt sẽ như hạt giống đã hư hỏng, không 
thể dùng thuốc gì chữa khỏi. Huống chỉ đối với pháp 
niệm Phật cầu vãng sinh vốn là một pháp môn càng 
hết sức khó tin khó nhận. 

Xưa nay các bậc trưởng lão trong Thiên tông, 
cùng những người uyên bác học rộng, thảy đều vì 
xiển dương giáo pháp Tịnh độ mà làm ra những tác 
phẩm vấn đáp giải nghi, chẳng hạn như Đại sư Thiên 


, Nguyên tác là Nghi vấn chỉ nam (%# Eị ‡# #). 


75 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Thai Trí Giả có sách “Thập nghi luận”, Thiên Như Lão 
nhân có sách “Tịnh độ hoặc vấn”, Vương Thị lang có 
sách “Quyết nghi tập”, Viên Trung lang có sách “Tây 
phương hợp luận”, ngoài ra còn có vô số những sách 
vở đó đây, nhiều đến mức không thể nào xem qua 
hết được. Tất cả những sách ấy, mục đích chung đều 
là muốn giúp cho người tu tập thêm kiên cố cội gốc 
niềm tin, cùng được sinh về Cực Lạc. 

Nay tôi đặc biệt xem qua các tác phẩm của nhiều 
người, trích lấy những điểm tinh yếu nhất, thêm vào 
chỗ thấy biết hạn hẹp của bản thân mình để bổ sung 
những điểm còn thiếu sót, đặt tên gọi chung là “Nghi 
vấn chỉ nam”, không dám gọi là trước tác văn chương, 
xin hãy xem như kẻ trích nhụy hoa làm thành mật 
ngọt vậy. 

Mười điều nghi vấn về Tịnh độ! 
Điều nghi thứ nhất 

Hỏi: Chư Phật Bô Tát lấy lòng đại bi làm bản 
nguyện, nếu như muốn cứu độ chúng sinh, lẽ ra nên 
hóa sinh vào ba cõi, ở giữa ba đường ác nơi cõi đời uế 
trược mà cứu khổ, vì sao lại cầu sinh về Tịnh độ, hoàn 
toàn chỉ được lợi ích bản thân mình mà xa rời hết thảy 
chúng sinh, như vậy chẳng phải là thiếu lòng đại từ 
bi, ngăn chướng trên đường giác ngộ đó sao? 

Ì Sách Tịnh độ Thập nghi luận (‡# + -†#‡z2) của Đại su Thiên Thai 
Trí Giá, soạn vào đời Tùy, được đưa vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 
47, kinh số 1961, bát đầu từ trang 77, tờ b, dòng thứ 20. Nội dung 


trích dân ở đây được tiên sinh An Sĩ trích yếu giản lược, không trích 
nguyên văn. 


76 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Đáp: Bồ Tát có hai hạng. Một là các vị Bồ Tát tu 
hành đã lâu, từng được thân cận với chư Phật, đã 
chứng đắc Vô sanh pháp nhẫn. Hai là các vị Bỏ Tát 
chỉ vừa mới phát tâm, chưa từng thân cận với chư 
Phật, cũng chưa chứng đắc Vô sanh pháp nhẫn. 


Vị Bô Tát tu hành đã lâu ắt có sức thân thông lớn, 
cho nên có thể hóa hiện thành chư thiên, đế vương, 
quỷ thân hay súc sinh, vào ra trong sinh tử, rộng độ 
chúng sinh. Nếu như kẻ mới tu hành, sức lực yếu kém 
mỏng manh, tuy đã phát tâm Bồ-đẻ nhưng vẫn còn ở 
địa vị phàm phu, bệnh khổ của chính mình còn chưa 
thể tự cứu, làm sao có khả năng cứu độ người khác? 


Cho nên, luận Đại Trí Độ có dạy: “Nếu nói rằng kẻ 
phàm phu còn đây triển phược, có tâm đại bi, nguyện 
sinh vào cõi đời ô trược để cứu khổ chúng sinh, thật 
không có lý ấy. Vì sao vậy? Vì trong cõi đời với năm sự 
uế trược, những thứ như âm thanh, hình sắc, tiên tài, 
danh lợi... từng giây từng phút không ngừng lôi kéo 
trói buộc, lại những kẻ oán thù, phiên não luôn vây 
quanh dày đặc, chỉ cần một chút sơ sấy đã rơi ngay 
vào đường đọa lạc. Ví như được sinh làm người, cũng 
khó lòng gặp lúc có Phật ra đời. Ví như được gặp Phật 
ra đời, cũng rất khó sinh lòng tin nhận. Lại như may 
mắn khởi lòng tin Phật, xuất gia tu hành, sang đời sau 
lại gặp hoàn cảnh phú quý sung túc, chưa hẳn đã tránh 
được sự mê đắm vào trân duyên mà tạo nhiều nghiệp 
ác. Nếu do đó mà không còn được sinh làm người, thì 
biết đến bao giờ mới có thể đạt được sự giải thoát?” 

Vì thế, người có trí tuệ thì nếu muốn cứu độ chúng 


sinh, trước hết phải cầu cho tự thân mình được gặp 


77 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Phật. Nếu như có thể phát tâm niệm Phật được nhất 
tâm bất loạn, chắc chắn được vãng sinh. Khi ấy tự 
mình đã được thân kim cang bất hoại, ắt có đủ khả 
năng thực hành tâm nguyện cứu độ vạn loại chúng 
sinh. Cũng như muốn cứu người đuối nước giữa sông, 
ắt tự mình phải có được thuyên bè để nương theo, sau 
đó mới có thể cứu người ra khỏi nước. Nếu không có gì 
hỗ trợ mà liều lĩnh nhảy xuống cứu người, ắt khó tránh 
khỏi phải cùng nhau chết chìm. 

Cho nên, không phải là thiếu tâm từ bị, mà là 
khéo biết sử dụng tâm từ bi ấy. 


Điều nghỉ thứ hai 


Hỏi: Bản thể của hết thảy các pháp đều là không, 
xưa nay vốn chưa từng có sự sinh ra, vẫn luôn bình 
đẳng tịch diệt, vì sao lại bỏ nơi này câu nơi kia, muốn 
sinh về Tây phương Cực Lạc? Trong kinh dạy rằng: 
“Tâm thanh tịnh thì cõi Phật thanh tịnh.“ Nếu muốn 
câu được cõi thanh tịnh, trước hết phải làm thanh tịnh 
tâm mình. Vì sao không cầu tâm thanh tịnh mà lại 
câu sinh về Tịnh độ? 


Đáp: Người muốn sinh về Tây phương Cục Lạc, 
nếu cho là bỏ nơi này câu nơi kia, vậy người không 
cầu sinh về Tây phương Cực Lạc, có lẽ nào lại không 
phải là bỏ nơi kia cầu nơi này? Nếu nói rằng dù nơi 
này hay nơi kia cũng đều không cầu sinh vẻ, đó là 
rơi vào chấp đoạn, cho rằng sau khi chết là hết. Nếu 
nói rằng đối với nơi này hay nơi kia cũng đều không 
buông xả, thì đó là rơi vào chấp thường, cho rằng tất 
cả đều còn mãi. 


78 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Kinh Duy-ma dạy: “Tuy biết rằng các cõi Phật 
cùng với chúng sinh tất cả đêu là không, nhưng vẫn 
thường tu tập làm thanh tịnh cõi nước, giáo hóa tất cả 
chúng sinh.” Vì thế, tuy phát tâm mãnh liệt cầu vãng 
sinh, cũng không phải là chống trái với lý vô sinh. 

Đến như lời dạy “tâm thanh tịnh cõi Phật thanh 
tịnh”, cũng phải được hiểu theo cả hai phương điện 
sự tướng và lý tánh. Nếu xét về lý tánh, vì sao lại cho 
rằng người câu sinh Tịnh độ thì tâm không thanh 
tịnh, còn người không câu sinh Tịnh độ thì ngược 
lại có tâm thanh tịnh? Như xét về sự tướng, nếu giữ 
được tâm thanh tịnh giữa cõi đời xấu ác có năm sự uế 
trược, sao bằng cũng giữ tâm thanh tịnh như thế mà 
ở giữa thế giới Cực Lạc? Huống chỉ là trong trường 
hợp người ở cõi đời uế trược này, tuy câu thanh tịnh 
nhưng trong tâm thật không thanh tịnh, so với người 
sinh về Cực Lạc, tuy không câu thanh tịnh mà tâm 
vẫn tự nhiên thanh tịnh? 


Điêu nghỉ thứ ba 

Hỏi: Các cõi Phật trong khắp mười phương, công 
đức đêu bình đẳng như nhau. Vì sao không rộng nghĩ 
đến hết thảy các công đức, cầu sinh về hết thảy các cõi 
Phật thanh tịnh, mà chỉ riêng câu sinh về cõi thanh 
tịnh của đức Phật A-di-đà mà thôi? 

Đáp: Cõi nước thanh tịnh của chư Phật tất nhiên 
đều bình đẳng. Chỉ có điều là, đa số chúng sinh căn 
tánh ngu độn, uế trược tán loạn, nếu không chuyên 
tâm một nơi thì pháp định tâm khó lòng thành tựu. 
Cho nên, chuyên tâm niệm Phật A-di-đà, đó chính là 
pháp định tâm hướng về một đối tượng duy nhất. 

79 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Kinh Tùy nguyện vãng sinh chép rằng: “Bồ Tát 
Phổ Quảng thưa hỏi Phật: “Trong mười phương đều 
có các cõi Phật thanh tịnh, Thế Tôn vì sao nghiêng 
hẳn về việc xưng tán cõi Tịnh độ ở phương Tây của 
đức Phật A-di-đà, chỉ dạy người cầu vãng sinh về đó? 

“Phật dạy Bô Tát Phổ Quảng: “Chúng sinh trong 
cõi Diêm-phù-đề, tâm tánh uế trược tán loạn, vì thế 
nên ta nghiêng về xưng tán duy nhất một cõi Phật 
thanh tịnh ở thế giới Cực Lạc phương Tây mà thôi, để 
giúp cho chúng sinh chuyên tâm vào một cảnh giới 
duy nhất mới dễ được vãng sinh.“” 

Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng: “Hết thảy thân Phật 
cũng đêu là một thân Phật. Cũng giống như một vâng 
trăng tròn sáng, phản chiếu trong hết thảy những nơi 
CÓ nước. “ 


Cho nên biết rằng, niệm một vị Phật tức là niệm 
hết thảy chư Phật, vãng sinh về một cõi Tịnh độ cũng 
không khác gì vãng sinh về hết thảy các cõi Tịnh độ. 


Điều nghi thứ tư 


Hỏi: Các cõi Phật trong mười phương vô lượng 
vô biên, tùy ý niệm bất cứ vị Phật nào cũng đều được 
vãng sinh [về cõi nước của vị Phật ấy], vì sao chỉ riêng 
niệm Phật A-di-đà? 

Đáp: Có ba mối nhân duyên. Thứ nhất, đức Phật 
A-di-đà với thế giới Ta-bà này vốn đã có duyên. Từ 
vô số kiếp trước, ngài đã phát khởi bốn mươi tám lời 
đại nguyện, đều vì muốn tiếp dẫn chúng sinh niệm 


80 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Phật về cõi nước thanh tịnh của ngài. Ngày nay, 
người ở thế giới Ta-bà này, mở miệng niệm Phật đều 
là niệm danh hiệu A-di-đà. [Trong kinh dạy rằng,] 
chúng sinh trong tương lai phước đức mỏng manh, 
đến lúc Giáo pháp sắp diệt, các kinh đều sẽ mất hết, 
chỉ còn duy nhất kinh A-di-đà lưu lại thêm trăm năm 
nữa, chẳng phải cũng là chứng minh cho mối nhân 
duyên này đó sao? 

Thứ hai, do đức Phật Bổn sư Thích-ca Mâu-ni đã 
chỉ dạy. Trong ba tạng mười hai bộ kinh, những điều 
Phật thuyết dạy đêu hết sức mở rộng, chỉ riêng đối với 
pháp niệm Phật trì danh, Phật không dạy niệm Phật 
nào khác mà chỉ duy nhất niệm Phật A-di-đà. Ví như 
đây không phải điêu hết sức thiết yếu, vì sao đức Phật 
phải đinh ninh căn đặn nhiều lần? 

Thứ ba, vì chư Phật mười phương đều chứng minh 
xác tín. Bởi pháp môn Tịnh độ hết sức khó tin nhận, 
nên khi đức Thế Tôn thuyết giảng về Phật A-di-đà 
liền có mười phương chư Phật Như Lai cùng hiện đến 
chứng minh đó là lời chân thật, khiến cho người được 
chứng kiến rồi thì không thể không tin. 

Vì thế nên người tu tập nghiệp thanh tịnh, có lý 
nào lại không chuyên niệm đức Phật A-di-đà? 


Điều nghi thứ năm 


Hỏi: Kẻ phàm phu dẫy đây triển phược, nghiệp 
ác sâu nặng, hết thảy phiên não đêu chưa dứt được, 
dù một mảy may phước đức cũng chưa tu tập, còn 


81 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


như cõi Tịnh độ Cực Lạc phương Tây là siêu việt ra 
ngoài ba cõi, vượt trội hơn cả các vị thiên đế, chư 
thiên gấp trăm ngàn vạn ức Hằng hà sa lần. Kẻ phàm 
phu như thế niệm Phật, làm sao có thể được sinh về 
cõi Phật ấy? 

Đáp: Đó là nhờ sức của đức Phật A-di-đà, không 
phải dựa vào tự lực của kẻ ấy. Ví như người thọt chân, 
dù có khập khễnh đi suốt một ngày cũng chẳng được 
mấy dặm đường, nhưng nếu được cưỡi trên voi báu 
của vị Chuyển luân Thánh vương thì trong một ngày 
có thể đi qua khắp bốn cõi thiên hạ. Lại như kẻ học trò 
nghèo muốn thân cận bậc đế vương, nếu từ các châu, 
huyện tham gia những cuộc thi nhỏ, rồi mong được 
đỗ đạt làm quan, được địa vị cao quý vinh hiển, thì 
quả thật rất khó khăn mà vẫn chưa chắc chắn. Nếu 
như có thể thác sinh làm con vua, thì không quá mười 
tháng đã có thể cùng với bậc đế vương sống chung 
một nhà. Người được vãng sinh chỉ nương nhờ sức 
Phật, cũng giống như thế. 


Người tu hành nếu không phát tâm câu sinh Tịnh 
độ, chỉ ở nơi cõi đời xấu ác uế trược này mà cố gắng 
tu trì, ắt phải chịu nổi trôi chìm đắm, không biết phải 
trải qua bao nhiêu kiếp sống mà cũng chưa thể thành 
được một vị A-la-hán, nói gì đạt đến địa vị Bỏ Tát. 


Nếu tu theo pháp môn Tịnh độ, chỉ cân tinh tấn 
tu trì, đạt đến sự nhất tâm bất loạn thì ngay trong 
đời này liên có thể vãng sinh. Nhân đó lại tiếp tục tu 
hành nơi Tây phương Cực Lạc, vĩnh viễn không còn 
thối chuyển, sa đọa, thẳng một đường tiến đến quả vị 
Phật, quả là con đường ngắn nhất. 


82 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Ví như con trùng nằm trong cây tre, nếu muốn 
thoát ra mà hướng về phía trên, ắt phải đục khoét 
xuyên qua không biết bao nhiêu đốt tre, khó khăn khổ 
nhọc không chịu nổi. Nếu biết xoay ngang mà khoét 
lấy đường ra, ắt sẽ hết sức dễ dàng nhanh chóng. Vì 
thế nên người tu Tịnh độ mới được gọi là đi tắt ngang 
ra khỏi ba cõi, sao còn có thể nghi ngại rằng phàm 
phu [niệm Phật] không thể sinh về Cực Lạc? 


Điêu nghi thứ sáu 

Hỏi: Trong chín phẩm vãng sinh, ba phẩm dưới 
thuộc về hạ phẩm! phần nhiều đêu là những kẻ xấu 
ác, chỉ nhân khi lâm chung tín tâm niệm Phật mà được 
vãng sinh. Ví như họ đã sinh về Cực Lạc rồi nhưng 
vẫn còn tà kiến, tham lam, sân hận, si mê thì sao? 


Đáp: Chỉ sợ không được vãng sinh, không lo việc 
đã vãng sinh rồi còn trở lại xấu ác. Trong việc này có 
năm nhân duyên. Thứ nhất, được sự gia trì từ nguyện 
lực đại bi của đức Phật A-di-đà. Thứ hai, nơi cõi ấy 
mọi điều mong ước đều được như ý nên không phải 
khởi tâm tham câu. Thứ ba, cây báu, chim, hoa nơi cõi 
ấy đêu tuyên giảng pháp mâu. Thứ tư, chung quanh 
chỉ toàn là các vị Bồ Tát làm bạn lành. Thứ năm, tuổi 
thọ lâu dài, có thể trải qua nhiều kiếp tu trì. 


Vì thế, một khi đã được vãng sinh về Tây phương 


† Chín phẩm váng sinh bao gồm ba phẩm cao tột nhất là thượng phẩm 
thượng sinh, thượng phẩm trung sinh, thượng phẩm hạ sinh; ba 
phẩm ở bậc trung bình là trung phẩm thượng sinh, trung phẩm trung 
sinh, trung phẩm hạ sinh; và ba phầm ở bậc thấp nhất là hạ phẩm 
thượng sinh, hạ phẩm trung sinh và hạ phẩm hạ sinh. 


83 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Cực Lạc thì có thể thẳng một đường đi lên quả vị 
Phật, vĩnh viễn không còn thối chuyển, có thể tin chắc 
như vậy. 


Điều nghi thứ bảy 


Hỏi: Tiếp theo sau đức Phật Thích-ca là Bỏ Tát 
Di-lặc sẽ thành Phật, hiện nay đang thuyết pháp tại 
cung trời Đâu-suất. Những ai có thể tu hành mười 
nghiệp lành thuộc hàng thượng phẩm ắt sẽ được sinh 
về cung trời ấy. Vì sao không câu sinh về nơi ấy, được 
gần gũi kể cận đức Di-lặc, tương lai khi ngài hạ sanh 
thành Phật thì theo xuống thế giới này? 


Đáp: Tu mười nghiệp lành vào hàng thượng phẩm, 
tất nhiên có thể sinh về cõi trời, nhưng nếu muốn quyết 
định sinh về cõi trời Đâu-suất thì e rằng chưa chắc 
được. Các vị chưa đọc qua kinh Di-lặc thượng sinh hay 
sao? Kinh ấy dạy rằng: “Tu tập thực hành các pháp 
tam-muội, vào sâu được trong chánh định, mới có thể 
sinh [về cõi trời Đâu-suất].“ Thử hỏi, người tu mười 
nghiệp lành đã được như thế hay chưa? 

Còn như đức Phật A-di-đà, chỉ cần trì niệm 
danh hiệu ngài thì không ai không được tiếp dẫn, 
đem so với người rộng tu mười nghiệp lành đã 
thấy dễ dàng hơn rất nhiều lần. 

Hơn nữa, nơi cung trời Đâu-suất phần nhiều là 
các vị thiên tử thoái vị trong Dục giới, nơi ấy các thiên 
nữ rất nhiêu, không thể tính đếm, chư thiên nhìn thấy 
còn nhiêu khi đắm nhiễm, huống hồ người phàm? 


84 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Kinh Tát-già Ni-kiên-tử chép rằng: “Sự trói buộc lớn 
nhất của chư thiên không gì hơn nữ sắc. Nữ nhân trói 
buộc chư thiên, dắt dẫn đi vào ba đường ác.“ Nếu 
đem so với cảnh giới Tây phương Cực Lạc thì vạn 
phần chưa sánh được một. 


Huống chi, ví bằng có được gặp Bồ Tát Di-lặc 
nhưng tự thân chưa chứng đắc thánh quả, làm sao có 
thể một lần sinh về cõi tịnh mà được vĩnh viễn không 
thối chuyển [như vãng sinh Cực Lạc]? 


Điêu nghi thứ tám 


Hỏi: Kẻ phàm phu từ bao đời trước đến nay đã 
rộng tạo vô số nghiệp ác, khi lâm chung chỉ niệm Phật 
mười niệm, làm sao có thể được vãng sinh? 

Đáp: Người làm nghiệp ác trong đời này nhưng 
đến khi lâm chung có thể hồi tâm niệm Phật mười 
niệm được vãng sinh, đó hẳn là nhiều đời trước đã có 
tu hành, bất quá chỉ là trong đời này sinh ra nhất thời 
mê muội đi theo đường ác. 

Nếu không phải như thế, thì khi sắp qua đời nhất 
định các duyên xấu ác phải tìm đến, sao có thể trái lại 
gặp bậc thiện tri thức dạy cho việc niệm Phật? Hơn 
nữa, dù có được dạy cho việc niệm Phật, cũng làm 
sao có thể nghe mà tin nhận được ngay? 

Huống chi vào lúc người ấy niệm Phật cuối đời, 
ắt trong lòng đã hôi tâm giác ngộ, chí thành sám hối 
những sai lâm trước đây, trong tâm phải hết sức kinh 
sợ việc ác mà thống thiết cầu vãng sinh, cho nên muôn 


85 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


duyên đều nhất thời buông xả, chỉ còn duy nhất một 
con đường hướng về Tây phương Cực Lạc, hoàn toàn 
không có bất cứ nơi nào khác để có thể quay đầu. 
Niệm Phật được như lúc ấy, chỉ một câu cũng bằng 
như ngàn vạn tiếng. Chính vì thế nên kinh Thập lục 
quán mới nói rằng: “lrong mỗi một niệm đều giải trừ 
được tám mươi ức kiếp tội lỗi trong sinh tử.” 

Nếu như có thể nhận hiểu được sự tinh chuyên 
thành khẩn ấy, lại thêm sẵn có phước đức nghiệp lành 
từ đời trước, thì việc được Phật tiếp dẫn đâu có gì để 
phải hoài nghi? 


Điều nghi thứ chín 


Hỏi: Thế giới Cực Lạc cách xa cõi Ta-bà này đến 
mười vạn ức cõi Phật. Xa xôi như thế, kẻ phàm phu làm 
sao có thể tức thời sinh đến? Lại có nghe rằng nữ nhân, 
người khuyết thiếu các căn cùng với hàng Nhị thừa 
đều không được vãng sinh, điều đó tin được chăng? 

Đáp: Đường xa khó đến là nói vẻ hình thể. Một 
niệm có thể đến ngay là nói về tâm thức. Người niệm 
Phật sinh về Cực Lạc là chỉ nói tâm này sinh về, không 
phải mang theo hình hài thân thể sang cõi ấy. Ví như 
người nằm mộng thấy đi sang nước khác, tuy cách xa 
đến ngàn vạn dặm nhưng vừa lay gọi liên tỉnh giấc, 
lẽ nào lại do đường gản thì dễ thức giấc mà đường xa 
khó thức giấc hay sao? 

Nói rằng nữ nhân với người căn khuyết không 
sinh ra ở cõi ấy, đó là nói ở thế giới Cực Lạc không có 


86 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


nữ nhân, không có người căn khuyết, không có nghĩa 
là nữ nhân với người căn khuyết không được vãng 
sinh vê Cực Lạc. 


Nếu nói nữ nhân không được vãng sinh, vì sao 
đức Thế Tôn lại thọ ký cho bà Vi-đề-hy và 500 thị nữ 
chắc chắn được vãng sinh? Kinh Vô Lượng Thọ có 
48 lời đại nguyện của đức Phật A-di-đà, trong đó có 
một nguyện rằng: “Sau khi ta thành Phật, hết thảy 
nữ nhân trong vô số cõi thế giới, nếu được nghe danh 
hiệu của ta [liên mừng vưi tin tưởng, phát tâm Bồ-đèẻ,] 
sinh lòng chán ghét thân nữ. Sau khi lâm chung liên 
không còn phải thọ sinh làm thân nữ." 

Đối với nữ nhân là như vậy, thì đối với người căn 
khuyết có thể suy ra biết được. Hơn nữa, như chim 
sáo, chim vẹt còn có thể nhờ niệm Phật mà được vãng 
sinh.? Như vậy, có lẽ nào người căn khuyết lại không 
bằng loài vật hay sao? Đến như hàng Nhị thừa đêu là 
những vị đã chứng quả. Kẻ phàm phu còn được vãng 
sinh, có lý nào lại trừ ra những người Nhị thừa? Kinh 
A-di-đà dạy rằng: “Đức Phật A-di-đà có vô lượng vô 
biên các đệ tử Thanh văn, tất cả đều là A-la-hán.” Vậy 
sao có thể nói là không có Nhị thừa? Vì thế, lời ấy có 
nghĩa rằng, người sinh về Cực Lạc không còn mang 
tâm vướng chấp của hàng Nhị thừa, nên mới nói Nhị 
thừa không sinh. Bằng như cho rằng hàng Nhị thừa 
không được vãng sinh về Cực Lạc, điều đó thật hoàn 
toàn vô lý. 

1 Đây là đại nguyện thứ 32. 
. Xem trong sách Tịnh độ văn và Pháp uyền châu lâm. (Chú giải của 


soạn giả) 


87 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 
Điều nghi thứ mười 


Hỏi: Nay tôi quyết định phát tâm cầu vãng sinh 
Cực Lạc, nhưng chưa biết phải thực hành những công 
hạnh gì, phải phát khởi những tâm nguyện gì để được 
vãng sinh? Lại nữa, người thế tục thảy đêu có vợ con, 
chưa dứt trừ chuyện dâm dục, không biết rằng như 
thế có được vãng sinh hay chăng? 


Đáp: Người quyết định cầu vãng sinh Tây phương 
Cục Lạc, ngoài việc trì niệm danh hiệu Phật, nếu có đủ 
hai tâm niệm mạnh mẽ khác nữa thì chắc chắn sẽ được 
vãng sinh. Thứ nhất là tâm niệm chán hìa đối với cõi thế 
gian uế trược. Thứ hai là tâm niệm mến mộ, ưa thích đối 
với thế giới Cực Lạc. 


Lại cũng nên phát tâm Bồ-đẻ, tùy theo khả năng 
mà làm các việc thiện, hỏi hướng về cho việc vãng 
sinh Tịnh độ. Được như vậy thì chưa từng có ai không 
được vãng sinh. 


Đến như duyên nợ với vợ con nơi chốn thế tục, 
điều đó cũng không ngăn ngại. Chỉ cần có thể khiến 
cho vợ con cùng được hưởng lợi lạc từ giáo pháp, 
cùng biết tu trì, dứt trừ việc gieo trồng nhân xấu ác. 

Về việc chán ha cõi thế gian uế trược, đó là nói trong 
đời uế trược này, nhất cử nhất động đêu là gai góc hâm 
hố dễ rơi vào sa đọa. Người đời chỉ vì hai chữ cơm áo 
mà khốn khổ suốt đời, chạy theo hai đường danh lợi 
mà bôn ba trọn kiếp, tay chân rối rít bận rộn không 
ngừng, cam chịu vì vợ con làm thân tôi tớ, ngày trăm 


88 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


mối nghĩ, đêm vạn mộng mơ, hết thảy đều là đem thân 
thể hình sắc này mà tìm cầu chuốc lấy phiên não. 

Hãy tự hình dung, tấm thân cao chừng bảy thước! 
này, dáng vẻ bên ngoài chỉ nhờ vào lớp da mỏng bao 
bọc, lại lấy đó vọng xưng là cao quý lớn lao, ví như 
có thể dùng thiên nhãn xem qua một lần, ắt sẽ thấy 
bên trong bất quá chứa đây một bụng phẩn uế, cùng 
những máu mủ đờm đãi nhơ nhớp. Cho nên kinh 
Niết-bàn dạy rằng: “Thân này như một cái thành, là 
chỗ cư trú của những quỷ la-sát ngu si.“ Như vậy, liệu 
có người trí tuệ nào lại ưa thích đắm say thân này mà 
không chán ha? 


Về việc mến mộ ưa thích thế giới Cực Lạc, đó là 
nói sự vui thích ở cõi Tây phương Cực Lạc dù cung 
điện cõi trời cũng không sánh kịp, không thể hình 
dung mô tả bằng ngôn ngữ. Mỗi ngày chỉ cần nhớ 
nghi đến những lời trong kinh, đem tâm tĩnh lặng mà 
suy xét từng lời, lại nghĩ rằng trong tương lai nhất 
định mình sẽ sinh về nơi ấy, thì tự nhiên tâm niệm 
mến mộ sẽ khởi sinh, nhân duyên Tịnh độ cũng tự 
thành thục. 


Thế nào là phát tâm Bỏ-đề? Luận Vãng Sinh nói 
rằng: “Tâm Bỏ-đề tức là thệ nguyện sẽ thành Phật. Thệ 
nguyện thành Phật, đó là khởi lòng thương xót đối với 
hết thảy chúng sinh trong sáu đường luân hôi, đang 
chịu khổ não không cùng cực, nên mới phát tâm cứu 
độ, muốn giúp cho tất cả đều được vượt thoát ra ngoài 


Ï Mỗi thước cổ bằng khoảng 33 cm, bảy thước tương đương khoảng 


2,1 mét. 


89 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


ba cõi, đều được vãng sinh về Tây phương Cực Lạc, 
được như vậy mới tròn thệ nguyện.” 


Người niệm Phật nếu có đủ hai tâm niệm mạnh 
mẽ như trên, lại thêm đã phát tâm Bỏ-đề, cung kính 
nương theo tâm nguyện cứu độ của Như Lai, nếu như 
lại không được vãng sinh, không được Phật thọ ký, 
đó là việc chưa từng có vậy. 


Những nghi vấn về pháp tu Tịnh độ! 


Hỏi: Có người khách đến hỏi Thiên Như Lão 
nhân rằng: “Thiên sư Vĩnh Minh Thọ,? người khắp 
nước đều tôn xưng là bậc kiệt xuất trong tông môn, 
nhưng tự mình lại tu theo Tịnh độ, còn dạy người 
khác rằng: “Có tu thiên không tu Tịnh độ, mười người 
đến chín người phải rơi rụng. Không tu thiên chỉ tu 
Tịnh độ, vạn người tu thì vạn người đạt kết quả.” Nói 
như thế chẳng phải là dìm khuất lẽ thiền mà xưng tán 
pháp môn Tịnh độ quá lời rồi chăng? 

Đáp: Đại sư Vĩnh Minh không hề quá lời xưng 
tán. Pháp môn Tịnh độ là cực kỳ sâu rộng, pháp tu 
theo Tịnh độ là cực kỳ đơn giản, dễ dàng. 

1 Trích từ sách Tịnh độ hoặc vấn (¿# + 3Ì) của Thiên Như Lão nhân, 
soạn vào đời Nguyên, được đưa vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 47, 
kinh số 1972, bát đầu từ trang 292, tờ a. Nội dung ở đây được tiên 
sinh An Sĩ trích yếu gián lược, không trích nguyên văn theo nguyên 
bản. Phần trích này có cả thảy 22 câu vấn đáp. 

? Tức thiên sư Vĩnh Minh Diên Thọ (2# 5£ ä), còn có danh xưng khác 
là Huệ Nhật Trí Giác (# H # #*). Ngài sinh năm 904, viên tịch vào 
năm 975. 

5 Tông môn: ở đây chỉ Thiền tông. Ngài Vĩnh Minh là thiền sư đắc pháp, 
thuộc tông Pháp Nhãn, nối pháp Quốc sư Thiên Thai Đức Thiều. 


90 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Nói sâu rộng, là vì hết thảy căn cơ, nhân duyên 
khác nhau của chúng sinh đều được thâu nhiếp vào 
pháp môn Tịnh độ. Trên từ các vị Bồ Tát ở địa vị 
Đẳng giác, dưới cho đến kẻ nam người nữ phàm ngu 
si độn, những kẻ đã phạm vào năm tội nghịch,! tạo 
mười nghiệp xấu ác,? nếu khi lâm chung biết sám hối 
niệm Phật, cũng đều được vãng sinh. 


Nói đơn giản, dễ dàng, là vì hoàn toàn không có 
những việc phải gian nan lao khổ, chỉ cần nhất tâm trì 
niệm hỏng danh sáu chữ liền có thể được vãng sinh, 
đạt địa vị không còn thối chuyển, thẳng một đường 
tiến lên quả Phật, trọn vẹn viên mãn. 


Thử hỏi trong việc tu hành xuất thế, còn có 
phương cách nào nhanh chóng hơn thế chăng? Nếu 
không phải là bậc kiệt xuất như thiên sư Vĩnh Minh 
Thọ, ắt không thể quyết định tự mình tu theo Tịnh 
độ; nếu không phải là ngài, ắt cũng không thể đem 
pháp môn này dạy cho người khác như thế. 

Hỏi: Về sự sâu rộng và giản dị của pháp môn 
Tịnh độ, nay đã được nghe giải thích. Nhưng các vị 
đạt ngộ trong Thiên tông có nói rằng “thấy tánh thành 
Phật”, vậy cân chi phải quay lại cầu vãng sinh làm gì? 


Đáp: Đó là chỉ nói những người đạt ngộ, cho 


Í Năm tội nghịch: tức năm tội nặng nhất, bao gồm các tội: giết cha, 
giết mẹ, giết A-la-hán (thánh tăng), làm thân Phật chảy máu (hay hủy 
phá chùa chiên tôn tượng) và phá hòa hợp Tăng-già. 

? Mười nghiệp xấu ác: là trái lại với mười nghiệp lành, do đó bao gồm: 
giết hại, trộm cướp, tà dâm, nói dối, nói lời ác độc, nói lời đâm thọc 
hai lưới, nói lời hoa mỹ vô nghĩa, tham lam, sân hận và ngu si. Khi từ 
bỏ được mười nghiệp xấu ác này (cúng gọi là mười nghiệp bất thiện) 
Và tu tập theo hướng ngược lại thì tạo được mười nghiệp lành. 


91 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


nên kẻ phát nguyện vãng sinh đều vì chưa đạt ngộ. 
Nhưng ví như ông đã ngộ, ắt còn có thể nhanh chóng 
hướng ngay về Tịnh độ, dù một vạn con trâu cũng 
không đủ sức trì kéo lại. 


Hơn nữa, có phải ông cho rằng một khi đã đạt 
ngộ thì tập khí nhiêu đời đều trừ sạch, lậu hoặc đều 
dút hết, những oán thù đối nghịch từ vô số kiếp đến 
nay đều được hóa giải không còn gì, cho đến rốt cùng 
không còn phải thọ thân trong ba cõi nữa chăng? Hay 
thực tế là do bao nhiêu nghiệp cũ vẫn chưa trả hết, 
cho nên không thể tránh khỏi việc đối với những quả 
báo nặng nẻ thì dù đạt ngộ rồi vẫn phải gánh chịu, chỉ 
là được nhẹ nhàng hơn thôi? 


Hoặc có phải ông cho rằng một khi đã đạt ngộ 
liên có đủ ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, có 
thể hàng phục thiên ma, cứu độ khắp mười phương 
thế giới? Hay thực tế là nhất thời vẫn chưa có đủ thân 
thông uy lực, vẫn còn phải đợi khi sinh ra ở đời sau 
nữa mới có thể viên mãn cụ túc? 

Bằng như ông lại cho rằng chỉ cân nhất thời đạt 
ngộ thì đại sự sinh tử xem như hoàn tất, chấm dứt, như 
vậy thì các vị đại Bồ Tát nhiều đời rộng tu sáu ba-la- 
mật, trải vô số kiếp, hẳn khi nhìn thấy vậy phải sinh 
lòng xấu hổ vì thua kém ông? 

Kinh Quán Phật Tam-muội chép việc Bỏ Tát Văn 
Thù tự kể lại những công hạnh nhiêu đời trước của 
mình, nói rằng đã chứng đắc Tam-muội Niệm Phật, 
đức Thế Tôn nhân đó liền thọ ký rằng: “Ông sẽ được 
vãng sinh về thế giới Cực Lạc.” 


92 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Kinh Hoa Nghiêm chép việc Bỏ Tát Phổ Hiên 
đem mười đại nguyện cao quý nhất dạy cho Đồng 
tử Thiện Tài, trong đó rốt cùng cũng là chỉ đường về 
Cực Lạc. 


Trong kinh Lăng-già, đức Thế Tôn thọ ký cho Bồ 
Tát Long Thụ, cũng nói đến việc vãng sinh Cực Lạc. 


Đến như trong kinh Đại Bảo Tích, đức Thế Tôn 
cũng có lời báo trước rằng vua Tịnh Phạn cùng với bảy 
vạn người trong dòng họ Thích-ca đều sẽ sinh về thế 
giới Cực Lạc. 


Trong kinh Thập lục quán, đức Phật chỉ dạy cho 
bà Vi-đê-hy và năm trăm thị nữ phương pháp để được 
điện kiến Phật A-di-đà. 


Còn như ở Trung Hoa thì có Viễn Công ở Lô sơn, 
các bậc tôn trưởng trong tông Thiên Thai, Hiền Thủ,! 
ai ai cũng đều tán dương và khuyến khích việc tu 
Tinh độ, câu vãng sinh Cực Lạc. Lẽ nào những chỗ 
thật chứng thật ngộ của các vị ấy lại có thể thấp kém 
hơn người đời nay hay sao? 


Hỏi: Pháp môn Tịnh độ thâu nhiếp mọi căn cơ, 
quả thật là sâu rộng. Tuy nhiên, cõi thế giới được gọi 
là Tịnh độ đó ở cách đây đến mười vạn ức cõi Phật, 
đem so với thuyết “ngay nơi tâm này là Tịnh độ, bản 
tánh chân thật ấy Di-đà“ thì có vẻ như chống trái 
nhau chăng? 


: Tông Hiền Thủ tức tông Hoa Nghiêm, do đại sư Hiền Thủ Pháp Tạng 
xiến dương, thường lấy kinh Hoa Nghiêm làm tông chỉ tu học. Mặc 
dù đại sư là Tố thứ ba của tông này, nhưng nhờ sự hoảng hóa của 
ngài mà tông Hoa Nghiêm đặc biệt hưng thịnh nên người đời sau vẫn 
thường tôn xưng ngài là Tổ thứ nhất và gọi tông này là tông Hiền Thủ. 


93 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Đáp: Kinh Lăng Nghiêm dạy rằng: “Từ bên ngoài 
sắc thân này cho đến hết thảy núi sông, hư không, cõi 
đất... đêu là những vật thể nằm trong chân tâm nhiệm 
mầu sáng tỏ.” Lại dạy rằng: “Hết thảy các pháp được 
sinh khởi đều là do nơi tâm hiển hiện.” 

Như vậy, lẽ nào lại có cõi Phật ở ngoài tâm hay 
sao? Nên biết rằng, ngoài tâm không có cõi nước, 
ngoài cõi nước thì chẳng có tâm. Cho nên nói rằng, vô 
số cõi nước trong mười phương nhiêu như số hạt bụi 
nhỏ, đêu chỉ là những cõi nước trong tâm ta; chư Phật 
ba đời nhiều như số cát sông Hằng, đêu chỉ là Phật 
trong tâm ta. 


Nếu hiểu được điều này thì không có bất kỳ một 
cõi thế giới nào lại không y nơi tâm ta mà dựng lập, 
không có bất kỳ một vị Phật nào lại không nhân nơi 
chân tánh của ta mà hiển hiện. 

Như thế thì, thế giới Cực Lạc ở cách đây mười vạn 
ức cõi Phật, lẽ nào lại riêng là một cõi không do tâm 
dựng lập? Đức Phật A-di-đà ở cõi Cực Lạc ấy, lẽ nào 
lại riêng là một vị Phật không do chân tâm bản tánh 
ta hiển hiện? 

Hỏi: Thuyết Tịnh độ đều là hình tướng bên ngoài. 
Bậc có trí nên thẳng đường bước vào Thiên tông để 
đạt ngộ, đó mới là sáng suốt hơn. Nếu chỉ biết tán 
dương pháp tu Tịnh độ, chẳng phải là chấp trước nơi 
sự tướng mà không rõ biết lý tánh đó sao? 

Đáp: Theo về nguồn cội thì tánh thể không hai, 
nhưng phương tiện đi về ắt phân chia nhiều đường 


94 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


lối. Hiểu được ý nghĩa này thì sẽ thấy giữa Thiên tông 
và Tịnh độ, tuy đường lối khác nhau nhưng vẫn cùng 
quay về một nguôn cội. 


Đại sư Trung Phong dạy rằng: “Người tu thiên, 
chính là pháp thiên của Tịnh độ; người tu Tịnh độ, 
chính là pháp Tịnh độ của thiên.” 


Tuy là cùng hỗ trợ xiến dương cho nhau như thế, 
nhưng người tu hành ắt phải chọn lấy một môn để 
thâm nhập. Vì thế nên Bô Tát Đại Thế Chí chứng đắc 
Tam-muội Niệm Phật mới nói rằng dùng tâm niệm 
Phật thể nhập vào Vô sinh nhẫn. Bô Tát Phổ Hiên 
thể nhập vào cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn 
trong kinh Hoa Nghiêm rồi nói rằng: “Nguyện khi 
tôi lâm chung vãng sinh về thế giới Cực Lạc.” Hai bậc 
đại sĩ Bồ Tát ấy, một vị kê cận bên Phật Thích-ca, một 
vị kể cận bên Phật A-di-đà, lẽ ra mỗi vị đều truyền 
dạy pháp môn riêng, nhưng các vị đều hòa hợp viên 
dung, không hề ngăn ngại lẫn nhau, sao có thể nói các 
vị còn vướng chấp thiên kiến? 


Lại như ông nói rằng Tịnh độ là pháp môn hình 
tướng bên ngoài, chẳng phải là cho rằng tâm thanh 
tịnh tức Tịnh độ, ắt không hề có cõi Tịnh độ trang 
nghiêm bằng bảy báu đó sao? Nếu quả là như vậy, thì 
ông cũng có thể nói rằng tâm hiên thiện tức cõi trời, 
rốt lại không hề có các cõi trời Dạ-ma, Đao-lợi...; rằng 
tâm xấu ác tức địa ngục, rốt lại không hề có những 
địa ngục núi đao, rừng kiếm, chảo nước sôi...; rằng 
tâm ngư sỉ tức súc sinh, rốt lại không hề có những loài 
súc sinh mang lông đội sừng? 


95 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Thế nhưng, đã có cõi tịnh độ trong sự soi chiếu 
tĩnh lặng [của chân tâm], ắt cũng có những cảnh giới 
thật báo trang nghiêm [tương ứng] có thể biết được. 
Huống chi, ngoài sự ra vốn không có lý, ngoài tướng 
ra vốn không có tánh. Nếu cứ nhất định phải bỏ sự 
để câu lý, la tướng để tìm tánh, ắt là lý với sự đã 
không thể vô ngại, mong gì đạt đến cảnh giới “sự sự 
vô ngại” [như trong kinh Hoa Nghiêm]? 


Lại nữa, ông tuy sẵn đủ tánh Như Lai nhưng hiện 
tại vẫn mang thân phàm phu. Nếu ông quả thật nơi 
nơi chốn chốn đều có thể đạt được Tịnh độ, thử hỏi 
có thể rơi vào hố xí vẫn xem như nằm trên giường 
chiếu được chăng? Có thể cùng với chó, lợn, trâu, 
ngựa cùng ăn chung một máng được chăng? Có thể 
cùng với xác chết thối rữa, giòi bọ đang rúc ria, nằm 
chung trên một giường mà ngủ được chăng? Nếu làm 
được như vậy, mới có thể chấp nhận lời ông nói, rằng 
“núi cao đất bằng, chốn chốn đêu là Tây phương Cực 
Lạc”, rằng “dù ở giữa núi đao rừng kiếm vẫn thường 
an nhiên tự tại”. Còn như không được vậy, thì trong 
chỗ thấy uế tịnh chưa phải là không, tình cảm ưa 
ghét vẫn còn, lại đánh giá quá cao chỗ thấy của mình, 
huyênh hoang khoác lác, dễ khiến cho những kẻ kiến 
giải nông cạn, chỉ đọc qua loa mấy bản kinh thư, học 
võ vẽ vài ba công án thiên, [nghe qua rồi liên] muốn 
phí báng Chánh pháp, tạo thành tội nghiệt, như thế 
là lỗi của ai? 

Hỏi: Người tu hành cầu thoát khỏi sinh tử, do đó 
xem trọng lý vô sinh. Hâm mộ Tây phương Cực Lạc 


96 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


mà phát nguyện được vãng sinh vẻ, như thế có thể 
nào xem là nương theo ý nghĩa vô sinh được chăng? 


Đáp: Thấy sinh ra cho là sinh, đó là chỗ sai lắm 
của quan điểm thường kiến, cho rằng tất cả thường 
còn. Thấy không sinh ra cho là vô sinh, đó là chỗ 
nhâm lẫn của quan điểm đoạn kiến, cho rằng tất cả 
đều dứt mất. Sinh mà không sinh, không sinh mà 
sinh, đó mới là ý nghĩa đúng thật rốt ráo nhất. Chân 
như bản tánh nhiệm mâu vốn tự không sinh, do nhân 
duyên hòa hợp mới khởi sinh hình tướng. Vì thể tánh 
có khả năng hiện thành hình tướng, nên nói vô sinh 
tức là sinh; vì hình tướng do thể tánh hiển hiện, nên 
nói sinh tức vô sinh. Hiểu được điều này thì biết rằng, 
sinh ra nơi Tịnh độ, ấy chỉ là chỗ khởi sinh của tâm. 
Nếu lại ngờ rằng do xa xôi mà khó đến, thì [nên biết] 
tâm bao trùm cả hư không, ôm trọn cả pháp giới, làm 
sao còn có chuyện xa gần? 


Hỏi: Cõi Phật trong mười phương thanh tịnh, 
nhiệm mâu không ít, nay vì sao lại riêng chỉ về thế 
giới Cực Lạc, riêng xưng tán cõi ấy cảnh thù thắng, 
duyên thù thắng? 

Đáp: Cõi thế gian này là nơi hội tụ của muôn điều 
khổ. Ví như có chút nhân duyên vưi thú, ắt đều dẫn 
đến quả khổ đau. Cõi Cực Lạc không phải như thế, cho 
nên trong Kinh mới dạy rằng: “Chúng sinh nơi Cực 
Lạc không có các nỗi khổ, chỉ thuân hưởng sự vui thú, 
nên gọi là Cực Lạc. “ 

Nay thử so sánh sơ lược đôi điều giữa hai cảnh 
giới, để thấy được sự khác biệt một trời một vực. 


97 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Ở thế gian này, chúng sinh nhập thai liên phải ở 
mười tháng trong thai mẹ, vào lúc sinh ra thì cận kể 
sống chết trong gang tấc. Nơi cõi Cực Lạc, người vãng 
sinh tư chất gửi vào hoa sen, an ổn ngồi giữa cung 
điện thơm tho mâu nhiệm, đã không phải chịu cảnh 
vào thai ô uế, cũng không gây khổ lụy, khó nhọc đến 
mẹ hiền. Như thế là nỗi khổ sinh ra của kiếp người 
không còn nữa. 

Ở thế gian này, người ta đến tuổi già thì đa nhăn 
tóc bạc, gối mỏi lưng còng, đứng ngôi đều phải nhờ 
người nâng dắt, hơi thở thoi thóp yếu ớt. Nơi cõi Cực 
Lạc thì nhờ pháp vị nuôi dưỡng tinh thân, vĩnh viễn 
không suy yếu già nua, hết thảy cõi nước trong mười 
phương chỉ chớp mắt có thể đến đi tùy ý. Như thế là 
nỗi khổ già yếu của kiếp người không còn nữa. 

Ở thế gian này, một khi bệnh tật thì rên siết trên 
giường bệnh, lăn lộn than khóc. Nơi cõi Cực Lạc thì 
có thần thông lớn, có uy lực lớn, khắp cõi nước không 
bao giờ nghe nói đến những tiếng ốm đau, khó chịu. 
Như thế là nỗi khổ bệnh tật của kiếp người không còn 
nữa. 

Ở thế gian này, ai ai rỏi cũng nhất định phải 
chết, sau khi chết nhất định phải thọ nghiệp, chỉ có 
một đường duy nhất là cúi đầu chịu sự dắt dẫn của 
nghiệp lực. Nơi cõi Cực Lạc thì một khi thác sinh vào 
hoa sen liên được thân kim cang bất hoại, được tướng 
hảo quang minh, tuổi thọ vô cùng. Như thế là nỗi khổ 
chết đi của kiếp người không còn nữa. 

Ở thế gian này, có hợp có tan, có gặp nhau ắt 


98 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


có chia ha. Cha mẹ ơn sâu cũng khó giữ được lâu 
đài, vợ chông thương yêu gắn bó rồi phần lớn cũng 
phải chịu phân ly. Nơi cõi Cực Lạc thì quyến thuộc 
là người cùng chung trong pháp hội, vĩnh viễn cùng 
nhau thân cận, làm sao còn có nỗi khổ phân ly? 

Ở thế gian này, kẻ thù địch tìm kiếm lẫn nhau, có 
oán thù ắt phải chịu báo oán, dù kinh hãi khiếp sợ 
cũng không trốn tránh vào đâu được. Nơi cõi Cực Lạc 
thì người người đêu thân thiết, kính trọng lẫn nhau, 
ai cũng là Bô Tát bạn lành, cùng quan tâm chu toàn 
cho nhau, làm sao còn có nỗi khổ oán ghét phải gặp 
nhaư? 

Ở thế gian này, người người đêu vất vả bôn ba vì 
cơm áo, vợ con sai khiến, khốn khổ đủ cách. Nơi cõi 
Cực Lạc thì y phục, thức ăn uống đều tùy ý nghĩ mà 
hóa hiện ra, cung điện vườn rừng, hết thảy đều bằng 
bảy báu, mỗi thứ đều được tùy ý thọ dụng, làm sao 
còn có nỗi khổ mong câu không đạt được? 

Không chỉ riêng những điều nêu trên, mà nơi 
thế gian này chúng sinh đều mang hình thể xấu xí 
hôi hám, so với cõi Cực Lạc thì hào quang chói sáng, 
tướng hảo quang minh; nơi thế gian này thì sống chết 
chìm nổi, lưu chuyển mãi mãi trong sinh tử, so với 
cõi Cực Lạc thì một lần chứng đắc vô sinh, vĩnh viễn 
không còn thối chuyển; nơi thế gian này thì gò nống 
hố hầm, gai góc ngăn trở, so với cõi Cực Lạc thì cây 
báu rợp trời, vàng ròng làm đất. 

Lại nữa, ở thế gian này thì đối với các vị Bỏ Tát Quán 
Âm, Thế Chí chỉ có thể đơn thuần ngưỡng mộ danh 


99 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


thơm, nơi cõi Cực Lạc thì có thể tự thân cùng các ngài kết 
làm bạn tốt. 

Đem so sánh giữa hai cảnh giới như thế, quả là 
ngoại cảnh nhân duyên đều thù thắng khác biệt vô 
cùng. Cảnh thù thắng ấy có thể giúp nhiếp tâm thanh 
tịnh, duyên thù thắng ấy có thể giúp thêm động lực 
tu hành. 


Hỏi: Tâm chán lìa [Ta-bà] và mến mộ [Tinh-độ] 
cũng chính là tâm yêu thích, ghét bỏ. Tâm niệm yêu 
ghét cũng là đầu mối của sinh tử, người tu hành thật 
không nên có, vậy phải làm sao? 


Đáp: Chán ha Ta-bà, mến mộ Tịnh-độ, tuy cũng 
đủ gọi là tâm yêu ghét, nhưng không phải là sự yêu 
ghét của thế gian, mà chính là sự yêu ghét giúp chuyển 
phàm thành thánh của mười phương Như Lai. 

Nếu không sinh tâm chán lìa, làm sao có thể thoát 
khỏi thế giới Ta-bà uế trược? Nếu không hâm mộ, làm 
sao có thể vãng sinh về thế giới Cực Lạc? 


Cho nên, trước phải sinh tâm chán lìa, sau mới có 
thể nhân đó chuyển phàm; trước phải sinh tâm mến 
mộ, sau mới có thể nhân đó thành thánh. 

Hỏi: Ở thế gian này, mọi thứ y phục, thức ăn 
uống, nhà cửa, vật dụng... đều phải vất vả tạo dựng 
rồi mới được thọ hưởng, vì sao ở thế giới Cực Lạc một 
khi muốn thọ hưởng các việc phước đức thì hết thảy 
đều tự nhiên hóa hiện? 


Đáp: Hết thảy những sự thọ hưởng phước đức 


100 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


đều do nơi việc tu tích phước đức mà có. Người ở 
châu Bác Câu-lô, hết thảy y phục, thức ăn uống khi 
muốn dùng đến đều tự nhiên hiện ra, huống chỉ là cõi 
báu vạn phước trang nghiêm của đức Phật A-di-đà? 


Kinh Đại A-di-đà dạy rằng: “Những giảng đường, 
cung điện ở thế giới Cực Lạc, hoàn toàn không có 
người tạo tác, cũng không từ đâu mà đến, chỉ do nơi 
đức sâu dày, nguyện lớn rộng của đức Phật A-di-đà 
mà tự nhiên hóa sinh.” 

Lại cũng dạy rằng: “Irong các cõi Phật ở phương 
khác, có những nơi chỉ toàn làm việc thiện, không 
một chỗ nào tạo nghiệp ác, nên phước đức đều là tự 
nhiên. Lại có những thế giới kém hơn, ở đó làm việc 
thiện nhiều, tạo nghiệp ác rất ít, như thế vẫn có được 
phước đức tự nhiên, không cần phải tạo dựng. Đối 
với thế giới Ta-bà này, người tạo nghiệp ác quá nhiều, 
kẻ làm việc thiện rất ít, vì thế nếu không tự mình ra 
sức tạo dựng thì chẳng có vật gì tự nhiên hóa hiện cả.” 

Hỏi: Người niệm Phật được vãng sinh, khi lâm 
chung đều được nhìn thấy đức Phật và các vị Bô Tát 
đích thân hiện đến tiếp dẫn. Trong kinh nói rằng: 
“Người trì tụng chú vãng sinh được ba mươi vạn lần, 
đức Phật A-di-đà sẽ thường ngự trên đỉnh đầu người 
ấy, bảo vệ cho họ.” Ví như trong mười phương thế 
giới đều có người trì tụng chú này, đêu có người cầu 
Phật, Bô Tát tiếp dẫn vãng sinh, thì đức Phật A-di- 
đà làm sao có thể cùng lúc ngự nơi đỉnh đầu [những 
người trì chú], lại hiện đến tiếp dẫn [những người 
niệm Phật]? 


101 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Đáp: Mặt trời mặt trăng từ trên cao soi chiếu, có 
thể soi sáng cho khắp thế giới này nhưng không lo gì 
việc không đủ ánh sáng, huống chi là thần thông của 
Phật, thệ nguyện của Phật? 


Hỏi: Trên pháp hội Hoa Nghiêm, Bỏ Tát Phổ 
Hiên hiện đến ngôi nơi đạo trong nhưng các vị Bô Tát 
khác cố dùng hết thân lực vẫn không thể nhìn thấy 
được. Nay những người vãng sinh thảy đều ở địa vị 
phàm phu, làm sao có thể tức thời có khả năng thấy 
Phật? Lẽ nào vị Phật mà họ thấy đó so với vị Phật của 
chư Bô Tát nhìn thấy không khác nhau sao? 


Đáp: Tướng Phật nói chung vẫn không khác, 
nhưng chỗ thấy của chúng sinh đều khác nhau. 
Người mới sinh về Cực Lạc, bất quá chỉ nhìn thấy 
được tướng thô của Phật mà thôi, chẳng hạn như 32 
tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đó là tướng thô. Còn như trong 
kinh Hoa Nghiêm nói: “Như Lai có những tướng của 
bậc đại nhân nhiều như số hạt bụi nhỏ trong biển 
của mười hoa tạng thế giới”, thì e rằng nếu không 
phải bậc Đại Bỏ Tát sẽ không có khả năng nhìn thấy. 
Ví như chư thiên cùng nhau thọ dụng món tu-đà,! 
nhưng trong cùng một vật chứa mà màu sắc, mùi vị 
đều khác biệt [tùy theo phước đức của mỗi vị]. Lại 
ví như một người có bệnh với người khỏe mạnh tuy 
cùng nếm một món ăn, nhưng cảm nhận về mùi vị 
đắng, ngọt của món ăn ấy lại hết sức khác biệt. Cho 
nên [trong kinh Duy-ma-cật nói rằng], thế giới Ta- 
bà của đức Phật Thích-ca vốn cực kỳ trang nghiêm 
T Tụ. đà: cũng đọc theo âm khác là thủ-đà, tô-đà, chỉ món ăn của chư 


thiên hoặc món cam lộ chỉ có ở cối trời. 


102 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


thanh tịnh, nhưng chỉ duy nhất Phạm vương Loa Kế 
nhìn thấy mà thôi, còn lại hết thảy những người khác 
[trong pháp hội] đều nhìn thấy cõi này chỉ toàn gò 
nống, hầm hố, gai góc... đây dãy những điêu ô uế. 
Chúng sinh thấy Phật cũng giống như vậy. 

Hỏi: [Nghe nói rằng,] khi ở thế gian này có người 
tín tâm niệm Phật thì trong hô bảy báu ở Cực Lạc sẽ 
hóa sinh một đóa hoa sen. Nếu người niệm Phật tinh 
tấn thì hoa sen ấy dân dân lớn lên. Ngược lại, nếu 
người niệm Phật thối tâm, lười nhác, thì hoa sen ấy sẽ 
úa tàn. Điêu đó có tin được chăng? 

Đáp: Điều ấy cũng dễ giải thích thôi. Ví như một 
tấm gương lớn, khi có vật gì được mang đến trước thì 
tự nhiên trong gương hiện ảnh của vật. Cứ xem như 
trong thành Xá-vệ có lầu gác của Thụ-đề-già, bất quá 
cũng chỉ được làm bằng lưu ly với bạc trắng, nhưng 
tường vách ở đó lại có khả năng ảnh hiện những sự 
việc xảy ra trong thành, huống chi là cõi báu thanh 
tịnh trang nghiêm của đức Phật A-di-đà? Cho nên, ở 
thế gian này có người niệm Phật mà ở Cực Lạc có hoa 
sen sinh ra là điều chẳng có gì phải nghi ngờ cả. 

Hỏi: [Tôi nghe có việc] còn mang nghiệp xấu vẫn 
được vãng sinh; sau khi vãng sinh liên được địa vị 
không còn thối chuyển. Như vậy, người ta sống trong 
đời, các duyên thế tục còn chưa dứt hết, sao không cứ 
buông thả theo sự nghiệp thế gian, đợi đến lúc lâm 
chung rồi hãy niệm Phật cũng được? 

Đáp: Cách nghĩ như thế là tà thuyết. Còn duy trì 
một ý nghĩ như thế, sẽ tự mình rơi vào rất nhiều sai 


103 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


lâm. Nói ra một lời như thế, sẽ làm cho người khác sai 
lâm rất nhiêu. 


Những kẻ xấu ác khi lâm chung quay sang niệm 
Phật, được vãng sinh, ắt là do sẵn có căn lành từ đời 
trước, lại nhờ gặp được bậc thiện tri thức dắt dẫn chỉ 
bày, nên khi lâm chung mới có được sự may mắn như 
thế. Ấy là việc trong muôn ngàn người chỉ có một mà 
thôi, đâu có lý nào hết thảy mọi người khi lâm chung 
đều được sự may mắn như thế? 

Sách Quân nghi luận có nói: “Thế gian này có 
mười hạng người khi lâm chung không thể niệm 
Phật. Thứ nhất, vì chưa gặp được bạn lành khuyên 
dạy niệm Phật. Thứ hai, vì nghiệp duyên liên tục trói 
buộc thúc bách, không có lúc nào có thể niệm Phật. 
Thứ ba, bị trúng gió liệt người, không thể mở miệng 
niệm Phật. Thứ tư, bị phát bệnh cuồng loạn, không 
còn biết đến việc niệm Phật. Thứ năm, chết đột ngột 
vì gặp nạn lửa cháy, nước trôi. Thứ sáu, chết đột ngột 
vì gặp thú dữ như hổ, báo, sói... Thứ bảy, do bạn xấu 
làm lung lạc rồi mất hẳn niềm tin. Thứ tám, do ăn 
uống quá độ, hôn mê đến chết. Thứ chín, do chết đột 
ngột trong chiến trận. Thứ mười, do chết đột ngột vì 
ngã từ trên vách núi cao.“ Nếu rơi vào một trong các 
trường hợp ấy thì rất khó lòng niệm Phật. 

Ví như chỉ bị bệnh xoàng mà chết, thì vào lúc bốn 
đại phân rã rồi, cũng không khỏi cảm giác như toàn 
thân bị dao bén cắt xẻo đau đớn, hoảng hốt khiếp sợ, 
đâu còn tâm trí nào để niệm Phật? 

Lại ví như nghiệp duyên còn chưa dứt, những ý 


niệm thế tục vẫn chưa thôi, việc nhà chưa thu xếp ổn 


104 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


thỏa, việc về sau chưa sắp đặt xong, do đó mà cầu 
thây, bói quẻ, khiến tâm trí càng thêm não loạn, rồi vợ 
con kêu la than khóc rối loạn bên tai, khiến cho trong 
lòng không có được bất kỳ chủ trương, định hướng 
gì. Vào lúc ấy mà muốn cho người lâm chung thong 
dong niệm Phật, lại cầu cho được nhất tâm bất loạn 
thì thật là muôn vạn lần không thể được! 


Cho nên, người xưa có câu: “Chớ đợi tuổi già lo 
niệm Phật, đầu xanh lắm kẻ đã xuống mô.” Lại nói 
rằng: “Bình thường khuyên người niệm Phật, ai cũng 
nói mình bận rộn. Chỉ khi quỷ vô thường đến, bận 
đến đâu cũng phải thôi.” 

Người sống trong đời chẳng có được bao nhiêu 
thời gian, nên nhân lúc này còn chưa già, không bệnh, 
trừ bỏ các duyên thế tục, hết sức tinh cần lo việc trọng 
yếu. Trải qua một ngày, niệm danh hiệu Phật được 
một ngày, đạt được một phần công phu, tu tích được 
một phân tịnh nghiệp. Nếu không như vậy, một khi 
đã mất thân người này rồi, vạn kiếp cũng khó lòng 
được lại. Thật đáng sợ lắm thay! 

Hỏi: Đợi lúc già mới lo tu hành, như vậy tôi đã 
thấy rõ là vô lý. Nhưng có điều phàm phu ở giữa lưới 
thế tục, có việc không thể gạt bỏ hết, vậy biết làm sao? 

Đáp: Người sinh ra ở thế gian, chắc chắn ai ai cũng 
đều phải chết. Dù có tu hay không tu, cũng chẳng thể 
tránh được điều đó. Nhưng nếu sống trụy lạc thì sao 
bằng hướng thiện, được sự siêu xuất? Chỉ cần thống 
thiết nghĩ đến lẽ vô thường, thì chẳng lo gì sự dụng 
tâm không tha thiết. Bất luận là ở trong hoàn cảnh 


105 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


yên tĩnh hay bận rộn, gặp phải nghịch cảnh hay thuận 
cảnh, đối với việc niệm Phật câu sinh Tịnh độ cũng đều 
không có gì trở ngại. Ví như việc đời phải gánh vác quá 
nặng nê bận rộn, cũng phải chọn ra những lúc được 
chút rảnh rỗi mà ấn định thời khóa hằng ngày, hoặc 
niệm vạn lân, hoặc niệm ngàn lần Phật hiệu, đều đặn 
mỗi ngày không thể gián đoạn. Đối với những người 
cực kỳ bận rộn, thì mỗi buổi sáng sớm thực hành mười 
niệm,! không thể thiếu được. 


Hỏi: Niệm Phật được nhất tâm bất loạn, từ một 
ngày cho đến bảy ngày ắt được vãng sinh. Ví như 
trong một ngày đến bảy ngày ấy đã được nhất tâm, 
nhưng rồi sau đó không giữ được trạng thái nhất 
tâm nữa, chẳng biết như vậy có được vãng sinh hay 
chăng? 

Đáp: Nếu đã đạt được nhất tâm bất loạn, thì sau 
đó tâm tất ít tán loạn, nhất định không thể đến mức 
quá ư tán loạn. Như ngày xưa Nhan Hồi thực hành 
đức nhân trong ba tháng, trong ba tháng ấy tất nhiên 
đã là người nhân hậu. Nhưng sau ba tháng ấy, lẽ nào 
lại có thể trở thành người xấu ác? 

Chỉ cân có thể thường xuyên tự quán chiếu, kiếm 
thúc trong tâm, thường phát thệ nguyện rộng sâu, thì 
không thể không được vãng sinh. 

Hỏi: Việc niệm Phật phải nối nhau tương tục thì 
công phu mới miên mật thành tựu. Nhưng vào mùa hè 
nóng bức, phân lớn thời gian trong ngày phải cởi trân, 
không thể suốt ngày giữ y phục nghiêm trang tê chỉnh. 


' Xem lại phần Pháp môn trì tụng mười niệm. 


106 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Không biết rằng vào những lúc ăn uống, nằm ngôi, lúc 
cởi trân tắm rủa... đều có thể niệm Phật được chăng? 

Đáp: Việc niệm thầm trong tâm không có trở 
ngại. Cho nên nói rằng: “Khi gấp rút cũng thế, lúc 
nguy cấp cũng thế.” 

Hỏi: Vào lúc nhất tâm xưng niệm danh hiệu Phật, 
lại cũng phát tâm cầu sinh Tịnh độ, như vậy dường 
như lẫn lộn cả hai tâm niệm? 

Đáp: Xưng niệm danh hiệu Phật, đó là vì muốn 
câu sinh Tịnh độ. Trong kinh dạy rằng: “Nên phát 
nguyện sinh về Cực Lạc.” Lại cũng dạy rằng: “Thường 
xuyên trì niệm danh hiệu [Phật].“ Cho nên biết rằng 
việc phát nguyện với niệm danh hiệu Phật, thật không 
phải hai, chỉ là một việc. Ví như người theo đường học 
vấn thi củ, muốn đạt được công danh, điều đó cũng 
giống như câu sinh Tịnh độ. Vì muốn đạt công danh 
nên dùi mài kinh sử, đọc sách làm văn, điều đó cũng 
giống như vì muốn vãng sinh nên niệm Phật. Trong 
chỗ ấy dường như có sự khác biệt phân chia khó thấy. 
Vì thế, việc phát nguyện câu sinh Tịnh độ nên thực 
hiện vào hai thời sớm tối trong ngày, còn lúc trì niệm 
danh hiệu Phật thì duy trì sự chuyên nhất trong tâm, 
không để khởi sinh tạp niệm lẫn lộn. 

Hỏi: Suốt ngày niệm Phật, gặp việc phước thiện 
thì làm, đó là bốn phận của người học Phật. Nhưng 
lúc làm việc phước thiện e không khỏi phải lưu tâm 
vào việc ấy, không thể duy trì việc nhớ nghĩ đến Phật 
hiệu, không biết như vậy có trở ngại cho sự đạt đến 
nhất tâm bất loạn hay chăng? 


107 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Đáp: Trong gương sáng vốn không có gì, khi vật 
ở trước thì trong gương liên hiện ảnh, đâu ngăn ngại 
gì đến chỗ không của gương? Người ta chỉ vì khi sự 
việc chưa đến đã lo chờ đón, sự việc đã qua rồi vẫn 
còn lưu giữ lại, do đó mà thành bệnh. 


Hỏi: Công ơn cha mẹ thật khó báo đáp. Nếu 
được vãng sinh về Tây phương Cực Lạc, chẳng biết 
có phương pháp nào để báo ân cha mẹ hay chăng? 
Nhưng sinh làm người mỗi một kiếp sống đều có cha 
mẹ, trải qua trăm ngàn vạn ức kiếp từ vô thủy đến 
nay, tức là phải có trăm ngàn vạn ức người cha, người 
mẹ. Không biết rằng sau khi vãng sinh có thể nào nhớ 
lại được hết tên họ từng người, rõ biết được hiện đang 
ở đâu, để có thể báo ân đối với tất cả được chăng? 

Đáp: Lời thế tục nói rằng: “Muốn đáp đên ân đức 
mẹ cha, như ngẩng đầu trông trời cao không ngân 
mé.“ Cho nên, dùng phương thức của thế tục để 
báo ân cha mẹ thì không thể nào báo đáp hết được. 
Nhưng nếu sau khi được vãng sinh rồi muốn báo ân 
cha mẹ thì hết sức dễ dàng. Không chỉ là báo ân một 
đời cha mẹ, mà dù muốn báo đáp ân đức của cha mẹ 
trong trăm ngàn vạn ức đời trước cũng đêu có cách 
để báo đáp. 

Người vãng sinh về Cực Lạc liên được thân thông 
thiên nhãn, có khả năng nhìn thấy sự việc trong vô số 
thế giới; được thân thông thiên nhĩ, có khả năng nghe 
biết âm thanh trong vô số thế giới; được trí tha tâm 
thông, có thể biết được tâm niệm của hết thảy chúng 
sinh; được trí túc mạng thông, có thể biết được việc 
đã từng sinh ra nơi nào, chết đi về đâu trong vô số 


108 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


kiếp trước, chẳng hạn như từng là người tên gì, ở đâu, 
thuộc dòng họ nào, xóm làng nào... cho đến hết thảy 
những chỉ tiết nhỏ nhặt cũng đều biết rõ, nhờ đó có 
thể bằng việc làm của mình mà báo đáp ân đức cho 
cha mẹ trong nhiều đời, lẽ nào lại không thể báo đáp? 


Xưa Mạnh tử khen ngợi lòng hiếu của vua Thuấn, 
nói rằng khiến cho cha ông được làm cha của bậc 
thiên tử, thật tôn quý nhất; khiến cho cả thiên hạ lo 
việc phụng dưỡng cha, thật là sự phụng dưỡng cao cả 
không gì hơn. Ví như ta được vãng sinh thành vị Bồ 
Tát ở Cực Lạc, thì cha mẹ ta trở thành cha mẹ của Bô 
Tát, chẳng phải còn tôn quý hơn [cả cha vua Thuấn] 
đó sao? Ví như có thể khiến cho cha mẹ được vãng 
sinh về Cực Lạc, y phục, thức ăn uống đều tùy ý hiện 
ra, được phước đức tự nhiên, tuổi thọ vô cùng, chẳng 
phải còn hơn xa việc thiên hạ nuôi dưỡng đó sao? 
Hơn nữa, mỗi nước chỉ có duy nhất một vị thiên tử, 
ví như có hai người con hiếu [theo cách nói của Mạnh 
tử], mỗi người đều muốn cho thiên hạ phụng dưỡng 
cha mình, ắt phải sinh ra việc mưu đô soán đoạt, một 
trong hai người phải trở thành loạn thân tặc tử. Sao 
có thể sánh được với pháp môn Tịnh độ, người người 
đều có thể lo việc báo hiếu mà không hề ngăn ngại 
như pháp thế gian. 


Hỏi: Muôn loài chúng sinh chịu khổ trong ba 
đường ác nhiều vô số, ta làm sao có thể cứu vớt hết 
được mà phát khởi lời nguyện vô nghĩa vô ích như thế? 

Đáp: Bô Tát muốn rộng độ chúng sinh thì mỗi 
một chúng sinh [do tạo ác nghiệp] đáng phải chịu 


109 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


khổ trong ba đường ác, đêu thấy đó là chúng sinh mà 
ta phải cứu độ. Sao có thể vì thấy nhiều mà sinh tâm 
sợ sệt? Vì thấy nhiều mà sinh tâm chán bỏ, mỏi mệt? 

Bồ Tát Địa Tạng có nguyện rằng: “Địa ngục còn 
chưa trống không, ta thê không thành Phật.” 


Mười đại nguyện của Bỏ Tát Phổ Hiên, mỗi một 
nguyện đêu lấy việc cứu độ hết tất cả chúng sinh 
trong pháp giới làm kỳ hạn, chưa được như vậy thì 
chưa tròn nguyện. 


Như vậy, người tu Tịnh độ muốn vãng sinh về 
Cực Lạc, lẽ nào lại có thể không lấy việc quay lại Ta- 
bà, cứu độ hết thảy chúng sinh trong ba đường ác làm 
thệ nguyện của mình? 

Hỏi: Những loài vật nhỏ nhít số nhiều vô kể, ví 
như mỗi khi nhìn thấy chúng đều phát tâm cứu độ, 
không biết rằng việc phát tâm như thế chẳng qua chỉ 
để giúp ta được tròn chí nguyện, hay là có giúp ích 
được gì cho những con vật ấy chăng? 

Đáp: Cân phải quán xét xem việc phát tâm ấy 
có chân thành hay không. Nếu có thể hết sức chân 
thành thì không phải là vô ích cho loài vật ấy. Xét như 
chuyện tiên thân đức Thế Tôn là vị tiên nhẫn nhục, 
và chuyện tiên thân của ngài Mục-kiên-liên làm một 
tiều phu, thì có thể thấy được lợi ích của sự phát tâm 
như thế. 


Đức Phật Thích-ca trong vô số kiếp trước đây 
từng làm một vị tiên nhẫn nhục, tu hành trong núi. 
Gặp lúc có vị vua đi săn, đuổi một con thú chạy qua 


110 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


chỗ ngài đang ngôi. Vua đuổi đến, hỏi ngài con thú 
chạy đường nào. Khi ấy, nếu nói thật ra thì hại chết 
con thú, bằng như nói sai thì phạm giới vọng ngữ. Vị 
tiên vì thế trâm ngâm không đáp. Vua nổi giận liên 
chặt đứt một cánh tay ngài. Lại tra hỏi lần nữa, vị 
tiên vẫn trầm ngâm không đáp. Vua liên chặt thêm 
một cánh tay nữa. Tiên nhân khi ấy liên phát nguyện 
rằng: “Sau khi ta thành Phật, sẽ hóa độ cho người này 
trước, không để người đời bắt chước ông ta làm ác. ” 


Về sau, khi ngài thành Phật, trước tiên hóa độ ông 
Kiêu-trân-như, chính là ông vua thuở trước. 

Lại nữa, vào thời Phật tại thế, có những người dân 
trong một thành kia rất khó hóa độ. Đức Phật nói: 
“Dân trong thành ấy vốn có nhân duyên với Mục- 
kiển-liên.” Liên bảo Mục-kiên-liên đến đó hóa độ. 
Quả nhiên, dân trong thành ấy đều nghe theo lời ngài. 
Mọi người thưa hỏi nguyên nhân, Phật dạy: “Irong 
nhiều kiếp trước, Mục-kiển-liên từng làm một tiêu 
phu vào núi đốn củi, làm động tổ ong khiến vô số con 
ong hoảng loạn bay ra. Mục-kiên-liên nhân đó liên 
bảo chúng: “Tất cả các ngươi đều có tánh Phật, ngày 
sau khi ta thành đạo sẽ hóa độ các ngươi.“ Những 
người trong thành ấy chính là bảy ong thuở trước. 
Mục-kiên-liên trước đây từng phát nguyện cứu độ, 
do đó có nhân duyên với họ. 

Theo như những việc ấy thì biết, không chỉ mỗi khi 
gặp người khác đều nên khuyên họ niệm Phật, phát khởi 
tâm cứu độ, mà mỗi khi nhìn thấy các loài vật, cũng nên 
thay chúng niệm Phật, phát tâm cứu độ chúng. 


111 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Hỏi: Niệm Phật dù chí thành nhưng chỗ niệm 
ấy vẫn là hữu hạn. Lấy ví dụ như có một trăm vật 
mạng, ta niệm một ngàn câu Phật hiệu hỏi hướng cho 
chúng, thì một trăm vật mạng ấy đều được thọ hưởng 
phước báu. Ví như số vật mạng lại nhiều đến như số 
cát sông Hằng, lại cũng niệm một ngàn câu Phật hiệu 
mà hồi hướng, thì phần phước báu của mỗi con vật 
chẳng phải chỉ còn rất nhỏ nhặt hay sao? 

Đáp: Ví như có một cây đuốc, trăm người chia 
nhau ánh sáng, cây đuốc ấy vẫn như cũ. Ví như lại 
dùng để soi sáng cho ngàn người, vạn người, cây 
đuốc ấy vẫn như cũ mà thôi. 

Hỏi: Xưa có hai vị tăng, vào thời khóa niệm Phật 
thì quán tưởng tự thân mình ngồi trong hoa sen lớn, 
lại quán tưởng hoa sen nở ra, khép lại. Như vậy trong 
năm tháng thì hai vị đều được vãng sinh. Không biết 
rằng người niệm Phật có thể lấy cách tu ấy làm khuôn 
thước noi theo được chăng? 


Đáp: Cũng được. Tuy nhiên, rốt lại thì phương 
pháp niệm danh hiệu Phật vẫn là chủ yếu. 


112 


syY"}Ý 


QUYỀN BA 
BÀN RỘNG ĐỀ KHƠI MỞ 


VÀ CỦNG CỐ NIÊM TIN' 





Lời dẫn 


Đem thuyết Tịnh độ khuyên người trí tuệ sâu 
rộng thì rất dễ, bởi những người ấy có phước đức sâu 
dày từ đời trước, căn cơ khí chất đều hơn người. 

Đem thuyết Tịnh độ khuyên dạy những người ít 
học, chân chất cũng rất đễ, vì những người ấy trong 
lòng không hề sẵn có thành kiến, như vị ngọt có thể 
hòa cùng, sắc trắng có thể tô thêm. 


Nhưng chỉ riêng đối với hạng người đọc sách như 
bọn nhà Nho chúng ta, nếu đem thuyết Tịnh độ ra 
mà chỉ bày khuyên bảo thì thật không dễ chút nào. 
Đó là vì đã một phen thu góp lượm lặt những tri thức 
thiển cận mà cố kết trong lòng, nên dù có đạo nhiệm 
mâu cũng không muốn học, có lời tốt đẹp cũng chẳng 
muốn nghe. 

T Nguyên tác là Khải tín tạp thuyết (#k⁄4š 3# #2). 


113 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Vì lẽ ấy, nay tôi cất công thâu thập những lời hay 
ý đẹp chỉ rõ mê lầm, hướng người quay về chánh tín, 
có thể làm sáng rõ ý nghĩa Tịnh độ, lại trích ra một 
số điêu, lấy đó làm niềm vui Chánh pháp, đặt tên là 
“Khải tín tạp thuyết”. 


Bài văn khuyên tu hành! 

Người người đều yêu mến xác thân, mấy ai biết 
được thân là gốc khổ? Mỗi giây mỗi phút đều tham 
muốn mưu câu khoái lạc, chẳng biết rằng chỗ khoái 
lạc ấy là nguyên nhân của khổ. Kiếp người như mây 
nổi thoáng qua, nào có bẻn lâu? Thể chất huyễn ảo 
vốn không kiên cố, thảy đều điệt mất. Người sống thọ 
không quá tám, chín mươi, kẻ yểu mạng đôi, ba mươi 
đã chết. Sống ngày nay chẳng biết việc ngày mai, lên 
giường ngủ sáng ra không dậy nữa. Thở ra không 
hẹn thở vào, ngay lúc ấy đã ngàn thu vĩnh biệt. Thân 
giả tạm này thật chẳng đáng ngợi khen, sao chẳng ai 
thoát khỏi sự đối lừa của nó? 


Gân cốt ràng rịt giữ lấy bộ xương bảy thước, một 
lớp da bao bọc khối thịt hồng; tóc, lông, răng, móng... 
cùng gồm chung một gò vô chủ; trong thân chứa đây 
những nước mắt, nước mũi cùng đờm đãi, nhơ nhớp 
như hố xí. 

Mùa đông rét buốt, mùa hè nóng bức, mỗi năm 
đều chịu đựng như trong cơn sốt rét; muỗi, mòng, 
chấy, rận... đua nhau chích đốt, tháng tháng sống 
chung cùng giòi bọ vây quanh. 

1 Nguyên tác là “Khuyến tu hành văn” (i#7 %) của Nhan Bính, hiệu 
Như Như Cư sĩ. 


114 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Tấm thân này thật không thể yêu chuộng đắm 
say, mong mọi người sớm nguyện thoát hìa. Vì sao 
kẻ mê muội còn đắm chuyện phong lưu, người u tối 
càng sinh điên đảo? Trên đầu một khối xương sọ, có 
người lại cài hoa giắt lá điểm tô; thân như đẫy da chứa 
đây xú uế, lắm kẻ thường thoa hương trát phấn nâng 
niu. Lụa là phủ che túi máu mủ, gấm vóc bao kín bọc 
phần dơ. Tận dụng trăm mưu ma chước quỷ, những 
mong sống mãi ngàn năm; nào hay khi đầu váng mắt 
hoa, vua Diêm-la đã sớm triệu hồi; hoặc vừa lúc tóc 
bạc răng rụng, quỷ vô thường vội vàng tìm đến. 


Người người luyến mê tài sắc, đều là cách nhanh 
nhất đánh mất thân người. Ngày ngày đắm say rượu 
thịt, khác nào trồng sâu gốc địa ngục. Trước mắt mưu 
câu khoái lạc nhất thời, cay đắng khổ đau muôn vạn 
kiếp. Một khi mạng sống vừa dứt, bốn đại phân rã 
như dao bén cắt xẻo toàn thân đau đớn, bên ngoài tay 
chân rời rã, bên trong gan ruột xé ha. Ví bằng vợ con 
đớn đau than khóc, cũng không sao lưu giữ; dù cho 
thân quyến cốt nhục đủ đây trước mắt, nào ai thay 
chết được chăng? 


Khi sinh ra uống khóc gào vô ích, lúc chết đi thân 
thức vội ha. Đường trước mịt mờ tăm tối, nhìn quanh 
cô độc một thân. Qua câu Nại-hà,! cảnh nhìn thấy bi 
thương đau đớn; vào Quỷ môn quan, lòng tự nhiên 
thê thảm đớn đau. Lìa dương thế vừa được bảy ngày, 
chốn âm ty đã trải qua mọi chốn. Phán quan xét xử 
Í Theo niềm tin của người Trung Hoa xưa thì sau khi chết người ta phải 

đi ngang qua cầu Nại Hà, là chỗ giao nhau giữa hai cảnh giới âm 


dương. Qua cầu Nại Hà là bước vào cöi âm. Nguyên tác dùng Nại Hà 
ngạn (#?1 #), nghĩa là bờ bên kia cầu Nại Hà. 


115 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


chẳng nương tình, ngục tốt y lệnh nghiêm mặt sắt. 
Kẻ làm thiện được lên cõi trời, người. Người tạo ác 
giải ngay vào địa ngục. Ngày trước thường nói nhân 
quả là chuyện hoang đường, lúc này mới biết việc báo 
ứng không mảy may sai chạy. 


Gương nghiệp soi mọi sự rõ ràng, chốn âm ty 
muôn phần khổ sở. Núi đao rừng kiếm, chịu đựng 
khôn xiết vạn nỗi đớn đau. Mang lông đội sừng, đền 
trả chưa hết biết bao nợ cũ. Cứ cho là gan dạ anh hùng, 
cũng không khỏi cúi đầu trước quỷ tốt. Kẻ báng Phật 
phá Tăng, rốt cùng phải quỳ trước Diêm vương chịu 
tội. 

Hồn phách dù đã về âm giới, thi hài còn nằm giữa 
áo quan. Hoặc giữ lại qua ba ngày, năm bữa; hoặc kéo 
đài sáu, bảy tháng ròng. Da thịt thối rữa sinh bao giòi 
bọ, máu mủ rỉ ra, mùi hôi thối tận trời khắp đất. Nhà 
nghèo khó, vùi xác dưới một gò nơi đồng nội. Kẻ giàu 
sang, gửi thân nơi núi hoang xa vạn dặm. 5inh thời 
hông nhan diễm lệ, nay hóa thành tro cốt lạnh tanh. 
Một nắm xương tàn cô quạnh, dân nát thành bụi bặm 
cõi trần. Bao nhiêu ái ân ngày cũ, giờ đây hết thảy đều 
không. Hào kiệt anh hùng thuở trước, nay biết về đâu? 
Cỏ xanh dân che bia đá, cành dương phơ phất giấy 
tiên. Xét đến cùng, nào ai tránh được cảnh ấy? 


Nếu muốn thoát khỏi luân hôi, phải mau quay về 
Chánh giác. Thôi hướng hang quỷ tìm đường sống, 
phải biết trong thân sắn tánh linh. Dù nam hay nữ đều 
có thể tu, kẻ tăng người tục, pháp phân đều sẵn. Gấp 
rút tìm đường thoát khổ, phải nghĩ đến thân đời sau 


116 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


nữa. Nếu chẳng quay đầu, sao tránh khỏi trong mơ 
khởi mộng. Nếu mãi ngày này chờ sang ngày khác, 
thoắt chốc đã luống tuổi xuân; khiến người sau lại 
khóc người sau nữa, dân dân xương trắng thành non. 


Khéo niệm Di-đà, đài vàng Cực Lạc sẵn chờ. Diêm 
chúa vô tình, đừng chuốc lấy cực hình địa ngục. Bỏ 
ác làm thiện, dứt quá khứ dựng lại tương lai. Giữa đại 
chúng tuyên dương Chánh pháp, nơi gia đình giảng 
thuyết đạo mâu. Sao cho chốn chốn đều tỏ ngộ, người 
người cùng thoát khỏi trầm luân. 


Lời Phật dạy nếu không tin nhận, còn ai đáng 
tin hơn? Làm người nếu chẳng gắng tu, sinh đường 
khác muốn tu rất khó. Mong sao hết thảy mọi người, 
nghe qua rồi tin nhận thực hành ngay, chớ để một 
đời này trôi qua uống phí. 


Chướng ngại của lý còn nặng nề hơn 
cả tham dục 


Những người mù lòa bẩm sinh thì không biết đến 
hình dạng con voi. Xưa có ông vua, một hôm cho tập 
trung những người bị mù bẩm sinh lại và hỏi: “Các 
ông có muốn biết hình dạng con voi hay chăng?” 
Những người mù đều thưa là muốn biết. Vua liên sai 
người quản tượng đắt một con voi ra trước sân, rồi 
bảo những người mù ấy cùng đến lấy tay sờ voi. 

Sau khi họ đã sờ voi xong, vua hỏi: “Các ông bây 
giờ đã biết được hình dạng con voi hay chưa?“ Tất cả 
đều nói là đã biết. [Vua liên bảo họ mô tả.] 


117 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Người sờ mũi voi nói: “Con vơi [đầu to đâu nhỏ] 
giống như cây đàn [tỳ bà].“ Người sờ dưới chân voi nói: 
“Con voi giống như cây cột đình.” Người sờ lưng voi 
nói: “Con voi giống như cái nhà.” Người sờ bên sườn 
voi nói: “Con voi giống như tấm vách.” Người sờ tai 
voi nói: “Con voi [tròn, mỏng] như cái sàng.” Người sờ 
đuôi voi nói: “Con voi giống như cái chổi lớn.” 

[Những người mù ấy, | mỗi người tin theo một cách, 
ai cũng cho rằng mình nói đúng, ra sức tranh cãi không 
thôi với những người khác. Họ cãi nhau không ngừng, 
cho đến cuối cùng xông vào đánh nhau. Nhà vua liên 
cười nói: “Các ông đêu chưa biết được hình dạng con 
voi. Người nói cây đàn, đó là mũi voi; người nói cột 
đình, đó là chân voi; người nói cái nhà, đó là lưng voi; 
người nói tấm vách, đó là sườn voi; người nói cái sàng, 
đó là tai voi; người nói cái chổi, đó là đuôi voi.” 

Những người mù nghe vua nói tuy không dám cãi 
lại, nhưng trong lòng vẫn tin rằng chỗ sờ biết của mình 
là chính xác không sai, hết sức oán hận những người 
khác đêu đã nói sai về con voi. Do đó nên những người 
mù này suốt đời không thể nào biết được chính xác về 
hình dạng con voi. 


Ví như trước đó đừng cho họ lấy tay sờ biết về 
con voi, hẳn là chỉ cần mô tả đôi lời đã có thể giúp 
họ biết được hình dạng con voi như thế nào, đâu 
đến nỗi phải có sự tranh chấp không thôi. Chỉ vì một 
khi đã có được sự mô phỏng của riêng mình, những 
1 Câu chuyện này có xuất xứ từ kinh Đại Bát Niết-bàn, được đức Phật 


dùng đề ví cho sự nhận biết sai lâm, phiến diện của hết thảy chúng 
sinh về tánh Phật. 


118 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


người ấy đều cho rằng tự mình đã thể nghiệm được 
chính xác điều ấy bằng tay, hoàn toàn không có gì 
phải nghi ngờ nữa, liên đem cái biết ấy cố kết thành 
một định kiến kiên cố trong tâm, không thể nào xóa 
bỏ đi được. 


Cho nên, người không đọc sách Nho, nếu được 
nghe dạy pháp môn Tịnh độ thì cho dù chưa tin nhận 
cũng không đi đến mức phi báng. Nhưng một khi đã 
đọc qua ít nhiều sách vở Nho gia, liên cho đó là chân 
lý chính xác nhất, dựa vào cái biết hạn hẹp của mình 
mà huyênh hoang tự đắc, cho rằng pháp môn Tịnh 
độ kia bất quá cũng chỉ là những lời dạy của riêng 
nhà Phật, [không sánh được với thánh hiển Nho gia]. 
Vì thế mà những lời thành thật lại bị xem như thuyết 
hoang đường, nước cam lộ quý báu lại bị xem như 
rượu độc. 

Vì thế mới nói rằng, sự chướng ngại của lý lẽ [cố 
chấp] còn nặng nề hơn cả tham dục. 


Trước phải tin có ba đời 

Có những người học theo sách Nho, vì không tin 
có kiếp trước, đời sau, nên mới không tin nhận thuyết 
Tinh độ. Thật không biết rằng, kiếp trước đời sau 
cũng giống như chuyện hôm qua với ngày mai, đều 
là vốn tự sẵn có, không phải do nhà Phật tạo tác ra. 
Cũng giống như các cơ quan nội tạng: tim, gan, thận, 
phối... đêu sẵn có trong người bệnh nhân, sao có thể 
vì những thứ ấy được thây thuốc mô tả rồi cho rằng 
đó hẳn là những vật thể trong giỏ thuốc của họ? 


119 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Văn Xương Đế quân vừa mở đầu bài Âm chất văn 
đã nói: “la trải qua 17 đời đều làm kẻ sĩ có quyền 
thế.” Theo lời ấy thì rõ ràng đã có kiếp trước, đời sau. 
Những người theo đường khoa cử công danh, ai cũng 
phải qua sự chưởng quản của ngài, lẽ nào lời nói ấy 
của ngài lại không đủ để tin nhận hay sao? 


Sau phải tin sâu lý nhân quả 


Người học Nho nếu không tin nhân quả, đó không 
phải là không tin Phật dạy, mà chính là không tin vào 
học thuyết của Nho gia. 

Kinh Dịch [của Nho gia] nói: “Nhà làm việc thiện 
ắt có thừa niêm vui, nhà làm việc ác ắt gặp nhiều tai 
ương.“ Kinh Thư [của Nho gia] cũng nói: “Người làm 
việc thiện thì ban cho trăm điêu tốt lành. Người làm 
việc xấu ác thì giáng xuống trăm tai họa.” 

Theo đó, làm thiện hay làm ác chính là gieo nhân, 
gặp việc tốt lành hay tai ương, chính là gặt quả, [chỉ 
là cách diễn đạt khác nhau giữa Nho và Phật đó thôi.] 
Cũng giống như gọi là “mặt trời“ hay “vâng thái 
dương”, cũng đêu là chỉ chung một sự vật. 

Cho nên [trong đạo Phật] nói: “Muốn biết nhân 
đời trước, hãy xem quả đời này.“ Nếu người ta tin 
vào thuyết nhân quả như thế thì tự nhiên không dám 
làm việc ác, bằng như cho rằng chuyện báo ứng chỉ là 
hoang đường, liền ưa thích làm chuyện đối trá, lường 
gạt người khác, không phải kiêng sợ gì cả. 

Ví như trong một xóm làng, có một người tin nhân 


120 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


quả nên làm một điều thiện; một vạn người tin theo 
như vậy sẽ tăng thêm một vạn điều thiện. Ngược lại, 
có một người không tin nhân quả, làm một việc ác; 
một vạn người không tin như thế, sẽ tăng thêm một 
vạn điều ác. 

Cho nên mới nói rằng: “Người người đều tin 
nhân quả, đó là con đường hết sức thịnh trị cho xã 
hội; người người đều không tin nhân quả, đó là con 
đường đại loạn cho xã hội. “ 


Khổng tử nhất định đã từng nói qua 
về thuyết ba đời 


Về thuyết có ba đời,! khảo cứu trong kinh thư, sử 
sách thấy ghi chép rất nhiều, nhưng theo chỗ thấy 
biết của người đời nay thì lại không giống nhau. 

Người học theo đạo Nho, chỉ vì cho rằng Khổng 
tử chưa từng nói qua thuyết ấy, nên tự họ cũng không 
đề cập đến. Tuy nhiên, có thật là Khổông tử không nói 
ra thuyết ấy chăng? 


Nếu nói rằng Khổng tử không biết đến thuyết ba 
đời thì ông ấy thật chưa đáng xem là bậc thánh nhân. 
Trong một bộ Luận ngữ [có mười hai ngàn bảy trăm 
chữ, mà] những lời do chính Khổng tử nói ra cũng 
chỉ có tám ngàn năm trăm lẻ ba chữ mà thôi. Như 
vậy, những điều Không tử nói ra mà không được ghi 
chép truyền lại cho hậu thế hẳn phải rất nhiêu. 

Ị Thuyết có ba đời: nghĩa là tin có đời hiện tại, đời quá khứ trước đây 
và đời tương lai sau khi chết sẽ tái sinh. 


121 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Nếu như đợi nhìn thấy ghi chép trong kinh sách 
[của Nho gia] rồi mới tin, hẳn là trong Tứ thư, Ngũ 
kinh, Khổng tử chưa từng nói đến cha mẹ của ông ấy, 
thì người học Nho cũng tránh không nói đến cha mẹ 
mình; Khổng tử chưa từng nói đến anh em của ông 
ấy, thì người học Nho cũng tránh không nói đến anh 
em mình; Khổng tử chưa từng nói đến nhà cửa ruộng 
đất của ông ấy, thì người học Nho cũng tránh không 
sống trong nhà cửa, phát triển sản nghiệp. 


Không chỉ là vậy, cho đến bốn món nhu yếu của 
sự viết lách là giấy, bút, mực và nghiên mực, Khổng 
tử cũng chưa từng nhắc đến, vậy ngày nay tập viết 
chữ là sai rồi. Hơn nữa, ngoài các loại áo mỏng mùa 
hè, áo lông cừu mùa đông, Khổng tử cũng chưa từng 
nói đến các loại y phục kèm theo, vậy phải cho rằng 
ngày nay mặc quân là sai. Ngoài ra, như tích trượng 
làm ra ở Giang Nam, nhà Nho không nên sử dụng, 
bột màu ở Tây Thục, nhà Nho không nên dùng để vẽ. 
Vì sao vậy? Vì Khổng tử chưa từng nhắc đến những 
thứ ấy trong kinh sách Nho gia. 


Nay chỉ xét những điều được truyền dạy trong 
kinh sách Nho gia, như Khổng tử dạy người hiếu 
kính cha mẹ, hòa thuận với anh chị em, thì nhà Nho 
lại không làm theo; Khổng tử dạy người trung thực 
khoan thứ, thì nhà Nho lại không trung thực khoan 
thứ. Khổng tử chưa bao giờ dạy người cờ bạc, thì nhà 
Nho bây giờ lại ưa thích các trò cờ bạc. Toàn thấy 
những việc như Khổng tử chưa bao giờ dạy làm thế 
này, thế kia... thì nhà Nho lại chạy theo làm những 


122 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


việc thế này, thế kia... như vậy là thế nào? Nói ngắn 
gọn một câu, đó là [học mà] không có sự suy xét. 


Người có trí đừng nhận về mình mạng 
sống ngắn ngủi 


Con người xét đến chỗ ban sơ vốn không có sự 
chết. Danh từ “chết” chẳng qua chỉ do nơi thân xác 
thịt này mà có. Nhưng thân xác thịt tuy có biến đổi, 
bản tính chân thật của ta lại chưa từng biến đổi. 

Ví như người đi xa, có lúc chèo thuyên, có lúc ngôi 
kiệu, lại có lúc cưỡi ngựa, có lúc lái xe... [phương tiện 
thay đổi đủ loại, nhưng người không hề thay đổi]. 
Thuyên, kiệu, ngựa, xe... ấy chính là thân xác thịt, mà 
người chèo thuyền, ngôi kiệu, cưỡi ngựa, lái xe, ấy 
chính là bản tính chân thật. 

Nếu xét theo thân xác thịt thì có dài lâu cũng 
không quá trăm năm, nhưng nếu xét về bản lai diện 
mục của chúng ta thì đâu chỉ là dài lâu như trời đất 
[mà còn hơn thế nữa]. Lắng lòng suy xét việc ấy, thật 
không có gì vui thú hơn. 

Người đời nay không tin có kiếp sau, đó là chỉ 
biết tấm thân xác thịt mà không biết có bản tính chân 
thật. Như thế rõ ràng là tự nhận lấy về mình tuổi thọ 
ngắn ngủi, cũng là theo quan điểm sai lầm rôi vậy. 


123 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Người có trí không nên khép chặt 
quan điểm 


Trong nhận thức của người nông dân nghèo 
thường không biết đến sinh hoạt của nhà giàu có; 
trong nhận thức của nhà giàu có, lại không biết đến 
sinh hoạt của bậc đế vương. Tuy cùng ở trong cõi 
người nhưng các giai cấp sang hèn, cao thấp đã khác 
biệt nhau rất xa, huống chi đem so con người với chư 
thiên cõi trời, hoặc đem cõi trời so với Tịnh độ của 
chư Phật. 

Người ta cho rằng kẻ đọc sách nhiều hẳn chỗ thấy 
biết phải rộng. Nhưng không biết rằng [có những 
trường hợp] càng đọc sách thì chỗ thấy biết càng 
thêm hẹp hòi. Đó là vì cố chấp vào những kiến thức 
đã được tiếp nhận trước, cố kết trong lòng thành định 
kiến không thể xóa bỏ, thay đổi. 

Nói chung, chỗ thấy biết của người ta, bất quá 
cũng chỉ nằm trong phạm vi của một cõi nước, không 
biết rằng số lượng thế giới thật nhiều không cùng tận, 
số lượng mặt trời, mặt trăng cũng không thể cùng tận. 
Người thiển cận thì chỉ biết con người ban đầu vốn 
sinh ra từ đời Bàn Cổ, nhưng không biết rằng từ thuở 
kiếp sơ thế giới vừa thành lập, từ khi Đại Bình Đẳng 
Vương khai sáng đất nước trở về sau, đến nay đã trải 
qua đến tiểu kiếp thứ chín rồi; chỉ biết riêng một xứ sở 
này, gọi tên là Trung Hoa, nhưng không biết chỉ trong 
một châu Diêm-phù-đẻ, chỗ mà mình tự gọi là Trung 
Hoa đó, vốn thật có đến mười sáu nước lớn, năm trăm 


124 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


nước ở hạng trung bình và mười vạn nước nhỏ; chỉ 
biết con người sống được đến tuổi bảy mươi đã gọi là 
“xưa nay ít có”, không biết rằng từ thuở kiếp sơ con 
người vốn đã sống trung bình đến tám vạn bốn ngàn 
năm mới chết; chỉ biết ở nơi đây muốn có y phục, thức 
ăn uống đêu phải vất vả cày ruộng đệt vải, không 
biết rằng nơi các cõi trời hay cõi Tịnh độ của chư Phật 
thì chỉ cân nghĩ đến các nhu câu ấy đã tự nhiên hiện 
ra; chỉ biết rằng vàng bạc tiền của ở cõi này muốn có 
được thật hết sức khó khăn, không biết rằng nơi các 
cõi Phật trong mười phương, mặt đất đêu bằng bảy 
báu tạo thành; chỉ biết chữ viết ở cõi này theo pháp 
lục thư! của Thương Hiệt tạo thành, không biết rằng 
từ sau khi sáng lập thế giới, vốn đã có đến sáu mươi 
bốn cách viết chữ; chỉ biết được đôi ba quyển sách 
như Tả truyện, Quốc ngữ, Sử ký, Hán thư... đã vội 
cho là bậc tôn quý văn chương uyên bác, không biết 
rằng trên điện Phổ Quang Minh, rương hòm chứa 
sách chất cao như núi; chỉ biết xác thân xương thịt 
của con người đều do tinh cha huyết mẹ hòa hợp mà 
thành, không biết đến việc thể chất gửi vào thai sen, 
sinh ra ở cõi thơm tho tỉnh khiết tột cùng, hoàn toàn 
không từ bụng mẹ mà ra; chỉ biết cưới được một cô 
vợ gầy còm vàng vọt liền hết sức thương yêu chiêu 
chuộng, trân quý như vàng như ngọc, ngày đêm thích 
thú lắng nghe tiếng oanh vàng thỏ thẻ; đâu biết rằng 
khi Chuyển luân vương ngự giá, ngoài nàng ngọc nữ 


! Lục thư: Sáu nguyên tác chế tác chứ viết, bao gồm: tượng hình, chỉ 
sự, ngôn ý, hình thanh, chuyền chú và giả tá. Chứ viết của Trung Hoa 
(chữ Hán) được hình thành theo sáu nguyên tác này. 


125 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


là vợ chính ra, còn có đến hai vạn phu nhân diễm lệ 
theo hâu, đến như Thiên vương ở cõi trời Đao-lợi thì 
riêng số ngọc nữ đã tính lên đến hàng vạn ức; bên 
cạnh mỗi một nàng ngọc nữ ấy đêu hóa hiện một thân 
của Thiên vương để hưởng sự vui thú; chỉ biết rằng 
con người là loài tối linh trong muôn loài, có thể giúp 
dật vào sự khai hóa, nuôi dưỡng của trời đất, đâu 
biết rằng con người bất quá cũng chỉ là một trong sáu 
đường luân hồi, là một trong bốn cách sinh ra, là một 
pháp giới trong mười pháp giới; chỉ biết tôn sùng một 
vài bậc thánh nhân liên cho đó là những bậc không 
ai sánh kịp, ngoài ra hết thảy những thánh thân nào 
khác đều một mực cho là không đáng để tin theo, một 
mực cho rằng những gì mình chưa từng nhìn thấy 
đều là chuyện hoang đường, không biết rằng mỗi 
một đất nước đêu có một số vị thánh nhân chủ trì 
sự giáo hóa, nhân loại có nhiều đất nước, trong cõi 
Diêm-phù-đề có tất cả đến sáu ngàn bốn trăm chủng 
tộc khác nhau, đâu chỉ riêng ở đất nước Trung Hoa 
mới có thánh nhân! 

Than ôi! Những cảnh giới rộng lớn bao la như thế, 
những kẻ chỉ biết chạy theo âm thanh, hình sắc, tiên 
tài vật chất, sao có thể hé thấy được đôi chút trong 
đó? Ví như con giun đất, chỉ biết được niềm vui ăn 
đất trong phạm vi một thước, không biết đến rồng 
xanh quẫy vọt giữa biển lớn, vẫy vùng trong muôn 
đợt sóng. Lại ví như con bọ hung, chỉ biết được niềm 
vui chui rúc trong đống phẩn dơ, không biết đến 
chim đại bàng võ cánh bay xa chín vạn dặm, cưỡi gió 
đạp mây. 


126 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Cho nên, người học Phật cân phải có được cái 
nhìn hết sức sáng suốt. 


Kinh điển đạo Phật nhất định phải đọc 
qua 


Các loài gà, chó, trâu, dê... chỉ có thể kêu thành 
tiếng mà không biết nói, nếu đem so với con người 
biết nói thì khả năng nói được của con người thật quý 
báu. Những người mù chữ, chỉ có thể nói mà không 
thể viết, nếu so với người có học được dăm ba chữ, có 
thể viết thư từ liên lạc giao tiếp với người phương xa, 
thì người học được ít chữ đó cũng đã là rất đáng quý. 
Người học được dăm ba chữ kia, tuy có thể viết ra để 
thay lời nói, nhưng không thể viết ra được những lời 
nói lên được suy nghĩ, tâm ý của trăm ngàn người, 
cũng không thể lưu lại những gì đã viết ra cho đến 
trăm ngàn năm sau. Nếu có thể học rộng biết nhiều, 
thông suốt chuyện xưa nay, viết thành sách để lại cho 
đời sau, ắt có thể chỉ một quyển sách được in ấn ra 
thành trăm ngàn quyển sách, một quyển sách có thể 
lưu lại cho đến trăm ngàn năm sau, người như thế lẽ 
nào lại chẳng đáng quý hơn nữa sao? 


Tuy nhiên, đó cũng chỉ là sách vở thế gian mà 
thôi. Nếu như ngoài những sách của Nho gia, có thể 
mở rộng đọc qua những Kinh điển của Phật, ắt đối 
với những việc khắp trên trời dưới đất, kiếp trước 
đời sau, cho đến [sách vở trong] kho tàng dưới biển 
sâu nơi Long cung, thảy đêu có thể biết qua đại lược, 
như vậy sự thấy biết chẳng phải sâu rộng lắm sao? 


127 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Nhưng cho dù sự thấy biết đã là sâu rộng, nếu 
không tìm được một con đường thẳng tắt để vượt thoát 
ra khỏi ba cõi, hẳn là đối với hạt giống Bỏ-đề vẫn còn 
chưa có phần. 

Ví như có thể rộng hiểu được Kinh tạng, lại gặp 
được pháp môn Tịnh độ và hết sức tin nhận, kính cẩn 
thực hành theo, thì trí tuệ, phước đức của người ấy 
nhất định không phải chỉ tích lũy được trong năm, ba 
đời mà còn nhiều hơn thế nữa. 

Có người nêu nghi vấn rằng: “Những văn tự trong 
kho tàng đưới biển sâu nơi Long Cung, tuy có liên 
quan đến những lời dạy chân thật của đức Như Lai, 
nhưng vì sao người học Nho không tin là thật?“ Đáp 
rằng: “Những chuyện về vua Nghiêu, vua Thuấn, 
vua Vũ nhà Hạ, vua Thang nhà Thương, cho đến Văn 
vương, Vũ vương nhà Chu, nếu đem ra nói với những 
người không biết chữ thì họ cũng đêu cho là hoang 
đường.“ Cho nên, đối với Kinh điển đạo Phật, quả 
thật nhất định không thể không đọc. 


Ngài Huyền Trang khơi dậy và củng 
cố niêm tin 

Người đời vì thấy có những ông tăng không giữ 
theo giới hạnh nên khởi tâm khinh miệt, không tin 
vào pháp môn Tịnh độ. Như vậy thật sai lâm. Như 
thế cũng giống như thấy đạo sĩ tư cách không ra gì 
lại khinh khi Lão tử; thấy nhà Nho hư hỏng lại xem 
thường Khổng tử. 


Người có trí vốn đã không nên dựa nơi tư cách 


128 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


con người mà đánh giá, bác bỏ lời nói của họ, huống 
chỉ lại có thể dựa vào tư cách kém cỏi của những kẻ 
theo học mà khinh chê Giáo pháp? 


Thuở xưa, vua Đường Thái Tông có lần thưa với 
Pháp sư Huyền Trang: “Trẫm có ý muốn dâng lễ trai 
tăng, nhưng nghe rằng có nhiễu vị tăng không đủ 
giới hạnh, vậy phải làm thế nào? 

Ngài Huyền Trang đáp: “Đất Côn Sơn có ngọc 
quý, cũng nằm lẫn trong bùn, cát; huyện Lệ Thủy! có 
vàng, lẽ nào ở đó không có ngói gạch, đá sỏi? Đất sét 
hoặc gỗ dùng tạo tượng La-hán, khởi tâm cung kính 
ắt được phước; đồng, thiếc đúc thành tượng Phật, 
người hủy hoại nhất định có tội. Rông nặn bằng đất 
sét tuy không thể làm mưa, nhưng muốn cầu mưa 
phải dùng rồng đất ấy. Những ông tăng phàm tục tuy 
không thể ban phúc, nhưng muốn câu phúc phải biết 
kính trọng họ.” 

Vua Đường Thái Tông nghe qua lời ấy thì kinh 
hoảng, thưa rằng: “Trâm từ nay về sau dù gặp chú 
sa-đi nhỏ cũng xin cung kính như Phật.” 

Đáng khen thay, vua Đường Thái Tông cố nhiên 
đã sẵn có phước lành đời trước, nên chỉ dạy qua một 
lần liên tính ngộ, nhưng ngài Huyền Trang cũng quả 
thật là bậc chân sư, khéo khơi dậy và củng cố niềm 
tin cho người. 


1 Lệ Thủy: Một huyện thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. 


129 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Nên sinh tâm chán hìa thân xác thịt này 

Người ta sống ở đời bị tám nỗi khổ thay nhau 
hành hạ, nhưng không tự biết đó là khổ, ngược lại 
còn cho là vui thú, tựa hồ như từ nơi cảnh khổ lại càng 
lún sâu vào khổ, vĩnh viễn không có hạn kỳ thoát ra. 


Hãy nói về nỗi khổ sinh ra chẳng hạn. Bào thai 
sống trong lòng mẹ, phía dưới vùng gan, ngực, bên 
trên vị trí ruột già, như một lớp màng bọc chứa nước, 
rồi dân dân hình thành như một bọc kín, không thể tự 
đo đi chuyển. Khi người mẹ ăn thức ăn nóng, thai nhi 
cảm giác như bị tắm nước sôi; khi mẹ uống nước lạnh, 
thai nhi cảm giác như nằm trên băng giá. 

Nơi ở trong bụng mẹ vốn đã không sạch sẽ, thực 
phẩm nuôi dưỡng qua máu huyết người mẹ cũng 
chẳng thanh tịnh. Thời gian ở trong thai không quá 
ba trăm ngày, nhưng sự khổ não phải trải qua cũng 
tương đương như hàng mấy chục năm. 


Từ thụ thai đến vừa tròn tháng, phải chịu nỗi khổ 
đảo ngược hình thể, đầu quay xuống hướng về cửa 
mình người mẹ. Hình chất lớn dân [cho đến khi đủ 
ngày đủ tháng, lúc ấy] muốn thoát ra nhưng không 
thể được. Đây là lúc thai nhi có nhiều nguy cơ tử 
vong, mà cũng là lúc người mẹ chịu nhiều nguy hiểm 
nhất. Khi bà đỡ dùng tay kéo ra, thai nhi có cảm giác 
đau đớn như thân thể bị xé tung thành nhiều mảnh.! 
Vì thế nên bất kỳ đứa trẻ nào khi vừa sinh ra cũng 
đều lớn tiếng kêu khóc. 

Ị Nguyên tác dùng -##! (xa liệt), chỉ một hình phạt tàn khốc ngày xưa, 


dùng 5 cỏ xe kéo cùng lúc về 5 hướng đề xé nát thân thể tội nhân. 


130 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Lúc vừa sinh ra, phải nằm lẫn trong phấn dơ hôi 
hám, chưa hề biết đến hổ thẹn. Cho dù con nhà đại 
phú đại quý cũng là như vậy; cho dù bậc đại thánh 
đại hiển cũng là như vậy. Người đời chỉ vì quen với 
những điêu như thế nên xem như việc đương nhiên, 
vì thế không hề biết được. Nếu có thể trong đêm 
khuya tĩnh lặng suy xét lại, lẽ nào chẳng thấy là đáng 
thương, đáng thẹn lắm sao? 


Đức Đại Thánh Như Lai rủ lòng thương xót thế 
gian nên dạy người câu sinh Tịnh độ, được hóa sinh 
từ hoa sen, thoát khỏi những nỗi khổ này. Vì sao ta 
còn đắm say trong trần tục mê lâm, không sinh tâm 
chán ha thân xác thịt? 


Người con hiếu thảo không muốn vào 
thai 

Khi thân thức nhập thai, không chỉ tự mình chịu 
nhiêu khổ não, mà người mẹ cũng phải chịu vô vàn 
đau khổ. Không bàn đến việc mang thai mười tháng 
thì mỗi ngày đêu dài đằng đặc như một năm, đến lúc 
sinh ra thì người mẹ cũng phải chịu đủ điều thống 
khổ, hổ thẹn cũng như xấu hổ khó nói hết. Mỗi giây 
mỗi phút đều cận kê cái chết, mỗi một ý niệm đều chỉ 
cầu mong sống sót. Như may mắn vượt qua được sự 
khó khăn khi sinh nở, liên yêu quý con thơ như bảo 
bối. Vì thế nên lúc nào cũng bên ướt mẹ nằm, bên ráo 
con lăn, nuôi nấng bỏng ấm cho đến trưởng thành, 
tinh huyết một đời âm thầm cạn kiệt. 


Thuở xưa có vị sa-di, năm lên bảy tuổi đã xin mẹ 


131 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


xuất gia học đạo. [Chuyên cân tu tập, đến năm 8 tuổi] 
chứng được đạo quả, thấy biết việc đời trước. Nhân 
khi nhìn thấy việc đời trước liên than rằng: “Chỉ một 
thân này của ta mà làm khổ lụy đến năm người mẹ! 
Trong đời thứ nhất, khi ta ra đời thì bên nhà hàng xóm 
cũng có người sinh con. Ta lại chết sớm, mẹ ta nhìn 
thấy con của người hàng xóm trưởng thành mà đau 
buôn khổ sở. Qua đời thứ hai ta sinh ra chưa được bao 
lâu thì chết, mẹ ta mỗi khi nhìn thấy người khác cho 
con bú thì lại nhớ đến ta, đau buôn khôn xiết. Sang 
đời thứ ba, ta được mười tuổi thì chết. Mẹ ta mỗi khi 
thấy những đứa trẻ cùng tuổi ăn uống thì lại nhớ đến 
ta, đau khổ vô cùng. Sang đời thứ tư, ta chưa đến tuổi 
lấy vợ thì đã chết. Mẹ ta mỗi khi nhìn thấy những 
người bằng tuổi ta cưới vợ thì lại nhớ ta mà sinh tâm 
đau buôn. Nay là đời thứ năm, ta vừa được bảy tuổi 
đã xin xuất gia học đạo, mẹ ta ở nhà nhớ mong, lại 
cũng sinh tâm đau buồn. Ta quán xét cõi luân hồi sinh 
tử thật mê lâm, làm khổ lụy đến người thân như thế, 
nên phải chuyên cần tinh tấn tu tập Chánh đạo.” 


Nay trên đường đời người chen chúc nhau, tới lui 
không ngớt, đa phần đều là những kẻ gây khổ lụy 
cho cha mẹ, còn những người có thể báo đáp thâm ân 
cha mẹ, nào có mấy ai? 


Một lần sinh ra trong đời là một lần gây khổ lụy 
cho cha mẹ. Sinh ra trăm, ngàn đời tức là gây khổ lụy 
cho trăm, ngàn cha mẹ. Nếu có thể siêu thoát vượt 
ngoài thế gian, được hóa sinh từ hoa sen [nơi Cực 
Lạc], thì vĩnh viễn không còn gây khổ lụy cho cha mẹ 


132 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


nào nữa, như vậy chẳng phải là bậc đại hiếu trong 
hàng đại hiếu đó sao? 


Ngày nay những kẻ hủy báng Phật pháp, ngược 
lại cho rằng người xuất gia là bất hiếu. Những kẻ ấy 
chính là cam tâm tiếp tục việc vào thai, gây khổ lụy 
mãi cho cha mẹ. 


Bậc tôn quý nên tự biết hổ thẹn 


Người đáng gọi là tôn quý, không phải do chức 
vụ cao, tước vị lớn hay học nhiều biết rộng, mà chính 
là những người có khả năng trừ bỏ được sự thấp hèn, 
là người trừ bỏ được những sự đê tiện hèn kém, vốn 
khiến cho con người trở nên giống như loài cầm thú. 

Sự đê tiện hèn kém đó là gì? Đó chính là những 
sự tham lam, dâm dục, giết hại, trộm cướp, là những 
điều khiến con người trở nên giống như cầm thú. 
Ngoài những điều ấy ra, còn có điểm đáng xấu hổ 
nhất là bao nhiêu thứ cho vào trong bụng đêu hóa 
thành phần dơ hôi thối. Cho dù có là những món ăn 
trân quý trăm mùi vị, một khi vừa nuốt qua cổ họng 
liên hóa thành nhơ nhớp không khác gì đờm đãi. Khi 
nuốt sâu vào bụng, liên có những ký sinh trùng màu 
vàng chờ đón trong đó để ngày đêm ăn nuốt. Trải 
qua một ngày đêm thì tiến trình tiêu hóa đã xong, 
đưa sang ruột già đã có mùi hôi thối không ai muốn 
đến gản. Khi đã tích chứa đây bụng, liên phải thoát 
ra theo đường đại tiện. Lúc bắn vọt ra ngoài, mùi hôi 
thối cũng không khác gì phẩn của loài heo, chó. Sự 


133 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


hèn kém như thế, như vướng phải một lân đã hết sức 
xấu hổ, sao có thể chịu đựng mỗi ngày đều như thế? 
Nếu mỗi ngày đều như thế mà không tự biết, không 
phát tâm chán ha thì có khác gì loài câm thú ngu si. 

Cho nên, người biết suy xét phải lấy đó làm việc 
tự oán tự dừng, mỗi giây mỗi phút đều muốn trừ bỏ 
đi những sự đê tiện hèn kém ấy, như thế mới đáng gọi 
là bậc đại nhân tôn quý. 

Chư thiên ở sáu cõi trời,' được thọ hưởng vị ngon 
cam lộ cõi trời thơm tho tinh khiết, trong sạch nhẹ 
nhàng, không một mảy may cáu cặn, nên thân thể 
cưỡi trên mây hương, hóa hiện khắp nơi tùy ý muốn, 
trong trăm ngàn vạn cõi nước đêu có thể chợt đến 
chợt đi, hằng ngày lại không sản sinh những chất nhơ 
uế như đờm dãi, phân, nước tiểu... Vì thế, chỉ một 
chút móng tay, móng chân của chư thiên cũng đã giá 
trị bằng như cõi Diêm-phù-đề này rồi. Thế nhưng vẫn 
chưa đáng xưng là bậc đại tôn quý, vì vẫn chưa thoát 
khỏi luân hồi. 

Cho nên, nhất định phải siêu xuất khỏi thế gian, 
được hóa sinh từ hoa sen nơi Cực Lạc, thì sau đó mới 
vĩnh viễn dứt trừ được những điều hèn kém nói trên. 
Trong phạm vi những lời dạy của Khổng Mạnh thì 
hoàn toàn không thể đủ sức cứu giúp chúng ta đạt 
đến như vậy. [Muốn được giải thoát, tất yếu chỉ có 
thể tin nhận và làm theo Chánh pháp của đức Như 
Lai mà thôi.] 


T Ở đây chỉ sáu côi trời thuộc cói Dục (Dục giới). 


134 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Ví dụ con tằm làm kén 


Con tằm làm kén, nhả tơ kéo sang bên trái, bên 
phải, rồi kéo về phía trên, phía dưới, có bao nhiêu 
trong lòng đều phải rút ruột nhả ra cho bằng hết mới 
tạo thành cái kén, vẫn tưởng rằng nhờ vậy mới có thể 
được ở yên bên trong kén, không còn gì phải lo lắng. 
Nào đâu biết rằng những nỗ lực tự thân sắp xếp như 
thế của nó chính là tự trói chặt lấy thân mình? Đâu 
biết rằng cái phương pháp mà nó dựa vào là nhả hết 
tơ ra để tự bảo vệ mình, lại khiến cho con người vì mối 
lợi muốn dùng được những sợi tơ nó nhả ra mà mang 
đến họa sát thân cho nó? Hàng ngàn hàng vạn con tằm 
như thế, chẳng một con nào thoát khỏi thảm họa bị 
cho vào nước sôi. Thế mà cái phương thức nhả tơ làm 
kén ấy chúng vẫn truyền cho nhau từ đời này sang đời 
nọ, khiến cho cứ tiếp tục đi vào nước sôi, bi thảm thật 
không còn sự bi thảm nào hơn! 

Người ở thế gian, hai cánh cửa khép lại thành cái 
kén gia đình bên trong cũng thế. Vắt hết sức lực ra 
kinh doanh trong suốt một đời, khăng khăng chỉ biết 
vì vợ con mà mưu câu cơm áo, cơ mưu dối trá lọc 
lừa, kết oán cừu nơi này nơi khác, không một việc gì 
không làm. Đến khi gia nghiệp vừa được hình thành 
thì tự thân mình đã bị trói chặt vào trong đó, không 
còn cách nào thoát ra được nữa. 

Hàng ngàn hàng vạn kẻ si mê trong thế gian thảy 
đều như thế, có ai thoát được quả báo đên trả ngày 
sau? Thế nhưng rồi cách làm như thế vẫn cứ truyền 
lại từ đời này sang đời khác, cứ tiếp tục gây tạo nhân 


135 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


xấu, khiến cho không ai tránh khỏi phải chịu quả báo 
thường bôi, thật kỳ lạ đến mức không còn gì khác có 
thể kỳ lạ hơn! 


Cho nên, kinh Tứ thập nhị chương dạy rằng: “Con 
người chịu sự trói buộc của gia đình vợ con, nhà cửa, 
còn hơn cả tù ngục. Tù ngục còn có kỳ hạn được thả 
ra, còn đối với vợ con thì hoàn toàn không có đến cả 
một ý niệm xa rời, [làm sao thoát được?]” 

Ví dụ cái lờ bắt cá 

Dân quê vùng sông nước thường đặt lờ nơi dòng 
nước chảy để bắt cá. Dọc theo bờ nước có những chỗ 
cỏ xanh rậm có thể che giấu được, họ kín đáo đặt lờ 
bên dưới lùm cỏ, cá vào lờ rồi không thể ra được. 
Những con cá tìm được chỗ thích hợp thì tranh nhau 
chưi vào, tưởng rằng có thể ấn nấp, ở yên nơi đó, đâu 
ngờ đã chui vào trong lờ. 


Những cái lờ [gia nghiệp] trong dòng sông ái dục 
cũng giống như thế. Người ta chỉ biết những lúc bình 
thường không bệnh tật, không hoạn nạn, thì một mái 
gia đình có thể an ổn ấn náu, vợ con có thể gửi gắm, 
nên sinh tâm lười nhác xao nhãng, không lo không 
nghĩ, không hay biết gì. Đến một ngày kia Diêm 
vương đột nhiên xuất hiện kéo lờ lên khỏi nước, lúc 
ấy thì hết thảy những mối quan hệ vợ chông, cha con, 
mẹ con... đều nhất thời sụp đổ, ai ai cũng có thể bị bàn 
tay vô thường tóm lấy. Nghĩ đến không thể không 
khởi tâm oán hận, nhưng oán hận cũng chỉ là vô ích. 
Chỉ có cách duy nhất là [đừng chui vào lờ để] không 
bị bắt lấy mới là khôn ngoan nhất. 


136 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Ví dụ loài ngựa 


Loài ngựa có bốn hạng. Những con ngựa hạng 
nhất, khôn ngoan nhất thì chỉ cân thấy bóng roi đã ra 
sức chạy, không đợi phải đánh thúc. Hạng kế tiếp thì 
chỉ quất một roi đã chạy. Hạng thứ ba nếu quất nhẹ 
không chạy, phải đợi quất nặng tay mới bắt đầu chạy. 
Hạng ngựa ngu si kém cỏi nhất thì dù quất roi mạnh 
tay cũng không chịu đi, phải đợi khi bị người dùng 
dùi đâm vào da thịt, cực kỳ đau đớn, lúc ấy mới chịu 
cất vó. 

Con người so ra cũng thế. Người có trí tuệ, rất 
dễ tỉnh giác. Trong vòng trăm dặm quanh mình nghe 
tin có người chết, lập tức kinh hãi nghĩ rằng: “Trong 
vòng trăm dặm quanh ta đã có người chết. Ta cũng là 
người, ắt hẳn rồi cũng phải chết.“ Nghĩ vậy rôi liền 
gấp rút tu hành, câu sự giải thoát. Như thế chính là 
chỉ thấy bóng roi đã chạy. 

Hạng người tiếp theo thì nhân khi nghe có người 
thân thích trong tộc họ chết đi ở đâu đó liên tỉnh giác, 
lo việc tu tập. 

Hạng tiếp theo nữa thì phải đợi nhìn thấy có 
người láng giêng kế bên nhà chết đi mới tỉnh giác, 
[nghi đến sự tu hành]. 

Nếu đợi đến khi chính bản thân mình già yếu, 
hoặc có bệnh tật mới chịu giác ngộ tu hành, thì đó 
chính là hạng ngựa đợi dùi đâm vào da thịt đau đớn 
mới chịu chạy. 


137 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Bằng như đến lúc tự thân già yếu, hoặc có bệnh tật, 
vẫn không chịu tỉnh giác tu hành, chẳng phải là còn 
kém hơn hết thảy những hạng người nói trên đó sao? 


Ví dụ con chôn 


Có con chôn hoang, ban đêm lẻn vào nhà bếp của 
người, ăn no rồi nằm ngủ say, đến sáng ra không kịp 
trốn chạy được nữa, liên giả chết đợi người mang vất 
đi. 

Không bao lâu, quả nhiên có người thấy chỗn đã 
chết muốn mang vất đi. Chợt có một người nói: “Cái 
đuôi đẹp quá, đợi tôi cắt lấy đuôi nó rồi hãy vất.” 
Chôn nghe vậy sợ lắm, nhưng phải cố gắng chịu 
đựng cho người cắt đuôi, vẫn nằm yên như đã chết. 


Thoát chốc lại có thằng bé đến, muốn cắt hai lỗ 
tai. Chôn càng sợ hơn nữa, nhưng tự nghi dù mất hai 
tai cũng không đến nỗi mất mạng, liên cố gắng chịu 
đựng. 

Không bao lâu lại nghe có người nói: “Da con 
chôn này có thể dùng để vá áo cừu.” 

Đến đây thì chôn hết sức khiếp hãi, tự nghĩ: “Nếu 
muốn lột đa ta, ắt phải chặt đầu, mổ bụng, làm sao có 
thể chịu được?“ Liên lập tức vùng dậy hướng ra bên 
ngoài phóng chạy, cuối cùng thoát được. 

Con người sống trong ngục tù ba cõi, có khác gì 
[con chôn trong] căn nhà bếp kia? Đã do nghiệp lực 
phải thác sinh làm người, thật khó lòng tránh khỏi cái 


138 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


chết. Chỉ có thể nương pháp niệm Phật cầu vãng sinh, 
thì trong cái chết ấy mới có thể tìm ra đường thoát. 

Nếu để trôi qua tuổi xuân cường tráng [mà không 
lo tu tập], chẳng khác gì chồn kia nằm chờ đã bị cắt 
đuôi. Nếu đợi đến lúc tuổi già xuống mô, đó chính là 
đã nằm yên chịu cho người chặt đầu mổ bụng. 

Ví như không phát thệ nguyện rộng sâu, dũng 
mãnh quên thân tu tập, thì làm sao có thể thoát khỏi 
đường mê, mong Phật tiếp dẫn? 


Đố lỗi cho Diêm vương 


Có người kia sau khi chết, Diêm vương y theo 
những việc ác đã làm mà phán tội. Người ấy nói: “Giá 
như sớm biết thế này thì đã khác. Vì sao Đại vương 
không sớm báo cho tôi biết sẽ có hôm nay?” 

Diêm vương đáp: “Đã báo tin cho ngươi rất nhiều 
lân rôi. Da thịt nhăn nheo là báo tin lân thứ nhất. Hàm 
răng lung lay rụng dân là báo tin lần thứ hai. Sức lực 
suy yếu là báo tin lần thứ ba. Tai điếc mắt mờ là báo tin 
lần thứ tư, thứ năm. Thế là đã báo tin cho người biết 
quá nhiều lân rồi.” 

Dưới điện khi ấy có người chết trẻ, liên khóc mà 
nói: “Những tin báo như thế chỉ là đối với ông ta, còn 
như tôi thật không có.” 

Diêm vương nói: “Không đúng, như ngươi cũng 
đã có nhiêu tin báo. Thử nhớ xem lúc ngươi còn 
nhỏ, đã từng nghe có người chết bệnh, chết dịch hay 
chăng? Đã từng nghe có người chết vì đao thương, 


139 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


thắt cổ hay chăng? Đã từng nghe có người bị nạn lửa 
cháy, nước trôi hay thú dữ làm hại, rắn độc cắn mà 
chết hay chăng? Hết thảy những điều đó đều là tin 
báo cho ngươi biết đó, đâu cân phải đợi gọi đúng tên 
ngươi để báo tin?” 

Người sống giữa đời, hãy cứ cho là có sức mạnh 
đời non lấp bể, cái thế anh hùng, có tài ba làm được 
việc long trời lở đất, nhưng liệu có thể tránh được lúc 
đối chất cùng Diêm vương? Có thể vượt thoát ra khỏi 
mọi việc, không chỉ là tránh được sự đối chất cùng 
Diêm vương, mà còn có thể khiến cho Diêm vương 
cũng phải cung kính lễ bái, duy nhất như thế chỉ có thể 
là người niệm Phật được vãng sinh mà thôi. 


Con thiêu thân 


Con thiêu thân chết trong ngọn lửa đèn, cái chết ấy 
thật không phải vì ngọn lửa, mà vì chỗ kiến chấp của 
nó. Khi người ta sợ nó chết, thương mà đưa tay đuổi đi, 
nó lại cố tìm chỗ khe hở mà chưi vào, vì cho rằng chỗ 
kiến chấp bám víu của nó là đúng, chắc chắn không 
sai. Vì thế nên nó nhất quyết một lòng xông tới, dù 
chết cũng không sợ sệt. 


Người sống ở đời ưa thích âm thanh, hình sắc, ưa 
thích tiên bạc của cải, ưa thích cờ bạc, rượu chè... đó 
chính là chỗ kiến chấp bám víu của họ, nên chỉ để 
tâm duy nhất vào những thứ ấy mà thôi. Vì thế nên 
cứ nhất quyết một lòng chạy đuổi theo, dù chết cũng 
không sợ sệt. Sao không mượn tấm gương con thiêu 
thân kia mà tự soi lấy mình? 


140 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Con ruôi ngu sỉ trong cửa sổ 


Có con ruôi bên trong cửa số dán kín giấy, loay 
hoay bay tới bay lui suốt ngày vẫn không thể thoát ra. 
Đó là vì nó quá bám chặt chỗ kiến chấp của mình, chỉ 
đâm đầu bay tới mãi mà không chịu lùi ra một một 
quãng để tìm lối khác. 

Nếu có thể lùi lại một bước thì nơi nơi chốn chốn 
đều thênh thang rộng mở. Thế giới Ta-bà này cũng 
chẳng khác gì một cửa sổ lớn có dán kín giấy, từ xưa 
đến nay thật không biết đã giam nhốt chặt biết bao 
nhiêu con ruồi ngu si bên trong nó. 


Chúng ta hôm nay thật may mắn biết bao, có thể 
lùi lại một bước nhìn thấy được con đường về Tây 
phương Cực Lạc rộng mở, để theo đó bay thoát được. 
Bay thoát được vẻ Tây phương thật là khoan khoái 
thú vị biết baol 


Bốn cách thuần phục ngựa 

Vào thời đức Phật còn tại thế, có một người rất giỏi 
thuần phục ngựa. Đức Phật hỏi ông ta dùng phương 
pháp gì, ông ta trả lời là dùng bốn phương pháp. Thứ 
nhất là ban ân, thứ nhì là ra uy, thứ ba là trước ra uy 
sau ban ân và thứ tư là trước ban ân sau ra uy. 

Đức Phật hỏi: “Nếu dùng cả bốn phương pháp 
ấy vẫn không thuân phục được thì làm sao?“ Người 
luyện ngựa đáp: “Chỉ còn cách mang ra giết thôi.” 

Rồi ông ta thưa hỏi: “Bạch Thế Tôn! Ngài dùng 
phương pháp gì để giáo hóa chúng sinh?” 


141 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Đức Phật đáp: “Cũng dùng bốn phương pháp. 
Thứ nhất là ban ân, đó là vì những người hiển thiện 
có đức tin mà dạy họ học đạo tu hành. Thứ hai dùng 
uy vũ, tức là vì những người thường làm việc ác mà 
đem sự luân chuyển trong ba đường ác ra chỉ dạy, 
khiến họ biết sợ mà không làm ác nữa. Thứ ba là trước 
dạy cho việc học đạo tu hành, [sau đem việc luân 
chuyển trong ba đường ác ra răn nhắc, khích lệ sự tu 
tiến.] Thứ tư là đem sự luân chuyển trong ba đường 
ác ra chỉ bày cho họ biết sợ sệt, [sau đó mới dạy cho 
học đạo tu hành.] 


Người luyện ngựa thưa hỏi: “Nếu dùng cả bốn 
phương pháp ấy mà vẫn không giáo hóa được thì 
phải làm sao? 

Đức Phật nói: “Cũng mang ra giết.” 

Người luyện ngựa thưa hỏi: “Đức Như Lai đại từ 
đại bi, sao lại ra tay giết người?” 

Phật dạy: “Dùng đủ bốn phương pháp ấy mà vẫn 
không giáo hóa được, thì giáo hóa cũng chỉ vô ích 
thôi. Cho nên không nói gì với người như thế nữa. 
Người ấy không còn được nghe lời dạy dỗ, ấy chính 
là đã chết. ” 


Thuốc chữa lành mắt 


Khi đức Thế Tôn sắp nhập Niết-bàn, phu nhân Ma- 
da ở cung trời Đao-lợi mơ thấy nhiều ác mộng. Một 
trong số các ác mộng đó là phu nhân mơ thấy ở cõi 
Ta-bà mặt trời lặn mất không mọc lên nữa, cả thế gian 


142 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


đều chìm trong tăm tối, lại có vô số quỷ la-sát tay cảm 
dao sắc đi khắp nơi tìm móc mắt người. Phu nhân mơ 
thấy vậy tôi liên than rằng: “Hản là điềm báo Thích-ca 
Như Lai nhập Niết-bàn rồi!“ Không bao lâu, quả nhiên 
có Tôn giả A-na-luật lên cõi trời báo tin. 

Những sách phi báng Tam bảo lưu hành trong 
chốn thế gian, đó chính là những con dao sắc móc 
mắt người. Người sinh ra vào thời kiếp mạt, phước 
đức mỏng manh cạn cợt, nên những loại sách như 
thế rất nhiều. Con người càng kém trí tuệ thì những 
sách có nội dung xấu như thế càng nhiều. Cho nên, 
người có phước báu ắt sẽ sớm tự tỉnh giác, không để 
bị những sách ấy làm hỏng đi đôi mắt của mình, như 
vậy là tốt nhất. 

Ví như đã lỡ bị những sách có nội dung xấu ấy làm 
hại đến đôi mắt rồi, thì phải nhanh chóng dùng thuốc 
hay để chữa trị. Ở đâu tìm được thuốc hay? Như sách 
Tây quy trực chỉ này chính là một trong những liều 
thuốc hay để chữa đôi mắt bị đau vì tà kiến. 


Có nguyện sẽ được thành tựu 

Vào đời nhà Tống, Văn Chính công tên là Lữ 
Mông Chánh, tự Thánh Công, dự thi đỗ tiến sĩ thời 
Tống Thái Tông, đứng đầu khoa ấy. Sau làm quan 
trải qua nhiều lần thay đổi, thăng đến chức Tham tri 
chính sự, được phong tước Hứa Quốc công. 

Mỗi ngày ông đêu dậy sớm lễ Phật, khấn nguyện 
rằng: “Nếu là người không tin Phật pháp, xin đừng 


143 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


sinh vào nhà tôi. Nguyện cho con cháu tôi đời đời thọ 
hưởng bổng lộc phước đức đều sử dụng để hộ trì Tam 


”ự 


bảo. 


Về sau, cháu ông là Lữ Di Giản được phong đến 
tước Thân Quốc công, vào mỗi ngày đâu năm mới, 
sau khi lễ bái trong nhà thờ gia tộc, đều không quên 
đốt hương khấu lễ thiền sư Quảng Huệ Nguyên Liễn. 


Con trai của Lữ Di Giản là Lữ Công Trước sau 
cũng được phong tước Thân Quốc công, cũng cung 
kính đối đãi với thiên sư Thiên Y Nghĩa Hoài giống 
như vậy. 

Sau đến [con trai Lữ Công Trước là] Lữ Hảo Vấn 
làm quan Tả thừa, lại cũng đối đãi cung kính với thiên 
sư Viên Chiếu như vậy. 

Con trai của Hảo Vấn là Lữ Dụng Trung cũng 
cung kính đối với thiên sư Phật Chiếu như vậy... 


Quả đúng như lời nguyện của Lữ Mông Chánh, 
con cháu đều đời đời được phú quý vinh hiển, phụng 
sự Phật pháp. 

Lời nguyện ấy của Văn Chính công, bất quá chỉ là 
lời nguyện của người thế tục, mà còn có thể thành tựu 
như vậy, huống chi người phát tâm Bồ-đề, nguyện 
sinh về Cực Lạc, có lý nào lại không được như nguyện 
hay sao? 


144 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 
Người xuất gia phải tu Tịnh độ 


Vào đời Tống, thiên sư Thanh Thảo Đường nghiêm 
trì giới hạnh, đã sống đến hơn chín mươi tuổi. Có nhà 
họ Tăng thường cúng dường thiền sư rất nhiều lần, 
đủ các món y phục, thức ăn uống... Thiên sư cảm lòng 
thành ấy, hứa sẽ thác sinh vào nhà họ Tăng. 


Về sau, nhà họ Tăng có vị phu nhân sinh con trai, 
sai người đến chỗ thiên sư Thảo Đường xem thì thấy 
ngài đã ngôi mà viên tịch. Đứa con trai sinh ra đó, sau 
chính là Tăng Lỗ Công. Vì đời trước từng tu phước tuệ, 
nên còn trẻ tuổi đã đỗ đại khoa, sau làm một vị quan Tế 
tướng hiền đức. 

Lại vào cuối đời nhà Minh, vùng Chiết Giang có vị 
tăng hiệu là Đại Thành, thường xuống núi hóa duyên 
rồi mang về chùa cúng dường chúng tăng. Đường về 
chùa đi ngang qua nhà họ Sử. Nhà ấy tin kính Phật, 
bất cứ khi nào có chư tăng hóa duyên đi ngang qua 
đều giữ lại cúng dường. Hôm nào vị tăng Đại Thành 
quay về chùa mà cơm không đây bát, Sử quân lập tức 
vào nhà lấy cơm thêm vào cho đây. 


Nhà họ Sử từ lâu chưa có con trai. Một hôm, 
người vợ của Sử quân bỗng có thai. Lúc sắp đến ngày 
sinh nở, chợt thấy vị tăng Đại Thành đến nhà, chạy 
thẳng vào phòng ngủ. Mọi người nhìn thấy đều lấy 
làm kinh đị, vội đuổi theo vào thì không thấy gì cả. 
Sau đó, phu nhân hạ sinh một bé trai. Ngày hôm ấy 
không thấy vị tăng Đại Thành đi hóa duyên ngang 
qua nhà, liền lên chùa dò hỏi mới hay trong cùng 


145 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


ngày hôm đó ngài đã viên tịch. Sử quân nhân đó liên 
đặt tên cho con trai là Sử Đại Thành. 

Đứa bé hết sức thông minh, hiếu hạnh, từ lúc ở 
trong thai đã khiến người mẹ chỉ ăn toàn thức ăn chay 
lạt, về sau cũng giữ giới đến suốt đời. Đến khoảng năm 
Ất Mùi niên hiệu Thuận Trị! thi đỗ Trạng nguyên. 

Theo cách nhìn của thế tục thì hai vị trên đây đều 
được hưởng phú quý, có công danh lớn. Nhưng nếu 
theo cách nhìn của người tu hành thì cả hai vị tăng 
ấy đều đã hết sức sai lâm. Ví như hai bậc thầy ấy biết 
đến pháp môn Tịnh độ, đem chỗ công phu tu hành 
của họ mà hồi hướng về Cực Lạc, thì cho dù không 
vào hàng Thượng phẩm hẳn cũng có thể được Trung 
phẩm, đâu đến nỗi chỉ là Trạng nguyên, Tể tướng 
[chốn Ta-bà]? 


Bậc cao tăng cũng nên tu Tịnh độ 


Đời Tùy, ở Tương Châu có vị tăng Thích Huyền 
Cảnh, thông hiểu cả Thiên tông và Giáo tông, đạo 
phong truyền rộng khắp nơi, người người kính 
ngưỡng. Vào tháng sáu năm thứ hai niên hiệu Đại 
Nghiệp,? ngài sắp thị tịch, liên tắm rửa sạch sẽ, 
nghiêm trang tĩnh tọa, hai mắt đang mở nhìn về phía 
trên, bỗng tự nói rằng: “Ý ta muốn sinh vẻ Nội viện 
cõi trời Đâu-suất, được gặp Bỏ Tát Di-lặc, sao nay lại 
phải làm Thiên vương Dạ-ma?“ Tăng chúng thưa hỏi 
Ì_ Tức là năm 1655. 

? Tức là năm 606. 


146 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


là chuyện gì, ngài liên nói: “Không phải việc các ông 
biết được.“ Trong chốc lát lại nói: “Trên cõi trời đang 
nhộn nhịp lắm, khách đến đây đông lắm.“ Rồi ngồi 
yên như thế thị tịch. 


Than ôi, đại sư trong lúc tu tập đã phát tâm được 
gặp Phật Di-lặc, đến lúc lâm chung lại không được 
thấy Bô Tát Di-lặc mà chuyển sinh làm Thiên vương. 
Theo con mắt thế tục mà nhìn thì địa vị ấy còn cao 
hơn cả Thượng đế,!' nhưng nếu so với việc vãng sinh 
về Tây phương Cực Lạc thì còn thua xa, không thể 
sánh kịp. Cho nên có thể biết rằng, dù là bậc cao tăng 
cũng không thể không tu Tịnh độ. 


Không thể cam tâm làm quỷ 


Hết thảy con người trong cõi Ta-bà này, không kể 
là sang quý hay nghèo hèn, trí tuệ khôn ngoan hay 
ngu si mê muội, già hay trẻ, nam hay nữ, sau khi lâm 
chung nếu không thể theo đường xuất thế thì hầu hết 
đều phải sinh làm quỷ. Cho nên, khuyên người niệm 
Phật câu sinh Tịnh độ, đó chính là khuyên người đời 
chớ đi vào con đường làm quỷ. 


Kẻ học Nho được đôi chút, không tin pháp Phật lại 
hết lời phi báng, như thế không chỉ là tự mình cam tâm 
làm quỷ, mà cũng là khuyên bảo người khác làm quỷ. 
Trong hiện tại dù chưa phải làm quỷ, chỉ là tạm thời 
Ì Theo thế giới quan Phật giáo Trung Hoa thì Thượng đế chính là Đế 

thích hay Thích-đề-hoàn-nhân, là vị thiên chủ cõi trời Đao-lợi, tuy cao 


hơn cói trời Tứ thiên vương nhưng còn thấp hơn cói trời Dạ-ma, nơi 
Đại sư Thích Huyền Cảnh sinh về làm Thiên vương. 


147 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


mà thôi. Dưới mắt nhìn thấy bao nhiêu người như thế 
hiện nay, nhất định sau này sẽ là bấy nhiêu con quỷ. 

Người đời chỉ vì không biết cuộc sống này hết sức 
giả tạm, ngắn ngủi thoáng qua, nên vất vả nhọc nhằn 
bon chen để cầu sự giàu sang phú quý. Chưa nói đến 
việc không đạt được giàu sang phú quý, cứ tạm cho 
là được cực đỉnh sang quý, thì khi nhắm mắt xuôi tay 
cũng chẳng mang theo được một đông xu lẻ. Một khi 
quỷ vô thường đã đến, có thể ngôi yên mà hưởng phú 
quý mãi chăng? 

Chỉ riêng người tín tâm niệm Phật, đến lúc lâm 
chung mới được không bệnh tật tai ách, an nhiên rời 
bỏ cõi đời, thân không phải chịu nỗi khổ vì bệnh tật, 
nạn tai, trong tâm không có bất kỳ sự tham muốn mê 
luyến nào. Bao nhiêu quỷ dữ vừa thấy bóng đã vội 
tránh xa, Diêm chúa nghe tên liên kính lễ, như vậy 
chẳng phải là bậc đại trượng phu siêu xuất thế gian 
đó sao? 


Người ta chỉ có thể đạt được như thế thì về sau 
mới không phải rơi vào cảnh giới của quỷ. Cho nên, 
muốn không làm quỷ, quả thật cũng không phải việc 
dễ dàng. 


Chín loài đêu có thể vãng sinh 

Chín loài là bao gồm tất cả các loài sinh ra theo 
một trong bốn cách: sinh ra từ bào thai, sinh ra từ 
trứng, sinh ra từ chỗ ẩm thấp và sinh ra bằng cách 
hóa sinh, cùng với các loài thuộc cảnh giới hữu sắc, 
vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng và phi hữu tưởng phi vô 


148 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


tưởng. Nói đến chín loài như vậy tức là gôm hết cả kẻ 
giàu người nghèo trong nhân gian, cả cõi âm và cõi 
dương, cùng khắp cả trên trời dưới đất, không loại trừ 
bất cứ cảnh giới nào. 

Trong chín loài ấy, khổ sở nhất là những chúng 
sinh trong ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, 
mà vui thú khoái lạc nhất là hai mươi tám cõi trời 
trong cả cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô sắc. 

Bởi chưa thoát ra khỏi vòng sinh tử nên phải luân 
hồi mãi trong sáu đường. Các cảnh giới khổ cố nhiên 
đã là khổ, mà những cảnh giới vui thú, khoái lạc cũng 
vẫn là khổ. Ví như sinh làm chư thiên cõi trời Trường 
Thọ, hiện tại được hưởng những khoái lạc vô cùng, 
nhưng rồi phước báu cõi trời cũng có lúc hưởng hết, 
vẫn phải đọa sinh vào ba đường ác, làm sao có thể 
sánh bằng cõi Cực Lạc vĩnh viễn thoát khỏi luân hôi, 
mãi mãi lìa xa sáu nẻo? 

Tôi thường mỗi khi thắp hương nơi các miếu thờ 
Văn Xương, Quan Đế, Đông Nhạc, sau khi lễ bái đều 
phát lời nguyện rằng: “Nguyện chư thân đều tôn 
trọng kính tin theo Tam bảo, phát tâm Bồ-đề, vãng 
sinh Tây phương Cực Lạc, hành đạo Bỏ Tát.” 

Lại mỗi khi thắp hương lễ bái Đẩu Mẫu Tôn Thiên 
hay Hạo Thiên Thượng Đế, tuy hết sức sợ sệt nhưng 
khi lễ lạy xong cũng khấn rằng: “Nguyện tất cả các vị 
đều niệm Phật vãng sinh, hành đạo Bô Tát, rộng độ tất 
cả chúng sinh.” 

Vì sao vậy? Vì người có trí tuệ quán sát khắp cõi 
thế gian, thấy rằng việc cao quý sáng suốt nhất không 


149 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


gì bằng niệm Phật; việc mang lại phước đức nhiều 
nhất, không gì bằng niệm Phật. Niệm Phật được vãng 
sinh thì dù gom hết thảy phúc đức thế gian lại cũng 
không thể so sánh nổi. 


Đầu Mẫu Tôn Thiên, chính là vị mà trong kinh 
Phật gọi là Bồ Tát Ma-lợi-chi-thiên. Hạo Thiên 
Thượng Đế, chính là vị trong kinh Phật gọi là Thiên 
vương cõi trời Đao-lợi. Đức Thế Tôn mỗi khi thuyết 
pháp, vị Thiên vương này đều đến lễ bái cung kính, 
đứng hầu hai bên Phật. Vì thế, ngày nay nghe được 
lời nguyện thâm của tôi ắt phải lấy làm hoan hỷ, hoàn 
toàn không thể do đó mà bắt tội. 

Chúng ta hôm nay may mắn gặp được pháp môn 
niệm Phật này, nếu như không chịu suy xét kỹ để 
khởi tâm dũng mãnh tỉnh tấn tu tập, hôi hướng về 
quả vị Bô-đề, chẳng phải sẽ rơi vào trường hợp mà 
đức Thế Tôn gọi là hết sức đáng thương xót đó sao? 


Niệm Phật không hề uống phí công sức 
Những sự việc thế tục, một khi mưu tính mà 
không thành tựu, tất nhiên bao nhiêu công sức đều 
mất hết. Chỉ riêng việc niệm Phật, ví như chưa đạt 
được kết quả mong muốn cuối cùng [là được vãng 
sinh], cũng hoàn toàn không hê uống phí công sức. 
Thuở xưa có người tiêu phu vào rừng đốn củi gặp 
cọp, leo vội lên cây, trong lúc hoảng hốt niệm một 
câu hông danh Phật. Trải nhiều kiếp sau, ông nhờ 
nhân duyên niệm Phật ấy mà được xuất gia, tu tập 
dân dân cho đến lúc thành tựu quả Phật. [Niệm một 


150 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


tiếng Phật hiệu trong lúc hoảng hốt mà còn được như 
thế] huống chi là chí thành niệm Phật suốt một đời? 


Ví như người niệm Phật mà ngay trong đời này 
chưa thể được vãng sinh, thì trong đời sau cũng nhất 
định sẽ thoát ly sinh tử. Cho nên, việc niệm Phật 
không hề giống như người thế gian đọc sách, nếu 
không thành tựu chỉ uống phí tinh thân, hay như việc 
kinh doanh mua bán, không thành tựu ắt phải chịu 
mất dân vốn liếng. 


Niệm Phật là điêu thù thắng nhất ở thế 
gian 


Trong kinh Thí dụ! kể rằng: Xưa có một cặp vợ 
chồng, tế trời cầu sinh con, sau đó người vợ liền mang 
thai, sinh ra bốn vật: một cái đấu đựng gạo bằng gỗ 
thơm chiên-đàn, một bình mật cam lộ, một túi gấm 
đựng châu báu và một cây gậy thân bảy đốt. 


Người chồng than rằng: “la vốn câu con, sao lại 
sinh ra những thứ này?“ Thiên thân liên hiện ra, hỏi: 
“Ngươi câu con để làm gì?“ Người ấy đáp: “Cầu con 
để mong sau này có người nuôi dưỡng, nương cậy. “ 


Vị thân nói: “Gạo trong đấu kia dùng hết lại đây, cam 
lộ trong bình trừ được tất cả bệnh tật, châu báu trong túi 


' Chúng tôi không tìm thấy câu chuyện này trong kinh Thí dụ (#Š# 4#), 
bản được đưa vào Đại Chánh tạng ở Tập 4, kinh số 217. Tuy nhiên, 
chúng tôi tìm thấy nội dung được trích này ở sách Pháp uyền châu 
lâm (;+?2#k‡#*), gồm 100 quyển, được đưa vào Đại Chánh tạng ở 
Tập 53, kinh số 2122. Phản trích dẫn thuộc trang 489, tờ c, bắt đầu từ 
dòng thứ 10, với câu mở đầu là “Hựu Thí dụ kinh vân” (% #*3#4£ 2). 
Như vậy, có lẽ An Sĩ toàn thư đã trích từ đây và dẫn chú theo câu này. 
Nội dung được lược ghi, không trích nguyên văn. 


151 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


gấm dùng không thể hết, gậy thần bảy đốt có thể phòng 
trị kẻ hung bạo. Những đứa con hiếu thảo trong đời, liệu 
có cung ứng cho ngươi được như thế không?” 

Người ấy nghe xong hết sức vui mừng, từ đó được 
giàu sang không ai bằng. Nước láng giêng nghe biết 
việc ấy liên mang quân đến cướp đoạt. Người ấy cầm 
gây thân bay lên không trung đuổi đánh, quân giặc 
cướp phải thối lui. Nhờ đó bảo vệ được tài sản đến 
suốt đời. 

Người thế gian miệt mài bận rộn, không một phút 
giây nào rảnh rỗi để nghĩ đến việc tu hành, bất quá 
cũng chỉ vì lo lắng cho vợ con. Nhưng ví như vợ con 
có hết sức hiếu dưỡng cung phụng, liệu có được như 
bốn vật báu kia chăng? 

Thế nhưng việc vãng sinh Tây phương Cực Lạc, ắt 
được vượt thoát sinh tử, được trang nghiêm bởi muôn 
điều phước lành, hết thảy mong câu đều được như ý, 
thì bốn vật báu kia sao có thể sánh bằng? 

Cho nên, khắp thảy trên trời dưới đất, điều thù 
thắng nhất không gì hơn niệm Phật. 


Đại sự Ân Quang phụ ghỉ chuyện lạ của 
người niệm Phật 


Vào đời nhà Thanh, niên hiệu Quang Tự năm thứ 
hai và thứ ba,' nhiều tỉnh miễn Bắc Trung Hoa bị nạn 
hạn hán lớn. Tại Úy Châu có vị tăng tu Tịnh độ, pháp 
hiệu có chữ Liên.? Ông sống trong một miếu nhỏ bên 
Ï Tức là năm 1876 - 1877. 

: Nguyên tác dùng Liên mỏ (š# 3š), nghĩa là chứ Liên với chứ theo sau 


không được nêu rõ. 


152 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


ngoài thôn xóm. Một hôm, có người dân đói ở Sơn Đông 
đột nhiên xông vào miếu, quát la rằng đói quá, đòi ăn 
cơm. Vị tăng nói: “Cơm tôi đã ăn hết rồi, không còn dư 
chút nào cả.” Người ấy vẫn đòi hỏi, thúc bách rất gấp, 
vị tăng liên nói: “Được rồi, tôi sẽ nấu cho ông một ít.” 

Vị tăng ấy hành trì mỗi thời khóa niệm Phật trong 
ngày là sáu vạn câu Phật hiệu. Vì thế, miệng tuy đã 
hứa nấu cơm nhưng vẫn còn muốn tiếp tục niệm cho 
xong chuỗi hạt đủ số. Người kia thấy vậy, trong ý cho 
rằng vị tăng không muốn nấu cơm cho mình ăn, giận 
quá liên câm một cái búa trở ngược bê sống đập mạnh 
vào đầu vị tăng, khiến ông té nhào xuống. Người kia 
vẫn chưa thôi, chộp lấy cái vá múc than, múc vào chỗ 
vết thương ấy, múc ra hai vá cả thịt lẫn não, vùi trong 
bếp than rồi mới hả giận bỏ đi. 

Vị tăng khi ấy hôn mê bất tính. Hỏi lâu dân tỉnh 
lại, cố gắng bò đến chỗ đại hông chung, khua liên 
một hỏi mấy chục tiếng lớn. Trong thôn ấy, mỗi khi 
có việc quan vẫn thường dùng tiếng đại hông chung 
làm hiệu lệnh triệu tập, nên mọi người nghe tiếng 
chuông liên kéo nhau đến miếu, thấy vị tăng đã nằm 
bất động ở chỗ bị đánh, máu chảy lênh láng quanh 
đó, lại thấy đoạn đường từ trong miếu đến chỗ đại 
hông chung cũng đây vết máu. Xem kỹ thấy vị tăng 
vẫn còn thở, liên đỡ dậy lay gọi. Vị tăng tỉnh lại, nói: 
“Tôi bị người ta đánh. “ 

Dân làng lập tức cử ra mấy chục người, chia nhau 
bốn hướng đuổi tìm, cuối cùng bắt được người kia. 
Ông ta nhận tội, xin đền mạng. Khi giải người ấy về 


153 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


đến miếu, vị tăng liên nói: “lôi với người này đời 
trước nhất định từng có thù oán, nên hôm nay ông 
ta mới đánh tôi. Nay nếu các vị làm khó cho ông ta, 
chẳng phải đã khiến tôi chịu đánh vô ích rồi sao? Vì 
như thế chẳng những không giải trừ được oán thù 
ngày trước, lại còn gây thêm mối thù oán hôm nay. 
Tôi không thể nào chịu được sự thiệt thòi như vậy. 
Hiện tôi còn được một ngàn đồng, xin đưa ông ấy rồi 
thả cho đi.” 


Không lâu sau, vết thương trên đầu vị tăng đã 
lành, chỗ ấy vẫn cứng chắc như bình thường không 
khác. Chỉ có điều cả đỉnh đầu không còn mọc sợi tóc 
nào nữa, mà chung quanh chỗ vết thương vẫn còn 
nhìn thấy sẹo. Quả là một sự việc hết sức lạ thường! 


Vào niên hiệu Quang Tự năm thứ 13,! Ấn Quang 
tôi cùng với sư đệ của vị tăng ấy, pháp hiệu Liên Như, 
đi từ núi Hông Loa đến núi Ngũ Đài, trên đường về 
ghé qua ngôi miếu của vị tăng ấy. Lúc đó ngài đã 
được hơn sáu mươi tuổi, dung mạo rỡ ràng dường 
như tỏa sáng, vừa thoáng nhìn đã biết ngay là bậc 
chân tu. Thầy Liên Như lấy tay chỉ rõ chỗ vết thương 
trên đỉnh đầu sư huynh, kể lại sự việc này cho Ấn 
Quang được nghe. Nay xin được ghi thêm vào sách 
Tây quy trực chỉ này, nhằm giúp thêm việc khai mở 
và củng cố niềm tin. 

Năm Dâm quốc thứ 11? 
Thích Ấn Quang kính ghi 


Í Tực lạ năm 1887. 
Ÿ Tức là năm 1922. 


154 


dụ} 


QUYỀN BỒN 
LƯỢC KẾ MỘT SỐ CHUYỆN 


VÃNG SINH 





Lời dẫn 


Chuyện trong thiên hạ, nếu không có chứng cứ 
rõ ràng, chỉ dựa vào lời nói thì không đủ để đặt niềm 
tin. Nhưng nếu có chứng cứ rõ ràng, đã được khảo 
nghiệm ký, thì những lời ấy nhất định là chân thật. 

Những chuyện niệm Phật được vãng sinh [ghi 
chép ở đây] đêu là có chứng cứ rõ ràng, đã được khảo 
nghiệm kỹ. Bởi trong thiên hạ, muôn việc đêu có thể 
giả tạo, chỉ riêng một chuyện sống chết là hoàn toàn 
không thể nào có mảy may giả tạo. 


Từ xưa đến nay, các bậc thánh hiển hào kiệt, vì 
người giảng giải giáo pháp, bàn luận đạo đức, tu 
hành theo nhân nghĩa, số lượng rất nhiều, không chỉ 
là ngàn vạn.... Nhưng các vị ấy đến khi qua đời, nếu 
không phải do bệnh tật nằm trên giường mà chết, thì 
cũng là do tuổi già mà chết. Nếu như nói đến những 


155 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


việc như biết trước ngày giờ mình sẽ chết, tắm rửa 
sạch sẽ rồi ngồi an nhiên mà đi, hoặc có mùi hương 
lạ tỏa thơm khắp nhà, hoặc nghe tiếng nhạc trời réo 
rắt nghênh đón, thì từ thuở khai thiên lập địa đến nay 
chưa từng nghe dù chỉ một vị trong số đó đạt được. 

Chỉ riêng đối với những người niệm Phật thì 
những điểm lành lúc lâm chung như vậy thật không 
chỉ có một hai trường hợp. Cho nên, không ai được 
thọ dụng tốt đẹp hơn người niệm Phật, mà cũng 
không ai tôn quý hơn người niệm Phật. 


Vào giây phút lâm chung nếu đã được an nhiên 
như thế, thì chỗ tái sinh về nhất định phải là nơi phúc 
đức phi thường. Vì sao người ta không chịu suy xét 
kỹ chỉ riêng ở một điểm này? 

Vì thế, tôi thu thập chuyện những người ở đất 
Trung Hoa này được vãng sinh về Tây phương Cực 
Lạc, [cùng một số chuyện ghi trong Kinh điển,] trích 
ra hơn mấy mươi bài, ghi lại nơi đây, đặt tên là “Vãng 
sinh sự lược”, nghĩa là “lược kể một số chuyện vãng 
sinh”, cũng có ý muốn nêu ra những gương hiền đức 
để mọi người cùng học hỏi theo, cùng được sinh về 
cõi Tây phương Cực Lạc. 


Chuyện vãng sinh của các vị Bỏ Tát 


Đức Như Lai thọ kú uãng sinh 


Kinh Đại Vô Lượng Thọ chép rằng: “Bỏ Tát Di-lặc 
thưa hỏi Phật: “Bạch Thế Tôn, thế giới Ta-bà này có 
bao nhiêu vị Bỏ Tát được vãng sinh Cực Lạc?“ Đức 


156 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Phật dạy: “Thế giới Ta-bà này có sáu mươi hai ức Bồ 
Tát thuộc hàng bất thối chuyển được vãng sinh về 
Cực Lạc. Còn số Bồ Tát công hạnh nhỏ hơn thì nhiều 
không thể tính đếm. Không chỉ riêng ở thế giới Ta-bà 
này, mà những cõi Phật ở phương khác cũng có người 
vãng sinh. Như cõi Phật Viễn Chiếu có một trăm tám 
mươi ức Bỏ Tát đều sẽ vãng sinh. Cho đến các cõi 
Phật khác trong mười phương, người được vãng sinh 
nhiêu vô số. Nếu kể ra hết thì dù trọn một kiếp cũng 
chưa kể hết.”” 


Phát nguyện 0ãng sinh của Bô Tát Văn-thù 
Kinh Quán Phật Tam-muội chép rằng: “Đức Phật 
thọ ký cho Bồ Tát Văn Thù sẽ được sinh về thế giới 
Cực Lạc.” 
Bồ Tát Văn-thù có kệ phát nguyện rằng: 
Nguuện khi ta lâm chung, 
Bao chướng nại trừ hết, 
Được thấu Phật Di-đà, 
Vãng sinh uê Cực Lạc. 
Được sinh Cực Lạc rôi, 
Trọn thành tựu nguyện lớn, 
Được Phật A-di-đà, 
Thọ kú sẽ thành Phật. 


Bồ Tát Phổ Hiên cầu uãng sinh 


Trong kinh Hoa Nghiêm, Bô Tát Phổ Hiền kể ra 
mười nguyện lớn, trong đó tất cả đều rộng vì chúng 
sinh mà câu sinh Tịnh độ. 


157 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Kệ rằng: 
Nguyện khi sắp đến lúc mrạns chung, 
Hết thảu chướng ngại đều trừ sạch. 
Trước mắt được thấu Phật Di-đà, 
Tức thời uãng sinh uê Cực Lạc. 


Bồ Tát Thế Thân làm kệ luận oê Tịnh độ 

Bỏ Tát Thế Thân là người Ấn Độ, từng trước tác 
rất nhiều bộ luận. Ngài từng lên cõi trời Đâu-suất, 
gặp được Bỏ Tát Di-lặc trong Nội viện. 

Trong số trước tác của ngài có Vô Lượng Thọ 
Kinh Luận, Tịnh Độ Kệ, Ngũ Môn Tu Pháp, đều rộng 
khuyên việc tu tập cầu vãng sinh Cực Lạc. 


Bô Tát Ngũ Thông thỉnh Phật hóa hiện 

Ở Ấn Độ có vị Bô Tát Ngũ Thông tu ở chùa Kê 
Đâu Ma. Ngài dùng thần lực đi đến cõi Cực Lạc, lễ 
Phật A-di-đà rồi thưa thỉnh rằng: “Chúng sinh ở cõi 
Ta-bà phát nguyện sinh về Tịnh độ, nhưng không 
được thấy hình tượng của Phật, xin hóa hiện cho được 
thấy.” 

Đức Phật dạy: “Ngươi hãy về cõi ấy trước, ta sắp 
hóa hiện.” 

Bỏ Tát Ngũ Thông trở vẻ, đã thấy hình dung 
thánh tượng hóa hiện, có đức Phật A-di-đà và năm 
mươi vị Bồ Tát, mỗi vị đều ngôi giữa tòa sen, lơ lửng 
trên ngọn cây. Bỏ Tát Ngũ Thông liền sai người vẽ lại 


158 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


để lưu truyền. Chuyện này xem rõ trong sách Cảm 
thông truyện. 


Bồ Tát Mã Minh soạn Đại thừa Khởi tín luận 


Bỏ Tát Mã Minh là vị Tổ thứ 12 của Thiên tông 
Ấn Độ, khi soạn Đại thừa Khởi tín luận,? có một phần 
trong đó ngài nói rõ về việc câu sinh Tịnh độ, lời lẽ rất 
thiết yếu, thuyết phục: 

[Như trong Khế kinh có dạy, nếu có người chuyên 
tâm niệm Phật A-di-đà ở thế giới Tây phương Cực 
Lạc, khi tu tập được các căn lành đều hỏi hướng, 
nguyện sinh về Cực Lạc, thì người ấy nhất định được 
vãng sinh. Sinh về cõi ấy, do thường được gặp Phật 
nên mãi mãi không còn thối chuyển. Nếu có người 
thường quán tưởng pháp thân chân như của đức Phật 
ấy, chuyên cân tu tập, quyết định sẽ được vãng sinh. 
Đó là do thường an trụ trong thiên định chân chánh. |? 


l Thật ra câu chuyện này được tìm thấy trong sách Tam Bảo cảm 
ứng yếu lược lục (=?#/&Jš-#»##), quyển 1, và một số sách khác 
như Pháp uyển châu lâm (quyền15), Tục Cao tăng truyện (quyến 
12), Vâng sinh tập (quyền 1)... Hơn nứa, không có sách Cảm thông 
truyện như dẫn chú, chỉ có Luật tướng cảm thông truyện và Tập thần 
châu Tam Bảo cảm thông lục, đều không thấy chép câu chuyện này. 

- Đại thừa Khởi tín luận (k#347š#), Bỏ Tát Mã Minh trước tác, Đại sư 
Chơn Đế dịch vào đời Lương, được đưa vào Đại Chánh tạng thuộc 
Tập 32, kinh số 1666, bát đầu từ trang 575, tờ a. 

3 An Sĩ toàn thư chỉ nhác đến đoạn này nhưng không ghi vào. Xét thấy 
nội dung này rất quan trọng để làm rõ nên chúng tôi căn cứ nội dung 
Đại thừa Khởi tín luận của ngài Mã Minh để chuyền dịch và thêm vào. 
Đại thừa Khởi tín luận (% #£#‡¿1š32) đã dân trên. Đoạn trích này bát đầu 
từ dòng thứ 17, trang 583, tờ a. 


159 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Bô Tát Long Thụ được thọ ký uãng sinh 

Kinh Lăng-già có chép rằng: “Này Đại Tuệ, ông 
nên biết rằng, sau khi đức Như Lai nhập Niết-bàn, 
trong tương lai sẽ có một người thọ trì gìn giữ Giáo 
pháp của Như Lai, là bậc tỳ-kheo có danh tiếng lớn, 
có công hạnh lớn, hiệu là Long Thụ. Vị ấy có khả năng 
phá trừ những thuyết chấp có và chấp không, làm rõ 
Giáo pháp Vô thượng Đại thừa ở giữa thế gian này. Vị 
ấy sẽ chứng đắc địa vị ban đâu của Thập địa là Hoan 
hỷ địa, được vãng sinh về thế giới Cực Lạc. “1 


Tu tập căn lành được 0ãng sinh 

Trong kinh Đại Bi, đức Phật có dạy:? “Này A-nan, 
sau khi ta diệt độ, ở miền bắc Ấn Độ sẽ có một vị tỳ- 
kheo tên là Kỳ-bà-ca, tu tập vô số các căn lành Bỏ-đề 
thù thắng nhất, nhờ đó mà sau khi mạng chung sẽ 
được sinh về phương tây, cách đây trăm ngàn ức thế 
giới, cõi thế giới của đức Phật A-di-đà. Tỳ-kheo Kỳ-bà- 
ca sau khi vãng sinh lại tiếp tục trông các căn lành,về 
sau sẽ thành Phật hiệu là Phật Vô Cấu Quang.” 


Chứng đắc Pháp nhẫn được uãng sinh 
Kinh Bồ Tát sinh địa? chép rằng: “Lúc bấy giờ, 
ông 5Sai-ma-kiệt chứng đắc Pháp nhẫn Vô sinh, năm 


† Kinh Lăãng-già, tức kinh Đại thừa Nhập lăng-già (X #^-3Zz##) do ngài 
Thật-xoa-nan-đà dịch sang Hán ngữ vào đời Đường, được xếp vào Đại 
Chánh tạng thuộc Tập 16, kinh số 672. Đoạn trích này bát đầu từ dòng 
thứ 17, trang 627, tờ c. Phản lược trích này có bỏ đi một vài chi tiết. 

? Kinh Đại Bi (% #š 4) gồm 5 quyền, được đưa vào Đại Chánh tạng thuộc 
Tập 12, kinh số 380. Nội dung lược trích ở đây bát đầu từ dòng thứ 9, 
trang 955, tờ b. 

Ÿ Kinh Bỏ Tát sinh địa ( ñš + 3t,##) do cư sĩ Chi Khiêm dịch vào đời Ngô, 
được đưa vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 14, kinh số 533. Nội dung 
lược trích thuộc trang 814, tờ c, bắt đầu từ dòng thứ 15. 


160 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


trăm người thiện nam và hai mươi lăm tín nữ đều 
chứng đắc địa vị không còn thối chuyển. Sau khi 
mạng chung, tất cả những người ấy đều được vãng 
sinh về cõi Cực Lạc của đức Phật A-di-đà.” 


Bồ Tát ghi tên cùng miệm Phật 

Thiên sư Trương Lô Trạch noi theo khuôn phép 
trước đây của Đại sư Tuệ Viễn! mà thành lập Hội niệm 
Phật, lấy tên là Thắng hội Liên Hoa, rộng khuyên hết 
thảy mọi người cùng nhau niệm Phật. 


Một đêm, thiên sư nằm mộng thấy có người thiếu 
niên mặc áo trắng, đội khăn đen, phong thái thanh 
cao, diện mạo tuấn tú, chắp tay thưa rằng: “Tôi muốn 
được vào Thắng hội Liên Hoa của ngài, xin ghi tên.” 
Thiên sư hỏi tên, người ấy đáp: “Phổ Tuệ.” Sau khi 
ghi tên rồi, lại nói: “Anh tôi là Phổ Hiền cũng xin ghi 
tên.” 

Thiên sư tỉnh dậy lấy làm lạ, chợt nhớ lại trong 
kinh Hoa Nghiêm, phẩm Ly thế gian có hai vị Bỏ 
Tát. Bồ Tát Phổ Tuệ liên tục đưa ra hàng trăm câu 
hỏi, Bô Tát Phổ Hiền đều nhất nhất giải đáp.? Thiền 
sư thâm nghĩ: “Các vị đều là Đại Bồ Tát, Hội này 
làm sao lại nhận được sự tham gia vô tướng của quý 


LT đây ý muốn nói đến Bạch Liên Xã là hội niệm Phật do Đại sư Tuệ 
Viễn sáng lập, quy tụ hơn 3.000 người cùng chuyên tu niệm Phật cầu 
vãng sinh. 

2 Phản hỏi đáp của hai vị Bỏ Tát này xin xem trong phẩm 33 - Ly thế 
gian, phần thứ nhất, kinh Đại phương Quảng Phật Hoa Nghiêm (% 
23 1b $#ñL*@ - 1t BỊ a - 7 Z-Ƒ => —), được đưa vào Đại Chánh 
tạng, thuộc Tập 9, kinh số 278, trang 631, tờ b, bát đầu từ dòng thứ 
6. 


161 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


ngài?“ Sau đó liên ghi tên hai vị lên đứng đầu trong 
Hội. 

Đại sư Liên Trì nói về việc này như sau: “Phàm 
tăng lập hội, Bỏ Tát tham gia. Lành thay! Cho nên biết 
rằng pháp Tịnh độ không phải nhân duyên nhỏ nhặt. 
Phải tin chắc rằng khi sự việc xuất phát từ tâm chân 
thành ắt có thể có sự cảm thông linh ứng, hoàn toàn 
không phải do gượng ép suy diễn.” 


Chuyện vãng sinh của các vị cao tăng 

Đại sư Tuệ Viễn! 

Vào đời Tấn có đại sư Tuệ Viễn là người xứ Lâu 
Phiên, Nhạn Môn, nay thuộc tỉnh Sơn Tây. Ngài học 
rộng biết nhiều, tuổi trẻ đã thông suốt sách vở thế 
gian, hiểu sâu Lục kinh của Nho gia.? 


Khi được nghe Pháp sư Đạo Anở giảng kinh Bát- 
nhã, ngài bỗng nhiên bừng tỉnh ngộ, nhân đó liên dứt 
Í Tên vị này là ‡š:š. Chữ 3š có người cũng đọc là huệ, nên đọc tên 

ngài thành Huệ Viên. Tuy nhiên, như vậy có thể nhảm lân với chữ ;š. 
(huê) là ban ơn như trong tên ngài Huệ Năng (š.#š). Ngài họ Giả, 
sinh năm 334, viên tịch năm 416, uyên bác các môn học Bát-nhá, 
Trung quán, nhưng có thể xem là người đầu tiên phát triển pháp môn 
Tịnh độ hết sức sâu rộng tại Trung Hoa, nên người đời sau tôn xưng 
ngài là Sơ tổ Tịnh độ tông. 

F Lục kinh của Nho gia bao gồm: Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh 
Nhạc, Kinh Dịch và Kinh Xuân Thu. 

: Ngài Đạo An sinh năm 312, viên tịch năm 385, quê ở Phù Liễu, 
Thường Sơn, nay là Ký huyện thuộc tỉnh Hà Bác. Ngài là bậc cao 
tăng đương thời, hết lòng xiển dương Tịnh độ nhưng uyên bác các 
kinh luận Bát-nha, Trung quán, được ngài Cưu-ma-la-thập suy tôn 
là Đông phương Thánh nhân. Người đương thời xưng tán ngài là Di 
Thiên Thích Đạo An. 


162 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


sạch việc đời, theo hầu ngài Đạo An, chuyên tâm tu 
học. 

Vào niên hiệu Thái Nguyên năm thứ sáu,! ngài 
đến Tâm Dương, thấy phong cảnh Lô sơn yên tĩnh, 
rộng rãi, có thể là nơi tĩnh tâm dứt duyên trần, ý 
muốn lưu lại đó, liên cảm ứng thấy thần núi Lô sơn 
hiện ra trong mộng, trong một đêm nổi lên sấm sét 
mưa gió, sáng ra bao nhiêu cây gỗ cần để dựng chùa 
đều tự nhiên có đủ ở vị trí ngài chọn. Quan Thứ sử 
Hoàn Y phát tâm lo việc xây dựng chùa, nhân việc ấy 
nên đặt tên là Thân Vận. Lại nhân vì ngài Tuệ Viễn 
khi mới đến ở về hướng tây, nên chùa mới xây gọi là 
Đông Lâm, gộp chung lại lấy hiệu là chùa Đông Lâm 
Thân Vận.? 


Đại sư thành lập hội niệm Phật là Bạch Liên Xã, từ 
đó chuyên tâm tu hành, trong ba mươi năm không hề 
rời núi, không vướng chuyện trần tục, chỉ một lòng 
hướng về Tây phương Cực Lạc. 


Ngài chế ra khí cụ gọi là “liên hoa lậu”3 để phân 
chia thời khắc trong ngày, theo đó mà hành trì lễ bái, 
niệm Phật không sai sót. Những người tham gia Bạch 


† Tực là năm 381. 

? Thần vận (32#) là hàm ý khi xây chùa có thần núi giúp vận chuyền 
cây gỗ đến. 

Ở Liên hoa lậu (‡È 765), cũng gọi tát là liên lậu, là một loại khí cụ được 
chế tạo bằng đồng, có hình dạng như hoa sen (liên hoa - ‡Š ‡¿), được 
thả nổi trên hồ nước, dưới đáy có một lỗ nhỏ để nước thấm rỉ (lậu - 3#) 
vào. Khi nước thấm vào bên trong dâng lên quá nửa thì hoa sen ấy 
chìm xuống. Một ngày đêm được tính toán phân chia làm 12 lần hoa 
sen chìm. Nhờ khí cụ này, chư tăng tuy ở trong núi sâu nhưng vẫn 
biết được giờ giấc chính xác đề hành trì đều đặn, liên tục. 


163 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Liên Xã [có đến hơn ba ngàn, trong đó riêng] các vị 
cao tăng, danh nho là một trăm hai mươi ba người. 
Tất cả đều chuyên tâm niệm Phật hết sức tinh tấn. 


Đại sư đã ba lần được nhìn thấy thánh tướng Tây 
phương Cực Lạc nhưng lặng lẽ không nói cho ai biết. 
Mãi đến mười chín năm sau, vào một đêm cuối tháng 
bảy, ngài nhập định ở đài Bát-nhã, vừa xuất định liên 
nhìn thấy đức Phật A-di-đà hiện thân giữa vâng hào 
quang tròn sáng bao trùm khắp cả hư không, có vô số 
các vị hóa Phật, mỗi vị đều có các Bô Tát Quán Thế 
Âm và Đại Thế Chí đứng hâầu hai bên. Lại thấy có 
dòng nước chảy tỏa ra ánh sáng rực rỡ, phân thành 
mười bốn nhánh, uốn lượn lên xuống, phát ra âm 
thanh diễn thuyết pháp mâu. Đức Phật A-di-đà dạy 
rằng: “Ta dùng nguyện lực đến đây để giúp ông thêm 
tín tâm. Trong bảy ngày nữa, ông sẽ vãng sinh về Cực 


ự 


Lạc. 

Khi ấy, ngài nhìn thấy các vị Phật-đà-da-xá, Tuệ 
Trì, Tuệ Vĩnh, Lưu Di Dân... đều đứng hâu bên Phật, 
mới biết họ đã vãng sinh từ trước. 

Đại sư hoan hỷ, hôm sau nói với đồ chúng rằng: 
“Ta từ khi đến tu tập ở đất này, đã ba lần nhìn thấy 
thánh tướng. Hôm nay lại nhìn thấy, nhất định sẽ 
sinh về Tịnh độ.” 

Đúng bảy ngày sau, Đại sư an nhiên viên tịch 
trong tư thế tĩnh tọa. Hôm ấy là ngày mông sáu tháng 
tám, niên hiệu Nghĩa Hy năm thứ 12. 


† Tực lạ năm 416. 


164 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Đại sư Tuệ Vĩnh 


Đại sư Tuệ Vĩnh sinh vào đời Tấn, quê ở đất Hà 
Nội.! Ngài xuất gia từ năm mười hai tuổi, từng cùng 
với đại sư Tuệ Viễn theo học Pháp sư Đạo An. Vào năm 
đầu niên hiệu Thái Nguyên,? ngài dừng chân an trụ ở 
Lô sơn. Quan thứ sử Đào Phạm phát tâm sửa sang ngôi 
nhà ở của mình thành chùa Tây Lâm, dâng cúng cho 
ngài làm nơi tu tập. Từ đó ngài dứt sạch mọi trần duyên, 
chuyên tâm hướng về Cực Lạc. 

Niên hiệu Nghĩa Hy năm thứ mười, ngài có 
bệnh, đang nằm bỗng dưng sửa áo ngay ngắn muốn 
đứng dậy, tăng chúng đêu kinh sợ thưa hỏi, Đại sư 
nói: “Phật đến đón ta.“ Nói xong thì an nhiên thị tịch, 
có mùi hương lạ tỏa lan, lưu lại đến bảy ngày mới tan 
hết. Vua Đường Huyền Tông truy phong thụy hiệu 
cho ngài là Giác Tịch Đại Sư. 


Đại sự Tăng Duệ 

Đại sư Tăng Duệ sinh vào đời Tấn, quê ở Ký Châu. 
Ngài từng đi tham học khắp nơi, đi xa đến tận Ấn Độ, 
rồi quay về đất Quan Trung, theo ngài La-thập học 
hỏi nghĩa lý Kinh điển. 

Về sau, ngài tham gia vào Bạch Liên Xã do ngài 
Tuệ Viễn sáng lập ở Lô Sơn, chuyên tâm niệm Phật. 
Niên hiệu Nguyên Gia đời Lưu Tống, năm thứ 1ó, 


I Tên đất thời cổ, nay là Vũ Trác thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. 
? Tức là năm 376. 
° Tức là năm 414. 
5 Tức là năm 439. 


165 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


ngài đang khỏe mạnh bỗng nói với tăng chúng rằng: 
“Ta sắp đi rồi.” Nói xong, quay mặt về phương Tây, 
chắp tay cung kính rồi thị tịch. Tăng chúng đều nhìn 
thấy một đóa sen vàng hiện ra phía trước giường nằm 
của đại sư, trong chốc lát rồi biến mất, có cụm mây 
thơm đủ năm màu từ trong phòng ngài bay ra. 


Đại sự Đạo Kính 


Đại sư sinh vào đời Tấn, họ Vương, người xứ 
Lang Gia. Ông nội ngài là Vương Ngưng Chị,! làm 
quan Thứ sử Giang Châu. Ngài xuất gia với Đại sư 
Tuệ Viễn, năm mười bảy tuổi đã học thông kinh luận, 
mỗi ngày có thể ghi nhớ đến hàng vạn câu. 


Đại sư tin sâu pháp môn niệm Phật, sớm tối 
chuyên cân không thời khóa nào bỏ sót. Vào năm đầu 
niên hiệu Vĩnh Sơ,? ngài không bệnh, bỗng nói với 
tăng chúng: “Thây ta có lời dạy, đến lúc ta đi rồi.” Nói 
xong, ngồi đoan nghiêm niệm Phật rồi thị tịch. Tăng 
chúng đều thấy hào quang sáng rực cả phòng, hồi lâu 
mới hết. 


Đại sư Tăng Hiển 


Đại sư Trúc Tăng Hiến? sống vào đời nhà Tấn, 
đến vùng Giang Đông thì mắc bệnh. Ngài chuyên 
tâm niệm Phật hướng về Tây phương Cực Lạc, kiên 
1 Vương Ngưng Chi là con thứ của nhà thư pháp lừng danh Vương Hy 

Chỉ. 
? Tức là năm 420. 
Ÿ Vào thời xưa, một số vị tăng thường lấy chứ Trúc (2#) đặt trước pháp 


hiệu, hàm nghĩa Thiên Trúc, tức là Ấn Độ, cách dùng cúng tương tự 
như ngày nay dùng chứ Thích (#Ÿ). 


166 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


trì giữ đúng thời khóa công phu, không ngại khó khổ. 
Một hôm bỗng nhìn thấy đức Phật A-di-đà, phóng 
hào quang chiếu sáng thân mình, bệnh tật trong 
người liên lập tức dút hết. 

Ngài liên tắm rửa sạch sẽ, kể lại với những người 
chung quanh những điêu đã thấy và khuyên răn việc 
tin sâu nhân quả, lời lẽ hết sức tha thiết. Sáng sớm 
hôm sau, ngài tĩnh tọa niệm Phật rồi thị tịch. 


Đại sư Tuệ Quang 

Đại sư Tuệ Quang sống vào đời Tẻ, cư trú ở Lạc 
Dương, từng soạn các bộ sớ giải kinh Hoa Nghiêm, 
kinh Niết-bàn, kinh Thập Địa. 

Một hôm ngài có bệnh, bỗng nhìn thấy chư thiên 
nghênh đón. Ngài từ chối, nói: “Tôi chỉ nguyện sinh 
về một nơi duy nhất là Cực Lạc mà thôi.” 

Nói rồi liên chuyên tâm niệm Phật, sau đó liền 
nhìn thấy hóa Phật hiện ra trên không trung tiếp đón. 
Ngài quỳ lạy nói: “Nguyện Phật tiếp dẫn.” 

Ngài khấn lễ vừa xong thì viên tịch. 

Đại sư Đạo Trân 


Ngài Đạo Trân sống vào đời Lương, tu theo pháp 
môn Tịnh độ tại Lô Sơn. Có lần, ngài nằm mộng thấy 
một chiếc thuyên giữa biển đi về hướng Tây, liên hỏi 
thuyên đi đâu. Trên thuyên trả lời là sang nước Cực 
Lạc. Ngài xin được cùng đi, người trên thuyền nói: 


167 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


“Ông còn chưa gột rửa thân tâm,! chưa tụng kinh A-di- 
đà, nên chưa đến nơi ấy được.” 


Đại sư tỉnh dậy liền xây nhà tắm cho chư tăng, lại 
từ đó kiên trì tụng kinh A-di-đà, trải qua nhiều năm 
không biếng trễ. Về sau, có lần ngài nhìn thấy một cái 
đài bằng bạch ngân sáng lóa từ trên không trung hạ 
xuống mặt hồ. Đại sư lặng lẽ ghi nhớ điềm lành ấy 
nhưng không nói cho ai biết. 


Vào một đêm nọ, người trong thôn xóm gần đó 
bỗng nhìn thấy ở khoảng lưng chừng núi tự nhiên rực 
sáng như có cả ngàn bó đuốc, ánh sáng phản chiếu 
qua lại với nhau càng thêm rực rỡ, ai nấy đêu cho là 
có các vua lên núi lễ bái. Sáng hôm sau có người vào 
núi xem, mới biết Đại sư Đạo Trân đã viên tịch trong 
đêm.? 


Đại sư Đàm Loan 


Đời Hậu Ngụy có Đại sư Đàm Loan, thuở nhỏ 
từng đến núi Ngũ Đài, cảm sự linh dị mà xuất gia 
nhưng trong lòng lại ưa thích thuật trường sinh của 
Í Nguyên bản dùng “+‡j#š##7 (nhữ vị doanh dục 
thất, nghía đen là “ông chưa xây nhà tắm”. Tuy 
nhiên hàm ý theo giảng giải trong Thiếu Thất lục môn 
(#1), phân Phá tướng luận (Đại Chánh tạng, Tập 48, kinh số 
2009, trang 369, tờ b, bát đầu từ dòng thứ 4) thì chỉ cho việc gột rửa 
thân tâm thanh tịnh, không dùng với nghĩa “tắm rửa” thân xác thịt 
như thông thường. Chúng tôi cho rằng ý nghĩa này thích hợp với ngữ 
cảnh ở đây hơn. 

? Cau chuyện này được tìm thấy trong quyền 3 của sách Lạc bang văn loại 
(# 3# % šã), gồm 5 quyền, được xếp vào Đại Chánh tạng thuộc Tập 
47, kinh số 1969A, trang 194, tờ b, bắt đâu từ dòng thứ 27. Nguyên 
bản ở đây có nhiều chỉ tiết hơn, có lẽ An Sĩ toàn thư đã lược bót. 


168 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Đạo giáo, nên có nhận 10 quyển Tiên kinh của Đào 
Ấn Cư. 


Về sau, ngài được gặp Đại sư Bỏ-đề-lưu-chi, thưa 
hỏi: “Đạo Phật có thuật trường sinh bất tử không?” 
Ngài Bồ-đê-lưu-chi cười nói: “lrường sinh bất tử 
chính là của đạo Phật.” Liền truyền cho một quyển 
kinh Thập Lục Quán, dạy rằng: “Con học được kinh 
này thì không còn tái sinh trong ba cõi, không còn rơi 
vào sáu đường luân hồi nữa, còn nói về tuổi thọ thì 
dù tính số kiếp thạch! nhiêu như cát sông cũng không 
bằng được.” 


Ngài Đàm Loan hết sức vui mừng, liên đốt sạch 
Tiên kinh, từ đó chuyên tâm tu theo pháp môn Tịnh 
độ. Ngài hành trì tinh tấn, quanh năm dù thời tiết 
mưa nắng, nóng lạnh cũng chưa từng giải đãi chút 
nào. Vua Ngụy cung kính gọi ngài là Thần Loan. 


Một hôm, ngài gặp một vị tăng Ấn Độ đến bảo: 
“Tôi là Long Thụ, vì cùng chí hướng tu tập với ông 
nên đến đây gặp mặt.” Ngài Đàm Loan nhân đó tự biết 
đã đến lúc ra đi, liên tập hợp tăng chúng rồi răn nhắc 
rằng: “Những nỗi khổ ở địa ngục, các ông không thể 
không sợ sệt; chín phẩm tòa sen nơi Tịnh độ, các ông 
không thể không gắng tu.” 


l Kiếp thạch: cách nói dựa theo một ví dụ trong kinh Phật, có dẫn lại 


trong Trí Độ Luận, quyền 5. Đức Phật dùng thí dụ rằng, có một ngọn 
núi đá cao rộng đều 40 dặm, lại có một người trường thọ, cứ một 
trăm năm thì đến chỗ núi đá ấy, dùng tấm khăn lụa nhuyễn mềm 
mà quất vào núi đá cho mòn đi. Đến khi núi ấy mòn hết là một kiếp 
thạch. Người sau dùng danh từ này chủ yếu là đề chỉ một quảng thời 
gian rất lâu. 


169 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Ngài răn nhắc rồi liên dạy đệ tử cùng nhau lớn 
tiếng niệm Phật. Ngài quay về hướng Tây cung kính 
lễ lạy xong rồi viên tịch. Tăng chúng đều nghe có 
tiếng nhạc trời vọng từ phương Tây dân tới, hồi lâu 
mới dút. 

Đại sư Trí Khải 

Đại sư Trí Khải! sống vào đời Tùy, hiệu là Trí Giả. 
Từ thuở ấu thơ ngài đã biết lễ bái tượng Phật, gặp chư 
tăng liên chắp tay cung kính vái chào. Năm lên 18 
tuổi, ngài xuất gia tại chùa Quả Nguyện. Về sau lễ bái 
theo học với thiền sư Nam Nhạc Tuệ Tư.? 


Ngài từng soạn sớ giải kinh Thập lục quán (Quán 
kinh), Thập nghi luận và nhiều sách khác để xưng 
tán, xiến dương pháp môn Tịnh độ. 
Vào lúc sắp viên tịch, ngài nói với đệ tử: “lrần 
duyên đến đây đã dứt.” Nói rồi xướng đề kinh Thập 
lục quán. Sau đó lại dạy rằng: “Cõi Tây phương Tịnh 
độ, [nương theo nguyện lực của Phật A-di-đà nên] rất 
dễ vãng sinh, [chỉ tiếc cho chúng sinh đối với pháp môn 
này khó tin khó nhận, nên hóa ra vãng sinh] không 
được mấy người. Ngay khi tướng bánh xe lửa [cõi địa 
ngục] đã hiện ra, nếu biết khởi tâm cải hối còn được 
vãng sinh, huống chi người từ lâu tu tập giới định?” 
Đệ tử là Trí Lãng thưa hỏi: “Chưa biết đại sư được 
1 Đại sư Trí Khải (4 3ã) họ Trần, tên tự là Đức An, người Hoa Dung, Kinh 
Châu, nay là Tiềm Giang thuộc tỉnh Hồ Bác. Cũng có tài liệu khác nói 
ngài là người Dĩnh Xuyên, nay thuộc tỉnh Hà Nam. Ngài sinh năm 538, 
viên tịch vào năm 597. 

2 Thiên sư Nam Nhạc Tuệ Tư (# #*3* 8) họ Lý, người Vũ Tân, Dự Châu, 
nay thuộc tỉnh Hà Nam, sinh năm 515, viên tịch vào năm 577. 


170 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


địa vị thế nào?“ Đại sư đáp: “Chỉ được vào hàng ngũ 
phẩm! thôi.” Trong chốc lát lại nói: “Đại sĩ Quán Âm 
đã đến đón ta.“ Nói xong, ngài xưng niệm Tam bảo 
rồi ngôi an nhiên thị tịch, như người nhập vào thiển 
định. 


Pháp sư Đăng 

Pháp sư Đăng sống vào đời Tùy, khi giảng kinh 
Niết-bàn ở chùa Hưng Quốc, Tịnh Châu thường 
khuyên những người đến nghe kinh niệm Phật cầu 
vãng sinh. 

Vào niên hiệu Khai Hoàng năm thứ 12,? ngài lâm 
chung, có mùi hương lạ tỏa lan khắp phòng. Đến lúc 
nhập quan lại có mây lành và hương thơm ở khắp 
quanh vùng. 


Hòa thượng Thiện Đạo 


Hòa thượng Thiện Đạo sống vào đời Đường. 
Trong khoảng niên hiệu Trinh Quán, gặp được đạo 
tràng Cửu Phẩm của thiên sư Đạo Xước ở Tây Hà, hết 
sức vui mừng ngợi khen rằng: “Đây mới quả thật là 
pháp môn tiếp dẫn trọng yếu để được về nước Phật. ” 


Từ đó ngài nỗ lực tu tập, ngày đêm hành trì lễ bái 
tụng kinh. Mỗi khi ngài nhập thất, quỳ gối niệm Phật 
đến kiệt sức mới thôi, bất kể thời tiết rét buốt hoặc 
1 Hàng ngú phẩm, tức là Trung phẩm trung sinh, xếp thứ 5 trong chín 

phẩm. 
? Tức là năm 592. 
3 Niên hiệu Trinh Quán kéo dài từ năm 627 đến năm 649. 


171 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


nóng bức. Lúc đi ra ngoài thì ngài luôn vì người khác 
giảng pháp Tịnh độ. Ngài tinh tấn như vậy, trong 
hơn ba mươi năm chưa một lần nào rơi vào trạng thái 
hôn trâm. Mỗi khi gặp món ăn ngon, ngài mang trả 
lại nhà bếp để dành cho người khác, còn tự mình chỉ 
dùng những món ăn đơn sơ, thô kém. Có người cúng 
dường tịnh tài, ngài sử dụng tất cả vào việc chép kinh 
A-di-đà, được mười vạn quyển, lại thực hiện các bức 
vẽ hình tướng Phật và các tích truyện được ghi chép 
trong Kinh điển, trước sau được ba trăm bức. Những 
người được Hòa thượng giáo hóa theo về pháp môn 
Tịnh độ rất đông. Trong số đó có những người tụng 
kinh A-di-đà lên đến mười vạn lần, hoặc đến năm 
mươi vạn lân; có người hành trì niệm Phật mỗi ngày 
đến một vạn Phật hiệu, có người niệm đến mười vạn 
Phật hiệu. Lại có những người chứng đắc Niệm Phật 
Tam-muội, có những người được vãng sinh Cực Lạc... 
số lượng rất nhiều, không thể ghi chép hết. 


Hòa thượng có bài kệ khuyên người đời như sau: 


Ngày qua ngàu da nhăn tóc bạc, 
Tháng năm tàn gối trởi chân run. 
Ví như được đâu nhà uàng nsọc, 
Cũng làm sao tránh được bệnh su? 


Cứ xem như hưởng tnuôn khoái lạc, 
Cuối cùns rôi chẳng khỏi 0ô thường. 
Chỉ một đường tu hành thẳng tắt, 
A-di-đà một niệm thoát trần. 


172 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Một ngày nọ, ngài không bệnh, bỗng nhiên nói 
với mọi người: “Thân xác này thật đáng chán lìa. Nay 
ta về Tây phương Cực Lạc.“ Nói rồi trèo lên cây liễu 
cao mà thị tịch. 


Vua Đường Cao Tông nghe biết sự việc, ban tặng 
cho ngôi chùa nơi ngài tu tập một tấm biển ngạch lớn 
đề hai chữ “Quang Minh”. 


Pháp sư Thiếu Khang 

Pháp sư Thiếu Khang sống vào đời Đường, người 
xứ Tấn Vân, năm mười lăm tuổi đã học thông các 
kinh Pháp Hoa, Lăng Nghiêm... 

Vào khoảng niên hiệu Trinh Nguyên,' ngài nhìn 
thấy bức văn tự bên trong chùa Bạch Mã phóng tỏa 
hào quang, liên đến xem mới biết đó là bài văn Hóa 
đạo Tây phương của Cố hòa thượng Thiện Đạo. 

Khi ấy, ngài liên nguyện rằng: “Nếu tôi có duyên 
cùng pháp môn Tịnh độ, xin phóng quang lần nữa.” 
Lời nguyện vừa dứt, hào quang liên phóng chiếu 
chói sáng hơn trước. Ngài liên đến Trường An, chiêm 
ngưỡng lễ bái nơi thờ di ảnh của Hòa thượng Thiện 
Đạo, bỗng nhiên nhìn thấy di ảnh bay lên không 
trung. 

Về sau, ngài đến Tân Định khuyên dạy người 
niệm Phật. Trước tiên chỉ dạy trẻ con, em nào niệm 
một Phật hiệu thì cho một xu tiên. Thời gian sau thì 
tăng số lần lên, niệm đủ mười Phật hiệu sẽ cho một 
xu. [Dân dẫn mở rộng ra khuyên dạy hết thảy mọi 


l Niên hiệu Trinh Nguyên đời Đường kéo dài từ năm 785 đến năm 805. 


173 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


người.] Được hơn một năm thì ở xứ ấy từ trẻ đến già, 
kẻ giàu người nghèo đều biết niệm Phật. 

Ngài lại đến núi Ô Long xây đựng đạo tràng Tịnh 
độ, khuyến khích mọi người cùng nhau tu học. 

Vào niên hiệu Trinh Nguyên năm thứ 21,! ngày 
mông ba tháng mười, ngài đặn dò lại với đại chúng 
kẻ tăng người tục, rằng: “Đối với cõi Tịnh độ, nên khởi 
tâm hâm mộ ưa thích, đối với cõi Ta-bà, nên khởi tâm 
chán ha.“ Nói xong, ngài phóng hào quang lạ cho mọi 
người đều nhìn thấy rồi thị tịch. 


Đại sự Hoài Ngọc 

Đại sư Hoài Ngọc sống vào đời Đường, quê ở Đài 
Châu. Ngài thường mặc áo vải thô, mỗi ngày chỉ ăn 
một bữa, lại thường ngôi không nằm. Ngài tụng kinh 
A-di-đà đến ba mươi vạn lân, thời khóa niệm Phật 
mỗi ngày đến năm vạn Phật hiệu. 

Vào niên hiệu Thiên Bảo năm đầu tiên,? ngài nhìn 
thấy hình tượng Phật A-di-đà và thánh chúng biến 
hiện khắp cả hư không, lại thấy một người mang đài 
sen bạc đến. Đại sư nói: “Ta một đời tinh tấn, nguyện 
được sinh đài sen vàng, vì sao lại không được?” Ngay 
khi ấy liên thấy đài sen bạc không còn nữa. 

Trải qua hai mươi mốt ngày sau, Đại sư lại nhìn 
thấy người mang đài hôm trước đến bảo rằng: “Ông 
đã có sự tinh tấn, được lên hàng Thượng phẩm, nên 
chuẩn bị tòa ngôi mà đợi.” 

T Tức là năm 805. 
? Tức là năm 742. 


174 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Qua ba ngày sau nữa, có hào quang lạ bỗng dưng 
tỏa chiếu sáng rực trong phòng đại sư, ngài liên nói 
với đệ tử: “Ta sinh về Tịnh độ.” Nói rồi mỉm cười an 
nhiên thị tịch. 

Quận Thái Thú khi ấy là Đoàn Công" có làm bài 
kệ xưng tán rằng: 

Thâu ta một niệm lên sơ địa, 

Hai lần nhạc trỗi đón uê Tâ. 
Chỉ riêng tột câu hòe trước cửa, 
Oằn cành trĩu nặng bởi đài uàng. 


Đại sư Đạo Ngang 


Đại sư Đạo Ngang sống vào đời Đường, quê ở 
quận Nguy, thường giảng các kinh Hoa Nghiêm, Địa 
Luận... lại khuyên người cầu vãng sinh Tây phương 
Cực Lạc. 

Về sau, ngài biết thời điểm vãng sinh, nói trước là 
vào tháng tám sắp tới, nhưng không ai tin. Đến ngày 
mồng một tháng tám, ngài không bệnh, bỗng dưng 
hỏi người chung quanh đã đến giờ ngọ trai hay chưa, 
rồi lên tòa cao ngồi. Khi ấy, lò hương trâm không 
người đốt bỗng tự nhiên cháy lên, ngài tụ họp bốn 
chúng giảng giải Bồ Tát giới. Thuyết pháp vừa xong, 
bỗng thấy rất nhiều chư thiên hiện ra trên không 
trung, đàn sáo réo rắt, ngài liên bảo tăng chúng: 
“Chư thiên cõi trời Đâu-suất đến đón ta, nhưng cõi 
trời vẫn là gốc sinh tử, không phải tâm nguyện của 
ta. Ta vốn cầu vãng sinh Tây phương Cực Lạc, không 


175 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


biết vì sao không được toại nguyện.“ Trong chốc lát, 
nhạc trời liên im tiếng, lại thấy có hương thơm, hoa 
đẹp cùng âm nhạc từ phương tây dân hiện đến, đầy 
cả hư không, rồi đến xoay quanh trên đỉnh đầu đại 
sư. Đại chúng nhìn lên chiêm ngưỡng, hết thảy mọi 
người đều kinh ngạc tán thán. Đại sư nói: “Thánh 
tướng Tịnh độ đã xuất hiện, ta đi đây.“ Vừa nói xong, 
lư hương bỗng rơi khỏi tay, liên ở ngay trên tòa cao 
thị tịch. 


Đại sư Tăng Huyễn, Đại sự Khải Phương, Đại sự Viên 
Quả 

Đại sư Tăng Huyễn sống vào đời Đường, quê ở 
Tịnh Châu. Đại sư buổi đầu tu học luôn niệm tưởng 
đến Bỏ Tát Di-lặc, nguyện sinh lên cung trời Đâu- 
suất. Đến năm chín mươi tuổi mới gặp ngài Đạo Xước, 
được nghe pháp môn Tịnh độ, liên chuyển tâm niệm 
Phật A-di-đà, mỗi ngày lễ lạy cả ngàn lượt, chuyên 
tâm không hề giải đãi. 

Sau đó, ngài có bệnh, liên bảo chúng đệ tử rằng: 
“Ta được đức Phật A-di-đà trao cho tấm y thơm, hai 
vị Bô Tát Quán Âm, Thế Chí đêu đưa tay báu ra đón. 
Nay ta đi đây.” Nói xong liên thị tịch, có mùi hương 
lạ lan tỏa chung quanh, trải qua bảy ngày vẫn chưa 
tan hết. 

Lúc bấy giờ có hai vị pháp sư là Khải Phương 
và Viên Quả đều chính mắt nhìn thấy Đại sư Tăng 
Huyễn vãng sinh, liên phát tâm dũng mãnh, nguyện 
vãng sinh Tây phương. 


176 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Cả hai vị đều chuyên tâm niệm Phật suốt cả ngày 
đêm, không hề bỏ sót. Một hôm bỗng nhìn thấy cảnh 
hồ bảy báu, ven bờ hồ có Phật A-di-đà và các vị đại sĩ 
cùng ngồi trên tòa báu. Hai vị cùng đảnh lễ. Đức Phật 
A-di-đà dạy rằng: “Bất kỳ ai niệm danh hiệu ta, đều 
được vãng sinh về cõi nước ta.“ Lại nhìn thấy có ba 
bậc thêm báu, trên đó thấy một bậc chỉ toàn những 
người cư sĩ, một bậc gồm nửa tăng, nửa tục, còn một 
bậc chỉ thuần các vị tăng, tất cả đều là những người 
đã chí tâm niệm Phật được vãng sinh. 


Năm ngày sau đó, bỗng nghe có tiếng chuông, cả 
hai vị pháp sư đều cùng lúc thị tịch. 


Đại sự Thọ Hông 


Đại sư Thọ Hồng sống vào đời Đường, quê ở Phân 
Dương. Ngài chuyên tâm niệm Phật, cầu vãng sinh 
Tây phương Cực Lạc. Đến lúc lâm chung nhìn thấy 
đồng tử từ cõi trời Đâu-suất đến nghênh tiếp. Đại sư 
nói: “la nguyện vãng sinh Tây phương, không muốn 
sinh lên cõi trời.” Liên bảo đại chúng cùng niệm Phật. 
Không lâu sau, Đại sư bỗng nói: “Phật từ Tây phương 
đến.” Nói xong liên viên tịch. 


Đại sự Đại Hạnh 


Đại sư Đại Hạnh sống vào đời Đường, cư trú ở 
Thái Sơn, tu tập sám pháp Phổ Hiên trong suốt ba 
năm, cảm ứng Bô Tát Phổ Hiên hiện thân. 

Lúc tuổi già, Đại sư đứng trước Tạng kinh phát 
nguyện rồi đưa tay rút ngẫu nhiên một quyển, nhằm 


177 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


quyển kinh A-di-đà. Từ đó, Đại sư ngày đêm chuyên 
tâm trì tụng, được hai mươi mốt ngày thì nhìn thấy 
mặt đất bằng lưu ly, bên trên có đức Phật A-di-đà và 
các vị Bồ Tát hiện thân. 

Vua Đường Hy Tông nghe biết chuyện ấy, ban 
chiếu thỉnh Đại sư vào cung, tôn xưng hiệu là Thường 
Tỉnh Tấn Bồ Tát. 


Một năm sau đó, Đại sư lại nhìn thấy đất bằng lưu 
ly hiện ra, ngay trong ngày hôm ấy liên thị tịch, có 
mùi hương lạ tỏa lan quanh đó suốt tuần, nhục thân 
để lại không hư hoại. 


Đại sự Minh Chiêm 

Đại sư Minh Chiêm sống vào đời Đường, đến tuổi 
già mới lập nguyện vãng sinh Cực Lạc, chuyên tâm 
niệm Phật không thôi. Có người ngờ rằng Đại sư đã 
quá già, việc tu niệm Phật e rằng đã trễ. Đại sư nói: 
“Người niệm mười niệm thành công còn được gặp 
Phật, huống chỉ ta có gì phải lo? 

Về sau, Đại sư có bệnh, bày tiệc chay ở chùa Hưng 
Thiện để từ biệt hết kẻ tăng người tục. Lúc bấy giờ, 
quan Bộc xạ! Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối 
đều có mặt. 

Đến lúc vừa quá ngọ, Đại sư chỉnh trang y phục, 
tư thế nghiêm trang, bắt đầu niệm Phật. Trong chốc 
lát đã vội nói: “Đức Phật đến rôi, cả hai vị đại sĩ cũng 


T An Sĩ toàn thư dùng chữ này để chỉ chức vụ Tể tướng của Phòng 
Huyền Linh. Đúng ra, các danh xưng Tả, Hữu Bộc xạ sang đời Tống 
mới có. 


178 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


đến.” Liên đứng thẳng người chắp tay cung kính rôi 
thị tịch. 


Thiên sư Vĩnh Minh Diên Thọ 

Đại sư Vĩnh Minh sống vào thời Ngô Việt, người ở 
huyện Dư Hàng. Ban đầu, ngài làm quan giữ kho của 
huyện, nhân đó thường tự ý xuất tiên bạc trong kho 
đến Tây Hô mua tôm cá... các loại vật mạng để phóng 
sinh. Sự việc bị phát hiện, y theo luật pháp phải chịu 
tử hình. Ngài nghe báo tin, vui mừng nói: “Lân này 
tuy phải chết nhưng tôi nhất định được sinh về Tây 
phương Cực Lạc, bởi số lượng vật mạng tôi đã phóng 
sinh nhiều đến nỗi không thể biết đã đến bao nhiêu 
ngàn vạn... “ 

Tiên Mục Vương [nghe biết rõ sự việc liên] đặc 
biệt ban lệnh đặc xá cho ngài, thuận cho phép xuất 
gia theo ý nguyện, lại ban cho tên hiệu là Diên Thọ. 


Ngài xuất gia theo học với thiên sư Tứ Minh Thúy 
Nham, tham học thêm với Thiêu Quốc sư ở núi Thiên 
Thai, nhận biết được ý chỉ tâm yếu của Thiên tông. 


Về sau, ngài về trụ trì chùa Vĩnh Minh, chuyên 
tu theo pháp môn Tịnh độ, thực hành nhiều phước 
nghiệp. Mỗi buổi tối ngài một mình vào núi đi kinh 
hành niệm Phật, người quanh đó đêu nghe có tiếng 
nhạc trời giữa không trung. Vua Ngô Việt là Trung Ý 
Vương [Tiên Hoằng Thục] xưng tán rằng: “Từ xưa, 
những người câu vãng sinh Tây phương chưa có ai 
được chuyên tâm tha thiết đến như vậy.“ Vua liên cho 
xây điện Tây Phương Hương Nghiêm để thành tựu 
chí nguyện của ngài. 


179 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Vào niên hiệu Khai Bảo năm thứ 8,! ngày 26 tháng 
2, sáng sớm ngài đốt hương cáo chúng, xong ngôi kiết 
già mà tịch. 

Về sau, có một vị tăng đến từ Lâm Xuyên, ở lại 
đó và hằng ngày đều cung kính đi nhiễu quanh tháp 
của Đại sư, trải qua nhiều năm như vậy. Có người thấy 
lạ hỏi nguyên do, vị tăng ấy đáp: “Tôi có lần bị bệnh 
suýt chết, thân thức đã xuống đến âm ty, nhìn thấy 
điện bên trái có tượng một vị tăng, Diêm vương mỗi 
ngày hai buổi đều cung kính lễ bái. Tôi hỏi thầm một 
người về pho tượng, người ấy nói: “Đó là thiên sư Vĩnh 
Minh Diên Thọ ở Hàng Châu. Ngài đã vãng sinh Tây 
phương Cực Lạc vào hàng thượng phẩm, Diêm vương 
kính trọng đức hạnh của ngài nên lễ kính.” 


Đại sự Chí Thông 

Đại sư Chí Thông, họ Thạch, sống vào đời Tấn, 
người huyện Phụng Tường. Nhân gặp được nghi 
thức tu tập Tịnh độ của Đại sư Trí Giả, ngài hết sức 
vui mừng thích thú. [Để tỏ lòng tôn kính nên] từ đó 
không bao giờ quay mặt về hướng tây khạc nhổ, 
không bao giờ ngôi quay lưng về hướng Tây. Đại sư 
hết lòng chuyên tâm niệm Phật. 

Về sau, ngài nhìn thấy tướng bạch hạc, khổng 
tước hiện thành hàng, bay quanh đến hướng tây thì 
hạ xuống, lại thấy có hoa sen nở ra khép lại ngay trước 
mặt mình. Đại sư liền nói: “Bạch hạc với khổng tước, 
đều là cảnh ở Tịnh độ. Hoa sen tỏa sáng, đó là nơi ta 


Ĩ Tức là năm 975. 


180 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


được sinh về. Tịnh độ đã hiển hiện tại đây rồi.” Ngay 
khi ấy ngài liên lễ Phật rồi thị tịch. 

Vào lúc trà-tỳ nhục thân,! có mây lành năm sắc 
hiện ra che phủ bên trên thân ngài. Trà-tỳ xong, nhìn 
thấy xá lợi xếp thành hàng rất nhiêu. 


Pháp sư Viên Tịnh Thường 

Pháp sư Viên Tịnh Thường sống vào đời Tống, 
quê ở Tiền Đường, xuất gia từ năm bảy tuổi. 

Vào khoảng niên hiệu Thuân Hóa,? Đại sư ở chùa 
Nam Chiêu Khánh, rất mến mộ đạo phong của Đại sư 
Tuệ Viễn nơi Lô Sơn trước đây, phát tâm trích huyết 
chép một phẩm Tịnh Hạnh trong kinh Hoa Nghiêm 
để tỏ lòng thành, hồi hướng vãng sinh Tây phương 
Cực Lạc. 


Ngài lập Hội niệm Phật [giống như Đại sư Tuệ 
Viễn trước đây,] các quan đại phu tham gia vào Hội 
đều tự xưng là đệ tử Tịnh Hạnh. Trong số đó, Văn 
Chính Công Vương Đán là người đứng đâu. Có lúc, 
các vị công khanh quan chức tham gia Hội lên đến 
120 người, các vị tỳ-kheo nhiều đến cả ngàn người. 

Quan Hàn lâm là Tô Dị Giản viết bài tựa cho 
phẩm kinh Tịnh Hạnh, có đoạn rằng: “Tôi sẵn lòng 
trải tóc lót dưới chân người, khoét thịt trong thân để 
câu được nghe pháp, quyết không từ nan, huống gì 
chút học thức thô lậu cạn cợt này, lẽ nào lại tiếc giữ.” 


Í Tức là làm lẽ hỏa táng. 
? Tức là trong khoảng từ năm 990 đến năm 994. 


181 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Vào niên hiệu Thiên Hy năm thứ tư,' ngày 12 
tháng giêng, ngài đoan nghiêm ngôi niệm Phật. 
Không lâu, bỗng nói rằng: “Đức Phật đến rồi.” Liên 
an nhiên thị tịch. 


Đại sư Tịnh Quán 


Đại sư Tịnh Quán sống vào đời Tống, tu tập nơi 
am Tịch Quang ở Gia Hòa. Ngài tu tập hành trì sám 
pháp Tinh Độ trải qua hơn mười năm. Một hôm, ngài 
gọi đệ tử bảo rằng: “Qua hai mươi bảy ngày nữa, ta 
sẽ đi.” 

Hai ngày trước kỳ hạn ấy, Đại sư bỗng nhìn thấy 
hoa sen hông hiện ra. Qua hôm sau lại thấy hoa sen 
vàng, hiện đây khắp quanh phòng, mỗi đóa sen đều 
có một đông tử hóa thân ngôi trên, có dải lụa đẹp thắt 
quanh lưng. Sang ngày tiếp theo vừa đúng kỳ hẹn, 
ngài đến trước bàn thờ Phật ngồi nghiêm trang, bảo 
đại chúng niệm Phật, trong giây lát liên thị tịch. 

Sám chủ Từ Vân 

Đại sư Tuân Thức được người đương thời tôn 
xưng là Từ Vân Sám chủ, sống vào đời Tống, quê ở 
Đài Châu, huyện Lâm Hải. Ngài học theo công hạnh 
người xưa, nổi danh khắp cả hai vùng Chiết Đông và 
Chiết Tây. 

Đại sư chuyên tu pháp môn Tịnh độ, thường hành 
trì pháp Tam-muội Bát-chu, trải qua chín mươi ngày 


Í Tực là năm 1020. 


182 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


đêm không ngủ nghị,! da dưới hai bàn chân rách cả, 
lại liên tục nôn ra máu. Đến đêm, Đại sư nằm mộng 
thấy Bỏ Tát Quán Thế Âm đưa tay chỉ vào miệng, lại 
dùng nước cam lộ rảy lên thân, liên cảm thấy thân 
tâm mát mẻ, bệnh tật đều tiêu mất. 


Đại sư có soạn các sách Tịnh độ quyết nghi hạnh 
nguyện và Tịnh độ sám pháp, lưu hành khắp nơi. 


Vào ngày Đại sư viên tịch, ngài dâng hương lễ 
Phật, phát nguyện vãng sinh Tây phương Cực Lạc, 
đến tối thì viên tịch. Nhiều người đều nhìn thấy một 
ngôi sao lớn rơi xuống ngọn núi Linh Thứu. 


Thiên sư Viên Chiếu Tông Bản 

Thiên sư Tông Bản sống vào đời Tống, quê ở 
huyện Vô Tích, Thường Châu. Buổi đầu ngài tham 
học với thiên sư Thiên Y Nghĩa Hoài, khi niệm Phật 
có phân nhận hiểu tỉnh ngộ. Sau dời đến Tịnh Từ, 
rồi lại phụng chiếu đến Đông kinh, vào cung vua để 
giảng về yếu chỉ thiên học. Tuy vậy, thường ngày ngài 
vẫn âm thâm tu theo Tịnh độ. 


Pháp sư Lôi Phong có lần xuất thân đến được cõi 
Cực Lạc, nhìn thấy một đóa sen rất đẹp liên hỏi, có 
người đáp: “Hoa ấy đợi thiền sư Tông Bản sinh về.” 


Lại có lần Tư Phúc Hy Công tìm đến lễ bái ngài 
rồi dâng cúng vàng, có người hỏi nguyên do, ông nói: 
: Người tu tập pháp Tam-muội Bát-chu nếu thành tựu có thể nhìn thấy 

chư Phật hóa hiện ngay trước mát. Khi thực hành chọn một chu kỳ là 
từ 7 đến 90 ngày, hành giả từ sáng đến tối ngoài giờ ăn thì liên tục đi 
kinh hành hoặc đứng nghiêm trang niệm danh hiệu đức Phật A-di-đà, 
lúc đi lúc đứng đều chuyên tâm niệm, không hề giải đãi. 


183 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


“Tôi nhập định nhìn thấy một đóa hoa sen vàng, có 
người nói là đợi ngài Tông Bản vãng sinh. Lại thấy 
vô số những hoa sen khác, trong đó có những hoa bị 
héo úa, có người nói: Đó là những người đã thối tâm 
sa đọa. Nhân đó tôi liên hỏi: Ngài Tông Bản vốn tu 
theo Thiền tông, vì sao được nêu tên nơi Tịnh độ? Có 
người đáp rằng: Tuy ở trong Thiên tông nhưng ngài 
vẫn kiêm tu Tịnh độ.” 

Về sau, đến thời điểm lâm chung, ngài an nhiên 
ngồi ngay ngắn thị tịch. Vua ban tên thụy là Viên 
Chiếu Thiên sư. 


Đại sự Cửu Pháp Hoa 

Đại sư Khả Cửu sống vào đời Tống, cư trú ở Minh 
Châu. Ngài thường tụng kinh Pháp Hoa, phát nguyện 
vãng sinh về Tịnh độ, nên người đời gọi ngài là Đại sư 
Cứu Pháp Hoa. 

Vào niên hiệu Nguyên Hữu thứ 8,! Đại sư đã 81 
tuổi, một hôm ngôi ngay ngắn thị tịch. Qua ba hôm 
sau bỗng sống lại, bảo mọi người rằng: “Ta đã thấy 
cảnh Tịnh độ, so với trong kinh mô tả đều phù hợp, 
trên mỗi đài sen đều có nêu tên người sẽ được sinh 
về. Ta có thấy một đài sen vàng ghi tên Huân Công ở 
viện Quảng Giáo, phủ Thành Đô, lại có một đài ghi 
tên Tôn Thập Nhị Lang ở Minh Châu, một đài nữa 
ghi tên Khả Cứu. Ngoài ra còn thấy một đài bạc ghi 
tên Từ Đạo Cô ở Minh Châu.“ Nói xong liên thị tịch. 


Í Tực là năm 1093. 


184 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Năm năm sau, Từ Đạo Cô viên tịch, có hương 
thơm lạ lan tỏa khắp phòng. 


Mười hai năm sau, Tôn Thập Nhị Lang qua đời, 
người ta nghe có tiếng nhạc trời nghênh đón, đều 
đúng như Đại sư đã báo trước. 


Việc hoa sen nơi Cực Lạc sẵn đề tên, có người nghi 
hoặc cho là khó tin. Nhưng xét đến việc Đại sư ngôi mà 
thị tịch, rồi sống lại mà nói trước việc của nhiều năm 
sau đều đúng thật, như thế lẽ nào chưa đủ để tin sao? 


Đại sư Tiệt Lưu 


Đại sư họ Tưởng, tên Hạnh Sách,!' là con thứ tám 
của quan Tư Nông ở Nghi Hưng vào cuối đời Minh. 


Cha ngài được tôn xưng là Tiên sinh Lộc Trường,? 
một hôm nằm mộng thấy Đại sư Hám Sơn đi thẳng 
vào phòng ngủ, bỗng dưng có người đến báo tin vợ 
ông là Dương phu nhân đã sinh con trai, sau này 
chính là Đại sư. 


Năm ngài được 18 tuổi thì mất cha. Tang lễ vừa 
xong, ngài xin theo Hòa thượng Nhược Am xuất gia. 
Về sau, ngài nhận lời thỉnh của viện Phổ Nhân ở Ngu 
Sơn, đến đó xiển dương pháp môn Tịnh độ. Ngài đặt 
ra thời khóa sáu thời niệm Phật mỗi ngày, đều đặn 
một vạn Phật hiệu, dù bận rộn đến đâu cũng không 
bỏ sót. 

\ Đại sư sinh năm 1626, viên tịch vào năm 1682. 

? Tiên sinh Lộc Trường tức Tưởng Toàn Xương, là bậc lão nho ở Nghi 
Hưng, từng kết giao rất thân thiết với bốn vị đại sư nối tiếng cuối đời 
Minh là Đại sư Hám Sơn, Đại sư Liên Trì, Đại sư Chân Khả và Đại sư 
Ngẫu lch. 

: Đại sư Hám Sơn vừa viên tịch trước đó 3 năm. 


185 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Đại sư có soạn một tập Liên Tạng, nội dung 
khuyên răn những người xuất gia. 

Vào niên hiệu Khang Hy năm thứ 19,' ngày mông 
9 tháng 7, Đại sư không bệnh, an nhiên ngồi ngay ngắn 
thi tịch.? 


Chuyện vãng sinh của ni giới 


Ni sư Đại Minh 

Ni sư Đại Minh sống vào đời Tùy, mỗi khi vào 
thất lễ bái niệm Phật thì trước hết thay y phục sạch sẽ, 
miệng ngậm trâm hương. Tùy Văn Đế về sau hết sức 
kính trọng Ni sư. 


Vào ngày nỉ sư thị tịch, đại chúng đêu cảm nhận 
mùi trầm hương tỏa lan khắp quanh phòng, trong 
chốc lát bỗng có ánh hào quang rực rỡ hiện thành 
từng vâng, lớp lớp như mây, hướng về phương Tây 
rồi mờ nhạt dân. 


N¡ sư Tịnh Chân 

Ni sư Tịnh Chân sống vào đời Đường, trú ở chùa 
Tích Thiện, Trường An, đắp y bằng vải vụn, hằng ngày 
đi khất thực. 


Ni sư tụng kinh Kim Cang đến mười vạn lượt, 
hằng ngày chuyên tâm niệm Phật. Một hôm, ni sư 


Ì Tức là năm 1680. 
Ẻ Chúng tôi có lược bỏ 3 dòng nguyên tác Hán văn vì nội dung không 
còn thích hợp. 


186 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


nói với đệ tử: “Trong vòng năm tháng ta đã được thấy 
Phật mười lân, lại có hai lần thấy đông tử đùa vui 
trên hoa sen báu. Ta được vãng sinh vào hàng thượng 
phẩm.” 

Ni sư vừa nói xong thì ngôi kiết già nghiêm trang 
thị tịch, ánh tường quang tỏa sáng cả phòng. 

Ni sư Ngộ Tánh 

Ñi sư Ngộ Tánh sống vào đời Đường, ở Lô sơn tu 
pháp môn niệm Phật, kiên trì phát nguyện vãng sinh. 

Một hôm, bỗng nghe trên không trung vang tiếng 
nhạc, ni sư bảo đệ tử quanh mình rằng: “la được vãng 
sinh vào hàng trung phẩm, nhìn thấy được những 
người cùng chí hướng tinh tấn niệm Phật đêu có hoa 
sen đợi nơi Cực Lạc. Các con mỗi người đều phải tự 
nỗ lực.” 

Nói xong liên thị tịch. 

Ni sư Năng Phụng 

Ni sư Năng Phụng sống vào đời Tống, quê ở Tiền 
Đường. Ni sư chuyên tu theo pháp môn Tịnh độ, đã 
từng nằm mộng thấy hào quang của Phật chiếu vào 
thân mình. 

Đến khi ni sư nghe được tiếng lành giữa không 
trung, liên nói với đô chúng: “Đã đến lúc ta vãng sinh 
tôi. 

Trong phút chốc, đô chúng bỗng nghe tiếng niệm 
Phật của ni sư hết sức mạnh mẽ, nhìn lại thì đã thấy ngài 
ngôi yên chắp tay hướng về phương Tây mà thị tịch, 
hương thơm lạ tỏa lan khắp phòng, lại có tiếng nhạc xa 
dân về phương Tây rồi mất. 


187 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Ni sư Pháp Tạng 

Ni sư Pháp Tạng sống vào đời Tống, ở Kim Lăng. 
Ni sư chuyên cân quyết chí niệm Phật, không quan 
tâm vướng bận mọi việc bên ngoài. 


Một đêm, ni sư nhìn thấy đức Phật A-di-đà và các 
vị Bồ Tát đến, ánh hào quang rực sáng vi diệu, liên 
chắp tay niệm Phật mà thị tịch.' 


Lời bàn 

Đại sư Liên Trì nói rằng: “Khi đức Phật cho phép 
di mẫu xuất gia, có than rằng Chánh pháp do đây 
sẽ diệt mất sớm hơn. Ví như phụ nữ xuất gia tất cả 
đều được như năm vị nêu trên, thì Chánh pháp lại 
càng xương thịnh biết bao. Chỉ tiếc là việc đời không 
thể được như thế, nên lời báo trước của Phật quả thật 
không sai. “ 


Chuyện vãng sinh của vua quan 
Vua Ô-trường? 


Vua Ô-trường, mỗi khi có được chút thời gian rảnh 
rỗi sau khi giải quyết muôn ngàn công việc của đất 
nước, rất thích học hỏi Phật pháp. Vua thường nói 


' Chúng tôi lược bỏ hai dòng trong nguyên tác Hán văn vì nội dung 
không còn thích hợp. 

: Nguyên tác dùng Ô-trường (Š; %), là phiên âm từ Phạn ngữ Udyãna, 
cũng đọc là Úc-địa-dản-na. Ngài Huyền Trang trong Tây Vực Ký gọi 
nước này là Ô-trượng-na. Đây là một quốc gia thời cổ đại thuộc miền 
bác Ấn Độ, được biết đến đạo Phật từ rất sớm, nhưng vẻ sau có 
khuynh hướng tu tập theo Tiểu thừa nhiều hơn. Đại sư Liên Hoa Sinh 
(Padmasambhava) là người nước này, đến truyền pháp tại Tây Tạng. 


188 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


với các quan hâu cận rằng: “Irãm tuy làm vua hưởng 
nhiều phước báu, được vưi thích, nhưng cũng không 
thể tránh được vô thường. Được nghe rằng cõi nước 
Cực Lạc của đức Phật A-di-đà ở phương Tây là nơi yên 
nghỉ được, trẫm phát nguyện vãng sinh về cõi ấy.” 

Do đó, vua kiên trì tu tập, ngày đêm sáu thời 
kinh hành niệm Phật. Mỗi lần trai tăng cúng dường, 
đích thân đức vua và hoàng hậu lo việc dâng thức ăn, 
trong suốt ba mươi năm chưa từng bỏ sót. 


Khi vua sắp băng hà, sắc mặt tươi nhuận vui vẻ, 
mọi người đều nhìn thấy hóa Phật đến đón, cùng với 
rất nhiều điểm lành. 

Ngụy Thái tử 

Nguy Thái tử đời Tống, cùng với hai con trai và 
một con gái là quận chúa đều tu theo pháp môn Tịnh 
độ, chỉ riêng người vợ không chịu tu. 


Quận chúa chết sớm, sau khi chết được bảy ngày 
bỗng nhiên sống lại, nói với người mẹ rằng: “Con nhìn 
thấy trong hồ bảy báu ở Tây phương có sẵn hoa sen 
đợi cha và hai anh, về sau sẽ vãng sinh lên đó. Chỉ có 
mẹ không thấy có hoa sen, nên con tạm quay lại báo 
cho mẹ biết, xin mẹ sớm phát tâm niệm Phật.“ Vừa nói 
xong lại nhắm mắt qua đời. 

Người mẹ nhân việc đó liên nhanh chóng phát 
khởi niêm tin, niệm Phật không mệt mỏi. Về sau, cả 
nhà họ đều lân lượt qua đời trong tư thế ngồi lặng an 
nhiên, khi lâm chung cũng đều có nhiêu điểm lành. 


189 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Tham quân Lưu Di Dân 

Đời Tấn có Lưu Di Dân, quê ở Bành Thành, vốn 
là hậu duệ của Sở Nguyên Vương. Di Dân mồ côi cha 
từ nhỏ, nuôi dưỡng mẹ nổi tiếng hiếu hạnh. Ban đầu 
nhận chức Phủ Tham quân, sau vẻ ở ẩn. Hai người 
Tạ An, Lưu Dụ cùng tiến cử nhưng ông không nhận 
lời, vào Lô sơn tham gia Bạch Liên xã của Đại sư Tuệ 
Viễn, chuyên tâm bên chí niệm Phật, trải qua thời 
gian rất lâu chưa từng biếng trễ. 


Ông có lần đang nhập định bỗng thấy hào quang 
của Phật chiếu sáng mặt đất, biến thành sắc vàng. Ở 
trong núi được mười lăm năm, nhìn thấy đức Phật 
A-di-đà phóng hào quang từ khoảng giữa hai chân 
mày chiếu đến, rôi đưa tay vỗ vẻ. Ông chắp tay thành 
khẩn nguyện: “Nguyện được Như Lai dùng tay xoa 
đầu con, lấy y che thân con.“ Nguyện vừa dứt, đức 
Phật liên đưa tay xoa đầu, lấy y che thân ông. 


Một đêm nọ, ông lại mộng thấy đức Phật A-di-đà 
có vâng hào quang tròn quanh đầu, nơi ngực có chữ 
vạn, đưa tay chỉ vào nước trong hồ có đủ tám công 
đức, bảo ông uống vào. Di Dân uống nước thấy vị 
ngon ngọt. Đến khi tỉnh giấc bỗng có mùi hương lạ 
tỏa ra từ các lỗ chân lông, ông liên nói với mọi người: 
“Duyên Tịnh độ đã đến.” 

Ông liên thắp hương đối trước tượng Phật khấn 
nguyện rằng: “Con nhờ nghe theo lời dạy của đức 
Phật Thích-ca, mới biết có Phật A-di-đà. Nay nguyện 
dâng hương này, trước cúng dường đức Phật Thích- 
ca, sau cúng dường đức Phật A-di-đà, cùng bản kinh 


190 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Diệu Pháp Liên Hoa. Nguyện cho hết thảy hữu tình 
đều được sinh về Tịnh độ.“ Khấn nguyện xong liên 
chắp tay quay mặt về hướng Tây mà qua đời. 

Huuện úụ Mã Tử Vân 

Mã Tử Vân sống vào đời Đường, được tiến cử vào 
hàng hiếu liêm,' nhận chức quan Huyện úy. Một lần 
ông mang tiền thu thuế của dân về Kinh đô giao nạp, 
gặp gió lớn chìm thuyền mất sạch, liên bị khép tội bắt 
giam. 


Trong thời gian ở tù, ông chuyên tâm niệm Phật, 
trải qua 5 năm liên được ân xá, thả ra. Từ đó, ông vào 
chùa Nam Lăng Sơn ở ẩn, chuyên tâm tu tập. 


Một hôm, ông không bệnh, bỗng nói với người 
chung quanh rằng: “Tôi một đời tinh tấn chuyên cân 
niệm Phật, nay tịnh nghiệp đã thành tựu, sắp vãng 
sinh về Cực Lạc.” 


Hôm sau, ông tắm rửa, thay y phục sạch sẽ, ngôi 
ngay ngắn chắp tay niệm Phật. Bỗng có mùi hương 
thơm lạ tỏa lan khắp trong phòng, ông vui mừng nói: 
“Phật đến đón tôi rôi.“ Vừa nói xong thì qua đời. 


Quan trợ giáo Trương Địch 


Trương Địch sống vào đời Tống, quê ở Tiên 
Đường. Ông làm quan Trợ giáo, thọ giới Bô Tát với 


† Nguyên tác dùng #*# 7# (cử hiếu liêm). Hai chứ hiếu liêm cũng được 
dùng chỉ người thi đỏ tú tài, nhưng ở đây là “cử hiếu liêm” nên là 
người nhận được danh hiệu đó qua hình thức tiến cử. Đây là những 
người hiếu nghĩa, liêm khiết, gọi chung là hiếu liêm, sau khi được tiến 
cử sẽ bổ nhiệm vào các chức quan. 


191 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Luật sư Viên Tịnh. Ông tìm hiểu về pháp môn Tịnh 
độ rồi quyết chí tu tập, nguyện vãng sinh về Cực Lạc. 

Mỗi thời khóa niệm Phật, ông đều gắng sức niệm 
thật rõ tiếng, niệm cho đến khi tắt tiếng mới thôi. Một 
hôm, ông nói với ngài Viên Tịnh: “Con nhập định 
nhìn thấy chim tân-già màu trắng, bay lượn ngay 
trước mắt.” 


Ba năm sau, ông ngôi ngay ngắn quay mặt về 
hướng Tây, an nhiên niệm Phật mà qua đời. 


Tiến sĩ Vương Long Thư 

Vương Nhật Hưu sống vào đời Tống, người đất 
Long Thư. Ông là người ngay thẳng, giản dị mà thanh 
khiết, sức học thông bác kinh sử. 

Một hôm, ông mang sách vở trong nhà vất bỏ hết, 
nói rằng: “Những thứ này đều là tập khí nghiệp căn, 
không phải pháp cứu cánh. Tôi từ nay quyết hướng 
về Tây phương Cực Lạc.” 

Từ đó, ông tinh tấn niệm Phật. Năm ông 60 tuổi 
vẫn mặc áo vải thô, ăn uống sơ sài, mỗi ngày lạy Phật 
một ngàn lạy, đến giữa đêm mới ngả lưng nằm ngủ. 

Ông có soạn bài văn Tịnh độ để khuyên người đời 
tu theo pháp môn niệm Phật.' 

Trước khi mất ba ngày, ông từ biệt tất cả bạn bè 
quen biết. Đến ngày ra đi, ông vẫn đọc sách như 


† Tức là bài Long Thư Tịnh độ văn (3È⁄4‡š# + +) rất nồi tiếng. Người đời 
sau có thêm vào nội dung rồi lưu hành gọi là Long Thư tăng quảng 
Tịnh độ văn (3š4Ÿ3# Jš š# + %), hiện còn trong Đại Chánh tạng, thuộc 
Tập 47, kinh số 1970, bát đầu từ trang 251, tờ a. 


192 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


thường. Đọc sách xong, đến thời khóa lễ bái niệm 
Phật như hằng ngày, ông bỗng cất giọng niệm lớn 
tiếng “A-di-đà Phật“ rồi nói: “Phật đến đón tôi.” Vừa 
nói xong thì vẫn đứng yên ngay ngắn mà tịch.! 


Quan Đại phu Cát Phôn 


Cát Phôn sống vào đời Tống, quê ở Trừng Giang. 
Ông đỗ đạt từ lúc còn trẻ tuổi, làm quan đến chức 
Triều Tán Đại phu. Khi ông nhậm chức các nơi, dù ở 
nơi làm việc hay nhà riêng đều cho xây dựng một tịnh 
thất, an trí tượng Phật. Thường ngày ông đều vào thất 
ấy lễ bái, tụng kinh, niệm Phật. Có lân cảm ứng xá lợi 
từ trên không trung rơi xuống. 


Bình sinh ông thường khuyên dạy người khác tu 
theo pháp môn Tịnh độ. Rất nhiều người nghe theo 
lời khuyên của ông mà phát tâm tu tập, có cả hàng 
xuất gia cũng như tại gia. 


Về sau ông không có bệnh, ngồi an nhiên quay 
mặt về hướng Tây mà qua đời.? 


Quan Đê hình Dương Vô Vi 

Dương Kiệt sống vào đời Tống, quê ở châu Vô Vi 
nên lấy hiệu là Vô Vi tử. 

Ông đỗ đạt từ khi còn trẻ, làm quan đến chức 
Thượng Thư Chủ khách lang, quản lý việc hình ngục 
ở cả hai tỉnh Chiết Đông và Chiết Tây. 

7 Chúng tôi có lược bỏ một dòng trong nguyên tác Hán văn vì nội dung 
không còn phù hợp. 
` Chúng tôi có lược bỏ một dòng trong nguyên tác Hán văn vì nội dung 


không còn thích hợp. 


193 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Ông tôn sùng Phật pháp, sáng tỏ được lẽ thiên, 
nhưng thường cho rằng [khó thích hợp với] căn tánh 
tất cả chúng sinh, vì có kẻ nhanh lẹ sáng suốt, lại có 
người trì độn u mê, chỉ riêng pháp môn Tịnh độ là 
để hiểu dễ làm. Ông từng viết lời tựa cho các sách 
Thiên Thai thập nghi luận, Tịnh Độ quyết nghi tập, 
nội dung đều xiển dương pháp môn Tịnh độ. 

Về già, ông vẽ tranh tượng đức Phật A-di-đà 
cao một trượng sáu thước, tùy duyên hạnh mà cúng 
dường. Khi lâm chung chiêu cảm Phật đến đón, ông 
ngồi yên an nhiên mà tịch. 

Lộ công Văn Ngạn Bác 

Văn Ngạn Bác sống vào đời Tống, tin sâu Tam 
bảo, chuyên tu pháp môn niệm Phật. Thời gian ông 
cư trú ở Kinh đô, có cùng với Pháp sư Tịnh Nghiêm 
lập hội niệm Phật, những người tham gia được sự 
giáo hóa lên đến cả vạn người. Đương thời, giới trí 
thức quan chức từng có bài kệ ngợi khen ông rằng: 

Lộ công hùng đảm sánh ngang trời, 
Tâu phương dẫn đắt trười 0ạn isười; 
Không chỉ riêng trình tìm lẽ sống, 
Muôn kẻ nhờ ông thoát luân hôi. 

Ngày lâm chung, ông không bệnh, an nhiên niệm 
Phật mà đi. 


Thiếu sư Chung Lụ 


Chung Ly Cần sống vào đời Tống, trong thời gian 
giữ chức Đề Hình ở Chiết Tây gặp được Sám chủ Từ 


194 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Vân, nhờ đó phát khởi niềm tin sâu xa vào pháp môn 
Tịnh độ. Sau ông làm tri phủ Khai Phong, lo việc 
công hết sức tận tụy, nhưng khi về nhà không quên 
niệm Phật. 


Một hôm, vào lúc giữa đêm ông bỗng gấp rút gọi 
người nhà đến, giúp ông tắm rửa, thay y phục. Sau 
đó, ông ngôi an nhiên niệm Phật mà tịch. 

Người trong nhà tất cả đêu nhìn thấy ông ngồi trên 
tòa hoa sen màu xanh, có nhạc trời nghênh đón đi về 
hướng Tây. 


Quận thú Tiên Tượng Tổ 


Tiên Tượng Tổ sống vào đời Tống, hiệu Chỉ Am. 
Trong thời gian làm Quận thú Kim Lăng, ngoài 
những lúc lo việc công, ông chuyên tâm niệm Phật 
không ngừng nghỉ. Tại Hương Châu ông từng xây 
dựng hơn mười nhà tiếp khách cho các am viện, đều 
lấy tên chung là Tịnh độ Cực Lạc. 

Sau khi ông từ chức Tả Thừa tướng về quê, lại càng 
chuyên tâm niệm Phật nhiều hơn nữa. Vào tháng 2 
niên hiệu Gia Định năm thứ tư,! ông có bệnh nhẹ, bảo 
người nhà mang giấy bút đến viết kệ để lại. Xong, 
ông ngôi kiết già mà tịch. Về sau có người nằm mộng 
thấy ông sinh về Tây phương thành Bỏ Tát Từ Tế. 


Quan Thị Lang Vương Mẫn Trọng 


Vương Cổ sống vào đời Tống, tên tự là Mẫn Trọng, 
làm quan Lễ Bộ Thị Lang.Ông thương người yêu vật, 


† Tực là năm 1211. 


195 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


gia đình đã bảy đời không phạm giới sát. Ông có sự 
khế hợp sâu xa yếu chỉ thiên tông, nhưng lại hướng 
tâm về Tịnh độ. Ông có trước tác sách Trực chỉ Tịnh 
độ quyết nghi tập, 3 quyển, rộng khuyên mọi người 
niệm Phật. 


Ông chuyên tâm niệm Phật, dù khi đi đứng nằm 
ngôi đều lấy việc niệm Phật quán tưởng làm chỗ lưu 
tâm, trên tay không lúc nào rời xâu chuỗi hạt. 


Khi lâm chung, ông tắm rửa thay y phục sạch sẽ, 
ngồi an nhiên niệm Phật rôi tịch.! 


Chuyện vãng sinh của hàng cư sĩ 


Chu Tục Chi 


Chu Tục Chi sống vào đời Tấn, quê ở Nhạn Môn. 
Năm mười hai tuổi đã học thông cả Ngũ kinh, Ngũ 
vi? xưng hiệu là Thập Kinh Đông Tử. Các vị công 
khanh quan chức nhiêu lần mời thỉnh nhưng ông đều 
không đến. 


Ông thờ ngài Tuệ Viễn ở Lô Sơn làm thây, tham 
gia vào Bạch Liên xã niệm Phật. Khi Văn Đế vừa lên 
ngôi, ban chiếu triệu ông vào cung đối đáp. 5au khi 
trò chuyện với ông, hoàng đế hết sức vui mừng. Người 

lề .N ^ ^ ` ^ # si . 
đời bấy giờ tôn xưng ông là Thông An Tiên sinh. 

Về sau ông vào ở Chung Sơn, chuyên tâm niệm 
J Chúng tôi có lược bỏ 1 dòng trong nguyên tác Hán văn vì nội dung 

không còn thích hợp. 
? Ngũ kinh: gồm Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Dịch, Kinh Lễ và Kinh Xuân 


Thu. Mỏi bộ sách này đều có một quyền sách phụ đề giảng rộng nội 
dung, gọi là “vi”. Vì thế Ngú kinh có kèm theo Ngũ vi. 


196 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Phật, càng già càng thêm chuyên cân. Một hôm, ông 
bỗng nhìn lên không trung mà nói: “Phật đến đón 
ta.” Liên chắp hai tay cung kính rồi tịch. 


Tống Mãn 

Tống Mãn sống vào đời Tùy, quê ở Thường Châu. 
Ông niệm Phật bằng phương pháp đếm hạt đậu, được 
đến ba mươi thạch.! 

Vào tháng 9 niên hiệu Khai Hoàng năm thứ 8,? 
sau khi lo việc trai tăng xong, ông ngồi an nhiên mà 
tịch. Mọi người đều nhìn thấy hoa trời, đồng thời có 
mùi hương thơm lạ lan tỏa. 


Trịnh Mục Khanh 


Trịnh Mục Khanh sống vào đời Đường, cả nhà 
đều tu pháp môn niệm Phật. Trong khoảng niên hiệu 
Khai Nguyên, ông bệnh nặng, có người khuyên nên 
ăn cá, ông cự tuyệt không chịu. 

Khi ấy, ông cảm lư hương nơi tay, phát nguyện 
vãng sinh, bỗng có mùi hương thơm lạ tỏa khắp, ông 
lặng lẽ an nhiên mà tịch. 

Người cậu là thượng thư Tô Đĩnh, một hôm nằm 
mộng thấy hoa sen nở ra giữa hồ báu, có Mục Khanh 
ngồi trên hoa sen. 

Nguyên Tử Tài 

Nguyên Tử Tài sống vào đời Đường, trú ở chùa 


1 Thạch: đơn vị đong lường thời cổ, tương đương khoảng 100 lít. Số 
đậu 30 thạch này tương đương khoảng 3.000 lít. 


2 Tức là năm 588. 


197 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Quán Âm, Nhuận Châu. Ông thông hiểu kinh A-di- 
đà, tu pháp môn niệm Phật. 


Một hôm ông có bệnh nhẹ, chợt nghe giữa không 
trung có tiếng nhạc, lại có mùi hương thơm lan tỏa, 
dường như có tiếng người nói: “Nhạc âm tiếng thô đã 
qua, nhạc âm tinh tế tiếp đến, ông sắp đi rôi.” Ông 
liên niệm Phật mà tịch, hương thơm lạ tỏa lan suốt 
mấy ngày chưa tan hết. 


Tôn Lương 

Tôn Lương sống vào đời Tống, quê ở Tiền Đường. 
Ông ẩn cư để đọc Kinh điển trong Đại tạng, hiểu sâu 
được yếu chỉ kinh Hoa Nghiêm. 


Ông nương theo Luật sư Đại Trí thọ giới Bỏ Tát, 
chuyên tâm niệm Phật mỗi ngày đến một vạn Phật 
hiệu, suốt hai mươi năm không ngừng. 

Một hôm, ông bảo người nhà thỉnh chư tăng đến 
niệm Phật để trợ lực vãng sinh. Khi chư tăng đến đông 
đủ, niệm Phật chưa được bao lâu, ông bỗng hướng lên 
không trung chắp tay nói: “Đức Phật và Bỏ Tát ngự tòa 
sen đến rồi.” Liên lui lại, ngồi xuống yên ổn rồi tịch. 

Vương Điên 

Vương Điền sống vào đời Tống, quê ở Tứ Minh, 
hiệu Vô Công Tẩu. Ông thông đạt hết thảy tông chỉ 
Thiền tông, giáo pháp Thiên Thai... Ông từng trước 
tác sách Tịnh độ tự tín lục. 


Về già, ông chuyên tâm niệm Phật. Ngày lâm 
chung ngồi an nhiên hướng về phương Tây niệm Phật 


198 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


mà tịch, có mùi hương thơm lạ lan tỏa. Sau khi hỏa 
thiêu thu được 108 viên xá lợi nhỏ như hạt đậu. 


Tôn Trung 


Tôn Trung sống vào đời Tống, quê ở Tứ Minh. 
Ông sớm hâm mộ pháp môn niệm Phật câu vãng sinh 
Tây phương, dựng am niệm Phật. 


Về sau ông nhân lúc có bệnh, thỉnh một trăm vị 
tăng đến niệm Phật. Ngay trong lúc niệm Phật, ông 
bỗng hướng lên không trung chắp tay, vẻ mặt hoan 
hỷ, an nhiên mà tịch. 


Người trong thành lúc đó đều nghe có tiếng nhạc 
trời, có mùi hương lạ, dần dân hướng về phương Tây 
rồi mất. 

Ông có hai người con cũng chuyên tâm niệm Phật, 
về sau đều lân lượt ngồi an nhiên mà tịch. 


Thẩm Thuuên 

Thẩm Thuyên sống vào đời Tống, nhà ở Tiên 
Đường, cùng người vợ họ Thi chuyên tâm tu tập pháp 
môn Tịnh độ. Hằng ngày làm được việc thiện nào, 
đều hồi hướng về Tây phương Cực Lạc. 

Về sau, vợ chồng ông lân lượt vãng sinh, đều cảm 
được hóa Phật hiện đến nghênh đón, có tiếng nhạc 
trời vang vọng. 

Đường Thế Lương 

Đường Thế Lương sống vào đời Tống, người 
huyện Cối Kê. Ông một lòng trì giới, niệm Phật, tụng 
kinh A-đi-đà đến mười vạn lượt. 


199 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Một hôm, ông không bệnh, bỗng nói: “Phật đến 
đón tôi.” Nói rôi lễ bái, vừa xong liên qua đời. 

Cùng lúc ấy có người ở núi Đạo Vị, bỗng mộng 
thấy phía Tây có ánh hào quang lạ, cờ phướn, hương 
hoa, nhạc trời vang vọng, lại nghe có tiếng nói giữa 
không trung rằng: “Đường Thế Lương đã vãng sinh 
về Cực Lạc.” 

Lục Tuấn 

Lục Tuấn sống vào đời Tống, quê ở Tiên Đường. 
Lúc còn trẻ tuổi làm việc trong công môn, một thời 
gian lâu sau bỏ việc quay về chuyên tu pháp môn Tịnh 
độ. Mỗi khi đối trước tượng Phật sám hối, thường rơi 
nước mắt đâm đìa trên hai má. 


Ngày lâm chung, ông thỉnh Luật sư Viên Tịnh 
đến khai thị về Tây phương Cực Lạc, tụng Quán kinh! 
vừa đến Phẩm Thượng, ngài Viên Tịnh nói: “Có thể 
đi được rồi.” Lục Tuấn nói: “Thánh chúng chưa đông 
đủ, xin đợi thêm một chút.” Chẳng bao lâu, ông bỗng 
đứng dậy đi đến chỗ chiếc giường tre, ngôi xuống 
ngay ngắn quay mặt về hướng Tây rồi tịch. 


Ngô Tử Chương 

Ngô Tử Chương sống vào đời Nguyên, quê ở Tô 
Châu, gia đình nhiêu đời làm nghẻ thây thuốc. Ông và 
người anh là Tử Tài cùng theo học Hòa thượng Vân Ốc, 


1 Tức Thập lục quán kinh, hay kinh Phật thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật 
(0z1Li& 8 ấ?b 4#), 1 quyền, được xếp vào Đại Chánh tạng, thuộc 
Tập 12, kinh số 365. Kinh này thường được gọi là kinh Thập lục quán 
vì trong kinh chỉ bày 16 phép quán tưởng 


200 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


chuyên cân tinh tấn niệm Phật, cả nhà đều kính phụng 
theo Phật pháp. 

Trong khoảng niên hiệu Chí Chính,' ông không 
bệnh, chắp tay cung kính niệm danh hiệu Phật rồi an 
nhiên mà tịch. 


Liên Hoa Thái Công 

Ông sống vào đời Minh, người đất Việt, suốt đời 
sống chân chất, mộc mạc, ngày đêm kiên trì niệm Phật 
không ngừng. 


Sau khi ông mất, trên nắp quan tài bỗng hóa sinh 
một cành hoa sen. Thân quyến cùng dân làng đêu hết 
sức kinh ngạc xưng tán, do đó biết chắc rằng ông đã 
được vãng sinh. 


Cư sĩ họ Hoa 


Cư sĩ họ Hoa sống vào đời Minh, quê ở Giang 
Can. Ông là người thuần hậu, chất phác, không hẻ 
biết đến sự đối lừa. Suốt đời chỉ chuyên tâm cầu được 
vãng sinh Tây phương Cực Lạc. 

Vào độ tuổi trung niên, ông giao hết việc nhà cho 
con, lập thất sống riêng một mình, không còn liên hệ 
đến việc đời, chỉ chuyên tâm sáng tối tinh cân niệm 
Phật. Khi sắp lâm chung, ông tự biết trước ngày giờ, 
thay y phục nghiêm trang, từ biệt mọi người rồi an 
nhiên mà tịch. 


† Niên hiệu Chí Chính đời Nguyên Huệ Tông, kéo dài từ năm 1341 
đến năm 1370. 


201 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Cư sĩ họ Ngô 

Ngô Mao sống vào đời Thanh, là gia nhân của 
Ngô Lục Phòng ở huyện Thanh Dương. Ông là người 
trì giới, thường làm việc thiện, chuyên tâm niệm Phật 
không ngừng. 

Vào năm đầu niên hiệu Thuận Trị,! gặp lúc quân 
họ Tả vượt sông,? cả nhà Ngô Lục Phòng đều đưa nhau 
chạy lánh nạn, chỉ để một mình Ngô Mao ở lại giữ nhà 
thay chủ. Khi quân giặc vào làng, ông bị đâm bảy nhát 
giáo mà chết. Một lát sau có người em của ông vừa 
đến, ông chọt tỉnh lại nói với em rằng: “Anh có nghiệp 
ác đời trước, lẽ ra phải đọa làm thân lợn qua bảy kiếp, 
nhưng nhờ công đức trì trai, giữ giới, nên chịu bảy nhát 
giáo này để giải trừ oan nghiệp trước kia, từ đây được 
sinh thẳng về Tây phương Cực Lạc.” 

Về sau, người chủ cũ của ông là Ngô Lục Phòng 
có lân tình cờ nhìn thấy trên không một vị thân, cờ 
phướn trước sau hết sức tôn nghiêm, bảo Ngô Lục 
Phòng rằng: “Tôi là Ngô Mao ngày trước, hôm nay có 
việc đến cõi trời, đi ngang qua đây.“ Nói xong không 
nhìn thấy nữa. Ngô Lục Phòng liên vẽ lại hình tượng 
Ngô Mao để kính lễ. 


Chu Ích Sinh 

Chu Ích Sinh là con nhà thế tộc ở Côn Sơn, nhà 
ở sau Thị Kiêu, làm nghề thây thuốc, đối với những 
người nghèo khó ông không hê tính toán chuyện tiền 
bạc, mỗi khi có bệnh gọi đến là đi ngay. 
Ì Tức là năm 1644. 


S Tức là đạo binh của Tả Lương Ngọc khi ấy vượt sông Trong Giang. 


202 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Suốt ngày ông chuyên tâm niệm Phật không 
ngừng, hết lòng câu sinh Tây phương Cực Lạc. Vào 
năm Ất Ty thuộc niên hiệu Khang Hy,! tuổi gản đến 
bảy mươi, bỗng nói với mọi người rằng sắp qua đời, 
gọi gia nhân bảo: “Mang giấy bút đến đây, ta muốn 
viết kệ rồi đi.” Viết xong bài kệ liên hân hoan niệm 
Phật mà đi. 

Trâm Thừa Tiên 

Trảm Thừa Tiên người Côn Sơn, sống ở phường 
Tuyên Hóa, làm nghề thợ mộc. Năm được hơn 70 
tuổi, ông ăn chay niệm Phật, chuyên tâm tu tập Tịnh 
độ, tuy lúc làm việc tay không rời búa rìu nhưng 
miệng vẫn luôn niệm Phật không dút. 


Vào tháng 3 thuộc niên hiệu Khang Hy năm thứ 
10? ông tự biết ngày giờ, nên trước khi lâm chung ba 
ngày đã từ biệt tất cả bạn bè, thân tộc, nói rằng: “Tôi 
sắp vãng sinh Tây phương, từ đây không còn gặp 
nhau nữa.“ Lại nói với các con: “Ngày mai là ngày 
rằm, cha sẽ vãng sinh.” Sáng sớm, ông tắm rửa thay 
y phục, ngồi ngay ngắn quay mặt về hướng Tây, đặt 
một cái án nhỏ phía trước mặt để tựa vào đó mà niệm 
Phật. Sau đó đốt hương trầm rôi ngôi kết già mà tịch. 


Vương Mạnh Lân uà Trinh Sinh 

Vương Mạnh Lân là dòng đõi nho gia ở Côn Sơn, 
một đời dạy học, tính tình chân chất không dối trá. 
Ông sinh được một con trai hiệu là Tương Thân, thờ 


ì Tức là năm 1665, niên hiệu Khang Hy năm thứ tư. 
? Tức là năm 1671. 


203 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


cha mẹ hết sức hiếu thuận. Vương Mạnh Lân suốt 
ngày chỉ lo niệm Phật, không vướng bận việc khác. 


Đầu mùa đông thuộc niên hiệu Khang Hy năm 
thứ 41,' ông đã hơn 70 tuổi, có chút bệnh nhẹ. Đầu 
tháng 11, tôi đến vấn an,/? Vương Mạnh Lân nói: 
“Người thế gian vẫn lấy ngày 17 tháng này làm ngày 
đản sanh của đức Phật A-di-đà. Tôi sẽ đi vào ngày 
đó.” Tôi liền nói: “Vậy tôi sẽ đến đúng ngày để tiễn 
tiên sinh.” 

Đúng ngày 17, sáng sớm tôi lại đến vấn an. Ông 
tuy bệnh nằm nhưng thân sắc lộ vẻ hoan hỷ, an nhiên. 
Tôi nói: “Tiên sinh nên phát tâm Bồ-đê. Trong kinh 
đạy rằng: “Người tu hành không phát tâm Bô-đề cũng 
giống như cày ruộng mà không gieo giống.“ Nhân 
đó tôi lại đem nội dung Tứ hoằng thệ nguyện ra cùng 
ông bàn luận hết sức chỉ ly. Ông tỏ vẻ rất hài lòng. Tôi 
liên nói: “Giờ xin tạm biệt, lát nữa sẽ quay lại.” Tôi 
ngâm đặn dò con trai ông là Tương Thần rằng: “Khi 
cha con dứt bỏ trần duyên, trong nhà không được kêu 
gào khóc lóc.” 

Khoảng sau giờ cơm trưa, tôi trở lại thì Vương 
Mạnh Lân đã niệm Phật mà ởi rôi. 

Trong thân tộc của Vương Mạnh Lân có Trinh 
Sinh cũng là bà con bên nội của tôi. Cha Trinh Sinh là 
bậc tài đức, thuộc hàng thiện hữu ở trường học Côn 
Sơn, hết sức tôn sùng kính phụng Tam bảo. Trinh 
Sinh tuổi trẻ đẹp trai, có tài viết chữ, nhưng nhiêu tập 
Ì Tức là năm 1702. 

? Tiên sinh Chu An Sĩ tự thân chứng kiến kể lại chuyện này. 


204 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


khí xấu, không tin Tam bảo. Ngày kia đột nhiên ngã 
bệnh, bỗng thấy một con quỷ đen cao to, trong ý cho 
đó là kẻ oán cừu đời trước. Trinh Sinh hết sức kinh 
sợ, khi ấy mới dũng mãnh niệm Phật, cầu vãng sinh 
Tây phương. Mỗi lúc tiếng niệm Phật hơi buông lơi 
thì hình quỷ lại hiện ra, nên lại cố gắng hơn nữa. Đến 
lúc lâm chung thì khí cùng lực kiệt, tiếng niệm Phật 
càng lúc càng nhỏ yếu, có vẻ như mất dẫn về hướng 
tây. Theo lý mà suy thì tuy không có nhạc trời hay 
hương thơm lạ hiển hiện, nhưng nhất định đã được 
vãng sinh Cực Lạc. 


Tô Kỳ Sơn 

Tô Kỳ Sơn là người Côn Sơn, tên thật là Khởi 
Phụng, thời còn trẻ hướng theo thiên tông, đi tham 
học với các bậc thiện tri thức khắp nơi, cũng đã có 
chỗ ngộ nhập lẽ thiền. Ông suốt một đời giữ giới 
không giết hại, cho dù trùng kiến cũng không làm 
tốn thương. 

Về già, ông hết lòng chuyên tu Tịnh độ, trong lúc 
đi đứng nằm ngồi vẫn luôn duy trì câu niệm Phật, 
không hề gián đoạn. Vào năm Kỷ Mão thuộc niên 
hiệu Khang Hy,! ông được 80 tuổi, gặp lúc trời quá 
lạnh, ông quấn chăn mà ngồi niệm Phật. Khoảng trưa 
ngày 26 tháng 11, ông bảo người cháu nội là Điển 
Phương rằng: “Nhân duyên Tịnh độ đã thuần thục 
nên từ ba ngày trước ta đã thấy Phật hiện đến, nhưng 
ta không muốn nói cho con biết mà thôi. Đêm nay, 
vào giờ tý ta sẽ vãng sinh.” 


Í Tực la năm 1699. 


205 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Nói rồi trở dậy thay y phục, đốt đèn thắp hương, 
ngồi ngay ngắn hướng về phía Tây, bảo người nhà 
cùng niệm Phật để trợ lực vãng sinh. Vừa sắp đến 
canh ba thì nghe tiếng niệm Phật của ông nhỏ dân, 
rôi lặng lẽ qua đời. 

Ngô Kính Sơn 

Ngô Kính Sơn là người cùng làng với Tô Kỳ Sơn, 
lại đông tu trong nhóm niệm Phật. Năm ông hơn 70 
tuổi mới phát tâm tham học Phật pháp. [Cháu nội Tô 
Kỳ Sơn là] Tô Điển Phương, thuộc hàng thiện hữu 
tri thức, thấy ông tuổi hạc đã cao nên khuyên ông 
chuyên tu Tịnh độ câu vãng sinh Tây phương, có thể 
thành tựu ngay trong đời này. Ngô Kính Sơn tin theo, 
ngày đêm niệm Phật không biếng trễ. 


Chưa được một năm sau, có người thân của Ngô 
Kính Sơn tìm đến chỗ Tô Điển Phương thưa rằng: 
“Sáng sớm hôm nay, Kính Sơn nhìn thấy Hộ Pháp 
hiện ra tiếp dẫn vãng sinh. Giờ phút cuối cùng ngồi 
an nhiên mà tịch, có đặc biệt dặn lại tôi đến tạ ơn ông 
đã khuyên niệm Phật. “ 


Vương Quân Vinh 

Vương Quân Vinh là người Thái Thương, Côn 
Sơn, từ nhỏ đã trì giới tu học, chỗ thấy biết trong Phật 
pháp thật siêu phàm trác tuyệt. Về sau, ông tu theo 
pháp môn Tịnh độ, mỗi ngày niệm Phật hiệu đủ vạn 
lần, bất kể thời tiết nóng bức hay rét lạnh cũng không 
gián đoạn. 


206 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Niên hiệu Khang Hy năm thứ 5ó6,' vào ngày 2 
tháng 8, ông tự biết trước thời điểm lâm chung nên 
cho thỉnh Trưởng lão Kiên Hạnh ở am Tịnh Danh đến, 
muốn được ngài khai thị và chứng minh. Vừa đúng 
giữa trưa, thầy Kiên Hạnh nói: “Sao không để ngày 
mai đi?“ Quân Vinh đáp: “Con đã quyết định đi hôm 
nay rồi.” Liên bảo mang giấy bút đến, viết kệ để lại, rồi 
bảo con gái chuẩn bị quan tài. Mọi việc đã xong, liền 
cung kính chắp tay niệm Phật mà đi. 


Người con gái bế di thể ông đưa vào quan tài, 
nhưng không sao nhấc lên nổi, liên khấn nguyện 
thâm thì tự nhiên nhấc lên thật nhẹ nhàng. Năm ấy 
ông được 81 tuổi. 


Chuyện vãng sinh của những người trẻ 
tuổi 

Hai 0ị sa-di 

Đời Tùy có hai vị sa-di ở Vấn Châu, cùng tu pháp 
môn niệm Phật. Một hôm, vị lớn tuổi hơn bỗng đột 
ngột qua đời, thấy mình đến Tịnh độ được gặp Phật, 
liên bạch rằng: “Có một sa-di nhỏ tuổi hơn cùng tu 
với con, liệu người ấy có được vãng sinh không?“ Đức 
Phật dạy: “Chính sa-di ấy đã khuyên ông, nên ông 
mới phát tâm tu tập niệm Phật. Nay ông có thể quay 
lại Ta-bà, nỗ lực tu tập nhiều hơn nữa, ba năm sau hai 
người sẽ cùng vãng sinh về đây.” 

[Vi sa-di lớn tuổi hơn sau đó sống lại, hai người 
° Tức là năm 1717. 


207 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


tiếp tục tỉnh cân tu tập.| Đến kỳ hạn ba năm sau, cả 
hai người đêu nhìn thấy đức Phật hiện đến, cõi đất 
khi ấy chấn động, có hoa trời rơi xuống bay lượn, hai 
vị sa-di cùng lúc viên tịch vãng sinh. 


Đông tử muốn 0uãng sinh 


Đại sư Duy Ngạn sống vào đời Đường, tu Sám 
pháp Tỉnh độ, chuyên cần tinh tấn không chán mệt. 
Một hôm, Đại sư nhìn thấy hai vị Bỏ Tát Quán Thế 
Âm và Đại Thế Chí cùng hiện ra giữa không trung. 
Đại sư vui mừng quá, ý muốn tìm hoạ sĩ để vẽ lại 
cảnh ấy. Bỗng có hai người đến nói là có thể vẽ được, 
nhận vẽ. Vẽ xong, cả hai đều biến mất. Đại sư liên bảo 
các đệ tử rằng: “Hôm nay ta vãng sinh, có ai muốn đi 
cùng ta không?“ 


Trong chúng có một đồng tử muốn được vãng sinh 
theo, Đại sư liên bảo về nhà từ biệt cha mẹ. Cha mẹ cho 
là lời nói đùa, không tin. Lát sau, đồng tử ấy tắm rửa 
thay đồ, ngôi ngay ngắn niệm Phật vãng sinh trước. 
Đại sư nhân đó gọi người mang giấy bút đến, làm một 
bài kệ khen ngợi. Viết kệ xong, Đại sư cũng an nhiên 
ngôi mà thị tịch. 

Sư Tán 

Sư Tán sống vào đời Tống, quê ở Ung Châu, xuất 
gia từ thuở nhỏ. Năm 14 tuổi, tu tập niệm Phật không 
dút tiếng. Bỗng mắc bệnh chết đột ngột, trong giây lát 
sống lại, nói với thây và cha mẹ: “Đức Phật A-di-đà 
đang ở đây, con sẽ đi theo ngài.” 


208 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Khi ấy, người trong xóm đều thấy giữa không 
trung hóa hiện đài sen báu, hào quang năm sắc lạ 
thường, hiện ra rồi mờ dần về hướng Tây. 

Hà Đàm Tích 

Hà Đàm Tích sống vào đời Nguyên, năm 18 tuổi 
thọ trì giới Bô Tát, suốt ngày chuyên tâm niệm Phật. 
Một hôm, vừa trống canh tư đã thức dậy, người nhà 
bảo còn sớm quá, Đàm Tích nói: “Tôi nhìn thấy Phật 
và Bỏ Tát giữa hư không, có cờ phướn tràng hoa đến 
đón.“ Nói rồi ngồi lặng an nhiên mà đi. 


Người họ Ngô! 


Người họ Ngô này quê ở Chiết Giang, cha và ông 
nội đêu đã đỗ tú tài. Vào năm đâu niên hiệu Thuận 
Trị? quân binh vây đánh thành, cha mẹ ông đều thất 
lạc. Họ Ngô bị quân lính bắt, đưa vào phục dịch cho 
quan binh trong quân đội, năm ấy vừa được 13 tuổi. 
Họ Ngô tự than rằng, ta vốn con nhà học thức, nay 
phải làm việc phục dịch hèn hạ đến thế này, hẳn phải 
là do nghiệp xấu đời trước. Nghĩ vậy rồi liền phát lời 
thệ nguyện trước bàn Phật, từ đó ăn chay niệm Phật, 
mỗi ngày tụng kinh Kim Cang một biến, hồi hướng 
cầu vãng sinh Tây phương. 


Năm 16 tuổi, quan phụ trách phát tiền lương lao 


Ì Ghi chép về người này không rõ tên nên chỉ dùng chứ “mỏ” (3). 
Sách Tịnh độ Thánh Hiền lục tục biên (¿# + # ###£#š » —- Vạn tân 
toán tục tạng kinh, Tập 78, kinh số 1550) cũng có chép câu chuyện 
này và gọi là Ngô sinh (& %). Chữ sinh cũng có thể chỉ là một danh 
từ phiếm chỉ chung chung, không phải tên riêng. Vì thế chỉ có thế xác 
định ông này là họ Ngô mà không biết tên gì. 

? Tức là năm 1644. 


209 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


dịch, ông liên dùng tiền ấy mua hương cúng Phật rồi 
quỳ niệm thánh hiệu A-di-đà. Đến ngày 22 tháng 10 
năm Đỉnh Dậu,! ông bỗng nhiên đến báo với quan 
phụ trách rằng mình sắp vãng sinh Tây phương. 
Quan không tin, quát mắng cho là nói lời yêu my. 

Ngày hôm sau, ông lại đến trước quan Đề đốc 
cũng nói như vậy. Đề đốc tức giận, ra lệnh giải đến 
chỗ quan phụ trách, phạt đánh 15 gậy, ông tuyệt 
nhiên không chút oán hận. Sau đó ông đi đến từng 
doanh trại, từ biệt tất cả mọi người, nói rằng ngày 
mồng 1 tháng 11 sẽ vãng sinh. 


Đến ngày, vào khoảng canh năm ông đã thức dậy, 
tắm rửa sạch sẽ, thắp hương lễ Phật xong vẫn đến 
thuyền quan phụ trách để từ biệt. Quan nổi giận, sai 
quân lính đi theo ông, đến nơi thấy ông Ngô quay về 
hướng Tây lạy ba lạy, rồi ngôi ngay ngắn đọc kệ. Đọc 
kệ xong, liên tự phun lửa Tam-muội đốt thân mình. 
Quan quân từ xa nhìn thấy đều khởi tâm cung kính lễ 
bái. Viên quan phụ trách sau đó liên đóng cửa ăn chay 
giữ giới. Quan có làm bài kệ ngợi khen ông Ngô rằng: 

Thân nang giáp sắt, 
Chân đạp tòa sen. 
Xin khắp tướng sĩ, 
Mỗi người rột roi.? 

Ì Tức là năm 1687. 

? Bài kệ này không chỉ khen ông Ngô, mà có vẻ như vị quan viết ra 
hàm ý tự trách mình trước đây bất kính với bậc chân tu. Nhưng sách 
Tịnh độ Thánh Hiên lục tục biên (;# + # #*#### 4) lại không có bài 
kệ này, mà chép bài kệ ông Ngô đọc trước khi vãng sinh, theo chúng 


tôi thì có nội dung thích hợp hơn. Và dường như một trong hai bài kệ 
này đá bị chép nhầm thành bài kia, bởi các chỉ tiết trong kệ rất giống 


210 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Chuyện vãng sinh của phụ nữ 
Hoàng hậu Tùu Văn Đế 


Hoàng hậu của Tùy Văn Đế, họ Độc Cô, tuy ở 
vương cung nhưng chán lìa thân nữ, thường niệm 
Phật A-di-đà, cầu vãng sinh Tịnh độ. 


Vào ngày Giáp Tý tháng 8,! hoàng hậu qua đời, 
hương thơm lạ tỏa lan đây trong cung, tất cả nhạc khí 
tự nhiên phát âm vang rên khắp nơi. Hoàng đế hỏi 
Xà-đề-tư-na vì sao có điểm lành ấy. Ông đáp: “Hoàng 
hậu chuyên tu Tịnh độ, được vãng sinh nước Phật nên 
có điểm lành ấy.” 


Người 0uợ Ôn Tĩnh Văn 


Ôn Tĩnh Văn sống vào đời Đường, vợ ông người 
Tịnh Châu, mắc bệnh nằm liệt giường rất lâu. Ôn Tĩnh 
Văn khuyên bà niệm Phật, bà tin theo liên chuyên 
tâm niệm Phật suốt một năm. 


Một hôm, bà bỗng nhiên nhìn thấy thánh cảnh 
Tịnh độ, liên nói với Ôn Tĩnh Văn: “Tôi đã được thấy 
Phật, tháng sau sẽ đi.“ Bà cũng từ biệt, dặn lại cha 
mẹ, [khuyên họ niệm Phật để] cùng được sinh về Tây 
phương Cực Lạc. Đúng ngày, bà an lành ra đi. 


nhau. Bài kệ trước lúc vãng sinh của ông Ngô như sau: + # #- †?«› dị 
+. 91t #t#4##. 171#ULÑiaIetù. r3 # #. (Thân tại 
doanh trung tâm xuất gia, thân phi khải giáp thị cà-sa. Đao đao thân 
kiến Di-đà Phật, tiễn tiễn xạ trước bạch liên hoa.) Tạm dịch: Thân 
trong quân ngú, tâm xuất gia, thân mặc áo giáp, ấy cà-sa. Tên bán 
hóa thành hoa sen tráng, vung đao luôn thấy Phật Di-đà. 

† An Sĩ toàn thư không nói rõ, nhưng theo các tư liệu khác thì bấy giờ 
là năm 602. 


211 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Bà họ LỤ 

Bà họ Lý ở Hô Môn sống vào đời Tống, người 
Thượng Ngưu. Sau khi chịu tang chồng, bà chuyên tâm 
sớm hôm niệm Phật và tụng kinh A-di-đà, kiên trì đến 
hơn mười năm. 

Một hôm, bà gặp một vị tăng che lọng đỏ, nói: 
“Giờ tý, ngày rằm sắp tới bà sẽ vãng sinh.” Bà Lý thưa 
hỏi thầy là ai, vị tăng đáp: “Cô thường niệm danh 
hiệu ta đó.” 

Bà họ Lý từ biệt hết mọi người thân, đúng ngày 
giờ liên ngồi ngay ngắn, an nhiên qua đời. Mọi người 
chung quanh đều nhìn thấy ánh hào quang rất lạ, tỏa 
sáng đến chói mắt. Sau bảy ngày mang đi hỏa thiêu, 
lúc ấy sáu căn vẫn còn nguyên vẹn. Sau khi hỏa thiêu, 
nhìn thấy xá-lợi nhiều không đếm hết. Sau đó một 
ngày, nơi thiêu xác bỗng mọc lên một cây hoa, hình 
dạng giống hoa anh túc trắng. 


Bà họ Trịnh 

Bà họ Trịnh sống vào đời Tống, quê ở Tiên Đường, 
hằng ngày tụng kinh Phố Môn, thường niệm Phật 
không thôi. 

Về sau, bà có bệnh, bảo người nhà tắm rửa. Tắm 
xong, ngồi quay mặt về hướng Tây, hỏi người nhà: 
“Các người có nghe tiếng khánh không? Phật và Bỏ- 
tát sắp đến.“ Giây lát lại vui mừng nói: “Phật và Bô- 
tát đều đã đến rồi.” Nói xong liền chắp tay cung kính 
rồi qua đời. 


212 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Phu nhân họ Vương 


Kinh Vương đời Tống, có người phu nhân họ 
Vương, chuyên tâm tu Tịnh độ, sớm tối hết sức tinh 
cân. Những người theo hầu đều noi gương tu tập, chỉ 
duy nhất một người thiếp thường giải đãi, lười nhác. 
Phu nhân quở trách, cô ấy liền tỉnh ngộ tu tập tinh 
tấn. 

Sau, người thiếp ấy bỗng không bệnh mà chết, 
báo mộng cho một người thiếp khác rằng: “Nhờ phu 
nhân dạy bảo, nay tôi đã được sinh về Cực Lạc.“ Phu 
nhân nghe chuyện vẫn chưa tin. Không bao lâu, phu 
nhân cũng nằm mộng thấy cùng với người thiếp kia 
dạo chơi bên ao báu, nhìn thấy một hoa sen có áo trời 
tung bay, ghi tên Dương Kiệt; một hoa khác có dáng 
người mặc triều phục đang ngồi trên, ghi tên Mã Vu. 
Lại thấy một đài sen vàng có ánh hào quang chiếu 
sáng rực rỡ, người thiếp kia chỉ tay vào đó nói: “Đây 


Ầ //7 


là chỗ phu nhân sẽ sinh về. 

Sau khi tỉnh mộng, Vương phu nhân càng thêm 
tinh tấn tu tập. Đến năm 81 tuổi, vào buổi sáng ngày 
sinh nhật, người chung quanh vừa định dâng lễ nghi 
mừng thọ thì phu nhân tay cảm hương đèn hướng về 
trước tượng Bỏ Tát Quán Âm, đứng ngay ngắn mà 
tịch. 


Bà Nghỉ nhân họ Lục 
Bà Nghi nhân! họ Lục sống vào đời Tống, là vợ 


! Nghi nhân: một danh hiệu được triều đình ban tặng cho người phụ nữ 
có con hoặc chồng có công với triều đình. 


213 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


quan Triêu thỉnh! Vương Dư. Bà thường tụng kinh 
Pháp Hoa, hết lòng hướng về pháp môn Tịnh độ, mỗi 
lần lễ sám đêu niệm danh hiệu Phật đến cả vạn lân, 
kiên trì như vậy suốt ba mươi năm. 


Một hôm, bỗng nghe có tiếng trống trời tự kêu, 
người chung quanh đều cảm thấy kinh ngạc dị 
thường, thì ngay lúc ấy bà liền ngồi ngay ngắn quay 
mặt về hướng Tây, hai tay kết ấn, an nhiên mà tịch. 


Bà họ Cung 


Bà họ Cung sống vào đời Tống, người Tiên Đường, 
ngày đêm chuyên tâm niệm Phật và tụng kinh A-di- 
đà. 


Về sau bà có bệnh, thỉnh ngài Luật sư Hanh đến 
thuyết dạy. Mọi việc còn sắp xếp chưa xong thì bà đã 
ngồi ngay ngắn, an nhiên mà tịch. 

Có người thiếp già nhìn thấy như vậy, cũng 
chuyên tâm niệm Phật không thôi. Một hôm, bỗng 
mộng thấy bà họ Cung nói rằng: “Tôi đã sinh về Tịnh 
độ, trong bảy ngày nữa bà cũng được vãng sinh.” 

Đúng ngày ấy, quả nhiên người thiếp già không 
bệnh mà an ổn qua đời. 

Bà họ Hạng 

Bà họ Hạng sống vào đời Tống, tên là Diệu Trí. 
T Triều thỉnh hay Phụng triều thỉnh là một chức vụ mang tính nghị lẽ, 

thường được phong tặng cho các nhà quý tộc hoặc bà con xa với nhà 
vua đương quyền. Những người này được quyền định kỷ tham gia các 


buổi thiết triều nhưng không có quyền hạn, trách nhiệm cụ thể nào 
trong việc triều chính. 


214 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Chồng chết, bà thủ tiết nuôi hai con gái, về sau đều 
xuất gia. 

Bà chuyên cân tinh tấn niệm Phật. Lúc lâm chung 
có mùi hương thơm lạ tỏa khắp nhà, bà quay mặt về 
hướng Tây, tay kết ấn, mỉm cười mà tịch. 


Bà họ Bừi 

Bà họ Bùi sống vào đời Tống, ở Phân Dương, 
chuyên tâm bên chí niệm Phật, dù thời tiết thay đổi 
nóng bức hay rét lạnh cũng không gián đoạn. Khi lâm 
chung, gọi người nhà mang lửa đến thắp hương rồi 
nói: “Phật mang đài sen đến đón, tôi sắp vãng sinh.” 
Vừa dút lời bỗng thấy hoa trời rơi xuống bay bay, bà 
ngôi ngay ngắn, an ổn mà qua đời. 


Bà họ Trâm 

Bà họ Trầm sống vào đời Tống, từ thuở nhỏ đã ăn 
chay niệm Phật. Sau lập gia đình, về làm dâu ở nhà 
họ Chương, thường cứu giúp những người đói thiếu. 

Về sau, bà có bệnh nhẹ, càng tinh tấn nỗ lực niệm 
Phật. Một hôm bà nhìn thấy chư vị Bỏ Tát, chư thiên 
cùng thánh chúng hiện ra trước mắt, liền ngay trong 
ngày đó an lành mà đi. 

Bà họ Tôn 

Bà họ Tôn sống vào đời Tống, người ở Tứ Minh, 
góa chồng. Bà chuyên tâm kiên trì niệm Phật đến 30 
năm không hề biếng trễ. 

Về sau, bà có bệnh nhẹ, mộng thấy mình cùng 
lễ sám với tám vị tăng. Tỉnh dậy liền tắm rửa, thay y 


215 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


phục, thỉnh tăng đến lễ sám. Bà ngồi ngay ngắn tụng 
kinh trước đại chúng, cho đến lúc nhất tâm bất loạn, 
tay trái kết ấn mà ra đi. Lúc ấy, người xa kẻ gân đều 
nghe rõ có tiếng nhạc trong không trung. 


Bà họ Lâu 

Bà họ Lâu sống vào đời Tống, tính tình điểm 
đạm, có trí tuệ, lập gia đình với Tự Bạc Chu Nguyên 
Khanh. Bà đã từng nghiền ngẫm sách Truyền đăng 
lục, có chỗ nhận hiểu tỏ ngộ. Từ đó lại càng hướng 
về pháp môn Tịnh độ, chuyên tâm niệm Phật không 
ngừng nghỉ. 

Về già, bà có bệnh, bỗng nhìn thấy hoa sen màu 
đỏ tía cùng vô số các vị hóa Phật. Khi ấy có mùi hương 
thơm lạ tỏa lan khắp nhà. Bà liên bảo người nhà hãy 
mau mau cùng niệm Phật giúp bà. Chỉ phút chốc sau 
liên ngôi ngay ngắn, an ổn mà tịch. 


Bà họ Tân 

Bà họ Tần sống vào đời Tống, tính tình kiên định, 
thích sạch sẽ, chán ghét thân nữ, theo chồng đi đến 
nhiều nơi đều kiên trì trai giới tỉnh chuyên. 

Bà thường đọc các kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, 
Kim Quang Minh, Bát-nhã, không một ngày nào để 
luống qua vô ích. Mỗi ngày sớm tối đều tu tập sám 
pháp Di-đà, lạy Phật đến một ngàn lạy. 

Về sau, bà nhìn thấy hào quang soi chiếu vào nhà, 
liên ngồi ngay ngắn quay mặt về hướng Tây mà tịch. 


216 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Bà họ Lương 


Bà họ Lương sống vào đời Tống, người ở Phân 
Dương, mù cả hai mắt, may gặp một vị sa-môn 
khuyên niệm Phật, bà nghe theo. 


Trải qua ba năm, đôi mắt bà bỗng dưng sáng lại. 
Về sau, bà nhìn thấy Phật và Bồ Tát, cờ phướn, lọng 
báu đến nghênh đón, liên ngay trong hôm ấy ngồi 
ngay ngắn mà qua đời. 


Bà họ Tưởng 

Bà họ Tưởng sống vào đời Thanh, người ở Hưng 
Hoá. Năm 40 tuổi thì chỏng chết. Tang lễ xong, bà 
khóc nói với con trai rằng: “Khi vô thường đến, không 
ai có thể thay thế cho nhau. Ví như hôm nay mẹ cũng 
chết, con cũng đành chịu chứ không biết làm sao. Từ 
nay về sau, mẹ phát tâm ăn chay niệm Phật, không 
quan tâm đến bất kỳ việc gì khác. ” 


Người con vâng lời mẹ, liên dựng một am tranh 
ngay bên cạnh nhà. Bà sống trong am, đóng cửa 
chuyên tu niệm Phật, dù thời tiết nóng bức hay rét 
lạnh cũng không quan tâm. 

Trải qua 5 năm, đến năm Canh Tý thuộc niên hiệu 
Thuận Trị,! vào ngày 20 tháng 5, bà bỗng nói với con: 
“Hôm nay mua gỗ đóng quan tài được rồi, vào giờ 
ngọ ngày 23 sắp tới mẹ sẽ về Tây phương Cực Lạc.” 

Sau đó bà đến từ biệt hết các nhà hàng xóm. Đúng 
ngày, bà an nhiên niệm Phật mà đi. Sau đó còn tự 
phóng lửa Tam-muội để thiêu quan tài. 


1 Tức là năm 1660, niên hiệu Thuận Trị năm thứ 17. 


217 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Bà họ Hạ 


Bà họ Hạ sống vào đời Thanh, người ở Tỳ Lăng, 
là vợ của cư sĩ Phan Hướng Cao. Hướng Cao hết lòng 
tin Phật, cùng bà Hạ tu tập pháp môn Tịnh độ. Hằng 
ngày bà tụng kinh Kim Cang, sớm tối thường lễ bái, 
niệm Phật, hôi hướng cầu vãng sinh Tây phương Cực 
Lạc. 


Vào tháng bảy năm Canh Thân thuộc niên hiệu 
Khang Hy,! bà có bệnh, nói trước rằng giờ ngọ ngày 
29 tháng ấy sẽ vãng sinh. 

Đúng ngày, con trai con gái đêu về đủ, lại thỉnh 
các vị thiện hữu đến, tất cả cùng đồng thanh niệm 
Phật, bà chắp tay an lành ra đi. 


Bà họ Lục 


Bà họ Lục ở Thái Thương, Côn Sơn, là vợ Trương 
Quý Tư ở Đại Tây, Quan Ngoại. Từ năm 17 tuổi đã ăn 
chay trường, tu tập niệm Phật, tụng kinh Kim Cang, 
chú Đại Bi, đều hôi hướng cầu vãng sinh Tây phương 
Cực Lạc. Mỗi khi nhìn thấy người khác giết hại vật 
mạng liền phát nguyện cứu độ. 


Vào tháng 9 thuộc niên hiệu Khang Hy năm 
thứ 42,? bà bỗng nhiên nhìn thấy trên không trung 
rất nhiều thuyền và kiệu cùng đi về hướng Tây, mà 
những người khiêng kiệu, chèo thuyền đêu là tăng sĩ. 
Chưa được ba hôm sau, bà an nhiên niệm Phật mà đi 
vào ngày 26 tháng 9. 

1 Tức là năm 1680, niên hiệu Khang Hy năm thứ 19. 
? Tức là năm 1708. 


218 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Chuyện vãng sinh của những người 
xấu ác biết sám hối 


Trương Thiện Hòa 


Trương Thiện Hòa sống vào đời Đường, làm nghề 
mổ trâu để sống. Khi lâm chung nhìn thấy cả đàn 
trâu biết nói tiếng người, theo đòi mạng. Thiện Hòa 
kinh sợ quá, gọi vợ bảo: “Mau mau thỉnh tăng đến 
sám hối cho tôi. “ 

Vị tăng được thỉnh đến dạy Trương Thiện Hòa 
rằng: “Quán kinh có nói: Người lâm chung nhìn thấy 
tướng xấu ác, nếu chí tâm niệm Phật liên được vãng 
sinh.“ Thiện Hòa nói: “Địa ngục đến gấp lắm trôi, 
không có thì giờ lấy lư hương đâu.” Liên dùng tay 
phải câm lửa, tay trái niệm hương, quay mặt về phía 
hướng Tây chí thiết niệm Phật. Niệm chưa được mười 
tiếng, bỗng tự nói: “Phật đến đón tôi.“ Nói xong thì 
qua đời. 

Oánh Kha 

Oánh Kha sinh vào đời Tống, tuy đã xuất gia 
nhưng lại không kiêng rượu thịt. Tự nghĩ lại rằng, 
mình đã là một vị tăng mà làm việc hư hỏng xấu ác 
như vậy, tương lai phải chịu đọa lạc, biết làm sao? 
Nhờ người sống chung mang đến cho quyển Vãng 
sinh truyện để đọc. Đọc qua mỗi truyện đều thấy xúc 
động trong lòng, sau đó liên ngôi quay mặt về hướng 
Tây, chuyên tâm niệm Phật, bỏ cả ăn uống. 


Trải qua ba ngày, trong mộng thấy Phật bảo rằng: 


219 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


“Con vẫn còn sống được mười năm nữa, hãy tự nỗ 
lực.“ Oánh Kha bạch Phật rằng: “Cõi Diêm-phù-đề 
đây dẫy sự xấu ác, dễ mất chánh niệm, con nguyện 
được sinh về Cực Lạc sớm hơn, phụng sự chúng 
thánh.“ Đức Phật dạy: “Nếu vậy thì sau ba ngày ta 
sẽ đón con.“ 


Đến ngày, Oánh Kha thỉnh đại chúng tụng kinh 
A-di-đà, lát sau nói: “Phật và đại chúng đều đã đến.” 
Nói rồi an nhiên mà tịch. 

Trọng Minh 

Trọng Minh sống vào đời Tống, tu nơi chùa Báo 
Ân ở Sơn Âm, không nghiêm giữ được giới hạnh. 

Một hôm, Trọng Minh mắc bệnh, nói với người 
bạn đồng tu là Đạo Ninh rằng: “Tâm thức tôi hết sức 
tán loạn, biết dùng cách gì đối trị?“ Đạo Ninh khuyên 
chú tâm niệm Phật theo hơi thở. Trọng Minh nghe 
theo lời, chí tâm niệm Phật. 


Qua được bảy ngày, Trọng Minh kiệt sức. Đạo 
Ninh lại dạy phép quán tưởng hình tượng Phật ngay 
trước mắt mình. Trọng Minh quán tưởng được hồi 
lâu, bỗng nhìn thấy hai vị Bỏ Tát, tiếp theo lại thấy 
Phật, rồi nhắm mắt qua đời. 

Lời bàn 

Kẻ xấu ác mà được vãng sinh, đó là nhờ có tâm 
niệm Phật dũng mãnh gấp trăm lần bình thường, 
cho nên mới có thể thành tựu trong mười niệm. Nếu 
không được vậy, chỉ cần một chút buông lơi chậm trễ, 
ắt phải sấy chân rơi vào ba đường ác. 


220 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Chuyện vãng sinh của thú vật 

Rồng uãng sinh 

Kinh Bồ Tát xử thai chép rằng: “Có một con rồng 
nói với chim kim sí rằng: “la từ khi thọ sinh làm thân 
rồng, chưa từng giết hại, quấy nhiễu các loài sống 
trong nước. Sau khi ta mạng chung, sẽ sinh về cõi Cực 
Lạc của đức Phật A-di-đà. ” 


Chim uẹt uãng sinh 

Vào đời Đường, trong khoảng niên hiệu Trinh 
Nguyên,' nhà họ Bùi ở Hà Đông có nuôi một con chim 
vẹt, dạy cho biết nói, thường niệm Phật, quá giờ ngọ 
không chịu ăn. Khi lâm chung, chim niệm Phật đủ 
mười niệm thì tắt hơi. Lúc hỏa thiêu tìm thấy hơn chục 
viên xá-lợi, ánh sáng rực rỡ chói mắt. 

Đại sư Tuệ Quán liên xây tháp cho chim, Doãn Vi 
Cao ở kinh thành viết bài bia ký. 

Chữm sáo uãng sinh 

Vào đời Tống, Quán Công nơi chùa Chánh Đẳng 
ở Hoàng Nham nuôi một con chim sáo, dạy nói được 
tiếng người. Chim thường niệm Phật không thôi. 

Một hôm, chim đứng chết trong lông. Quán Công 
đào huyệt mai táng. Không lâu sau, từ đầu lưỡi chim 
mọc lên một đóa hoa sen màu đỏ tía. 

Đàm Châu cũng có người nuôi một con sáo, biết 
nói, thường niệm Phật. Sau khi sáo chết, người ấy 


Ị Tức là trong khoảng từ năm 785 đến năm 805, đời vua Đường Đức 
Tông. 


221 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


cũng đóng quan tài mai táng như người. Bỗng thấy 
nơi mộ phân mọc lên một đóa hoa sen, tìm xuống tận 
gốc thì thấy hoa sen ấy mọc ra từ miệng chim. 


Đại sư Liên Trì nói rằng: “Chim vẹt, chim sáo, 
người dạy cho biết niệm Phật cũng là chuyện thường 
tình. Sao ngày nay không thấy chim vãng sinh nữa? 
Than ôi, cũng giống như người đời, cùng được nghe 
lời dạy niệm Phật, nhưng có người niệm với tâm thành 
tín, có người niệm với tâm để duôi, xem thường. Vì 
thế nên người niệm Phật thì nhiều, người vãng sinh 
rất ít. Đối với chim vẹt, chim sáo, nào có khác gì đâu?” 


Phụ đính: Truyện Cư sĩ Thắng Liên 

Cư sĩ Thắng Liên vốn họ La, tên thật là Duẫn Mai, 
người ở Lâu Đông. 

Ban đầu ông lấy hiệu cư sĩ Vô Thiên, vì sao sau đó 
lại gọi là cư sĩ Thắng Liên? 


Nguyên là vào mùa thu niên hiệu Khang Hy năm 
thứ 40,! La Duẫn Mai mắc bệnh nguy kịch, định làm 
một bài kệ để lại trước khi qua đời, bỗng nghe giữa 
không trung có tiếng nói rằng: “Cư sĩ Thắng Liên 
vẫn còn sống được một kỷ? nữa, không cân làm kệ.” 
Sau đó bệnh nhanh chóng thuyên giảm, họ hàng 
thân thích đều cho là kỳ lạ, từ đó đều gọi ông là cư sĩ 
Thắng Liên. 

Vào lúc mang thai ông, người cha mộng thấy có 
một vị tăng đến ở trọ trong nhà, ngày hôm sau liên 
Tức là năm 1701. 


? Một kỷ tức là 12 năm. 


222 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


sinh ra cư sĩ. Nhân đó, người cha đã sớm biết cư sĩ là 
người sẵn đủ căn lành từ nhiều đời trước. 

Đến năm được 4, 5 tuổi, ông vẫn còn nhớ được 
dung mạo, làng xóm chỗ ở của cha mẹ đời trước. Một 
hôm đùa nghịch chạy quanh cây cột nhiều vòng, 
chóng mặt té ngã liên bị mẹ đánh, ông khóc rồi đi 
ngủ, đến lúc tỉnh dậy thì không còn nhớ gì nữa. Do 
đó mới biết sử sách ghi lại những chuyện tiên thân 
của Dương Thúc Tử, Đổng Thanh Kiến, Tô Đông Pha 
là đúng thật, không hư đối. 


Từ sau khi theo thầy học chữ, ông không còn đùa 
nghịch, không học theo các thói quen của những trẻ 
thiếu niên cùng lứa tuổi. Ông học tập mỗi ngày một 
tiến bộ rất nhanh, ai ai cũng tin chắc là sẽ thành đạt 
khoa bảng. Nhưng cha ông là La Tịch Chị, vì thấy ông 
thường nhiều bệnh nên thương xót, không cho theo 
đường thi cử. Cư sĩ khéo hiểu được lòng cha mẹ, nên 
tuy theo nghiệp thi thư nhưng không câu danh vọng 
hiển đạt, chỉ viết ra một quyển sách để tự lấy làm vui. 
Sách Hoàng diệp thảo do ông soạn ra, lấy tôn chỉ tâm 
tánh phát lộ thành văn chương như Lý, Đỗ.' 


Từ thuở nhỏ ông đã có sự lưu tâm đến thuật dưỡng 
sinh của Đạo giáo, sau đó từng đến tham học với Bích 
Nham Lão nhân, thấu triệt sáng tỏ được tinh yếu của 
thiên tông. Từ khi La Tịch Chi bước qua tuổi trung 
niên, ông gánh vác hết việc nhà, không để cha mẹ phải 
bận tâm, lại tận tâm tận lực lo việc phụng dưỡng đến 
tận cuối đời, lòng hiếu thảo thật không ai hơn. 

† Văn chương như Lý, Đỏ: chỉ Lý Bạch và Đỗ Phủ, đều là các nhà thơ 


danh tiếng đời Đường. 


223 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Vào mùa thu niên hiệu Khang Hy năm thứ 52, 
cư sĩ Thắng Liên lại ngã bệnh, bấm đốt tay tính lại thì 
thời hạn một kỷ (12 năm) đã hết. Người người đêu lo 
sợ, nhưng cư sĩ không chút lưu tâm. 


Trước đây, ở địa phương này rất ít người tu tập 
theo Tịnh độ, cư sĩ để xướng lập ra Liên xã để mọi 
người có thể quy tụ cùng nhau niệm Phật, có đến ba, 
bốn chỗ. Từ đó mới có rất nhiều người niệm Phật. Một 
hôm, cư sĩ nằm mộng thấy có người đến nói: “Ông 
khuyên người tu theo Tịnh độ, công đức rất lớn, nên 
tuổi thọ vẫn còn chưa dứt, nay hãy tạm chưa đi.“ Sau 
đó bệnh tự nhiên nhanh chóng khỏi hẳn. Nhân việc 
ấy, mọi người càng thấy kỳ lạ hơn. 

Cư sĩ Thắng Liên giàu lòng từ bị, ưa thích làm việc 
thiện, thường hết thảy những việc như phóng sinh, 
nuôi trẻ mô côi, cứu giúp người đói thiếu, cư sĩ đều 
đứng ra gánh vác hoặc vui vẻ giúp vào, đem tâm chân 
thành mà thực hiện. 

Vào năm Kỷ Sửu thuộc niên hiệu Khang Hy? 
có nạn đói, người chết nằm đây đường, [quan địa 
phương] biết cư sĩ là người hiển đức lại có khả năng, 
nên mời cư sĩ cùng tham gia giúp việc cứu tế. Công 
việc thành tựu, quan Đại Trung Thừa là Vụ công3 
liền tấu xin triều đình cấp biển ngạch để biểu dương, 
nhưng cư sĩ từ chối không nhận. 


Í Tức là năm 1713. 
? Tức là năm 1709. 
3 Tức Vu Thành Long. 


224 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Mùa đông năm Ất Mùi,! có hai người cùng làng 
đến nhà cư sĩ xin vay một trăm lượng bạc. Cư sĩ tin 
tưởng đưa cho mượn. Hai người ấy muốn đến Sùng 
Xuyên mua hàng buôn bán, nhưng khi thuyên đi 
đến cung Thiên Hậu? thì số tiền bị mất sạch. Ngoài 
hai người mất tiên, trên thuyên có cả thảy bảy người 
khác, đều cùng nhau quay về. Hai người bị mất tiền 
định mang sự việc báo quan nhờ tra xét. Cư sĩ động 
lòng thương bảo họ: “Nếu báo lên quan, khi tra xét 
chắc chắn phải dùng nhục hình. Nếu đúng là kẻ trộm 
thì tra tấn cũng được, nhưng nếu họ không phải kẻ 
trộm thì sao? Hơn nữa, trong số bảy người kia có hai 
người khách từ Gia Hưng đến, nếu bị giam nhốt trong 
lúc trời rét lạnh như thế này, ai sẽ mang cơm nước 
cho họ? Nếu không chịu đựng nổi, ắt sẽ có người bỏ 
mạng. “ 

Cư sĩ nói vậy rồi bảo hai người kia không cần phải 
trả lại số tiên đã vay, xem như bỏ qua sự việc ấy. Tấm 
lòng và công hạnh của cư sĩ, đa phân đêu là như vậy. 

Vào ngày tết Đoan Ngọ năm nay, cư sĩ Thắng 
Liên gặp tôi đến thăm, hết sức vui mừng, nói rằng: 
“Tôi muốn soạn ra một bộ sách Tây quy trực chỉ, 
† Tức là năm 1715. 

: Nguyên bản Hán văn dùng Thiên Phi cùng (3.3), là tên khác của 
cung Thiên Hậu, một kiểu miếu thờ thường gặp nhiều ở các vùng 
duyên hải vì dân gian cho rằng vị này có thể giúp họ đi thuyền gặp 
sóng yên biến lặng. Việt Nam cúng có nhiều nơi có miếu thờ Thiên 
Hậu. 

Ỷ Tức là ngày mồng 5 tháng 5 vào năm Tiên sinh Chu An Sĩ viết bài 
này. Trong nguyên tác không ghi là năm nào, nhưng theo tra cứu các 


tư liệu khác thì việc Tiên sinh Chu An Sĩ gặp Cư sĩ Tháng Liên là vào 
năm Khang Hy thứ 55, tức là năm 1716. 


225 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


khuyên người tu theo Tịnh độ, ngoài tiên sinh ra e 
không còn ai đủ khả năng. Mong tiên sinh vì tôi mà 
sớm hoàn tất để khắc bản lưu hành.” 

Tôi đông ý nhận lời, từ đó thu thập trong khắp 
thảy các kinh sách về Tinh độ, phụ thêm vào ý riêng 
của mình, soạn thành một bộ sách 4 quyển, đến ngày 
14 tháng 6 thì hoàn tất.* Qua ngày rằm, tôi mang sách 
đến Lâu Đông thì mới hay cư sĩ biết sách đã hoàn tất 
nên an nhiên thị tịch rôi. 

Về chuyện cư sĩ vãng sinh Tây phương thì trước 
đó vào ngày mông 2 tháng 6, ông đã đi từ biệt khắp 
bạn bè thân quyến, dự định vào giờ ngọ ngày mông 6 
sẽ ra đi. Sau khi thu xếp xong tất cả mọi việc, cư sĩ dặn 
lại người con trai phải lo việc khắc bản lưu hành sách 
Tây quy trực chỉ. Đúng ngày, cư sĩ tắm rửa xong ngồi 
ngay ngắn, đọc kệ rồi đi. Cư sĩ thị tịch hồi lâu, quyến 
thuộc có nhiều người than khóc, kêu gào không thôi, 
liên bỗng dưng mở mắt ra nói: “Vì sao [lại khóc lóc 
làm] trở ngại [sự vãng sinh của ta? Đành phải] chậm 
lại bảy ngày nữa.” 

Lại sang đến ngày 14, vừa tờ mờ sáng, cư sĩ nói 
với người nhà rằng: “Hôm nay ta sẽ đi.” 

Hôm ấy có trưởng lão Kiên Hạnh và một số đạo 
hữu cùng đến, mọi người cùng nhau niệm Phật để 
giúp cư sĩ vãng sinh. Vừa đến giờ thìn, cư sĩ bỗng 
nghiêm nghị nói: “Bô Tát đã đến rồi.” Nói xong, liên 
4 Căn cứ nội dung bài này thì việc biên soạn sách Tây quy trực chỉ này 

được Tiên sinh Chu An Sĩ thực hiện chỉ trong vòng một tháng mười 
ngày. 
226 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


chắp tay hướng về phương Tây, niệm Phật rôi thị tịch. 

Ôi, người đời muôn việc đêu có thể giả tạo, chỉ 
riêng một việc sống chết là hoàn toàn không thể giả 
tạo. Sự ra đi của cư sĩ được an lành như vậy, há có thể 
là chuyện một sớm một chiều mà đạt được hay sao? 

Cư sĩ có một người con trai là La Triệu Chỉ. Người 
vợ chính tên Trầm, người vợ kế tên Chu, đều là những 
người hiển hòa hiếu thuận. Cháu nội có ba người, đều 
tỏ ra nhanh nhẹn, thông minh tài trí. 


Bài kệ từ biệt thế gian của cư sĩ như sau: 


-+†— #F , 
36 5 W #8. 
2'H3MT › 
#[ #HÑ # ‹ 


Thất thập nhất niên, 
Đà trước bì đại. 
Kim nhật phiết hạ, 
Hà đẳng tự tại! 

Tạm dịch: 
Bảu tươi mốt năm qua, 
Mans năng một túi da. 
Hôm nay uừa quẳng xuống, 
Tự tại biết bao lài 


227 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


228 


syY"Y}Ý 


PHỤ ĐÍNH 
BÀI VĂN KHUYÊN 


PHÁT TÂM BỎ-ĐÈ 





Š phàm tăng ngu muội kém cỏi là Thật 
Hiên,! nay khóc chảy máu mắt mà cúi lạy, đau xót có 
lời dâng lên đại chúng hiện tiên, cùng hết thảy thiện 
nam tín nữ. Kính mong quý vị mở lòng từ bi, có chút 
lưu tâm lắng nghe xét kỹ. 

Thường nghe rằng, cửa ngõ vào Chánh đạo, sự 
phát tâm quan trọng nhất; việc gấp trên đường tu, 
không gì hơn lập nguyện. Nguyện đã lập thành thì 
có thể cứu độ chúng sinh, tâm đã phát khởi thì quả 
Phật ắt thành tựu. Ví như không phát tâm rộng lớn, 
lập nguyện kiên cố, ắt là trải qua vô số kiếp vẫn còn 
nguyên trong chốn luân hồi. Cho dù có tu hành, hết 


1 Nguyên tác ghi bài văn này của Đại sư Tỉnh Am. Đại sư tên húy là Thật 
Hiền, tự Tư Tề, hiệu Tỉnh Am, sinh năm 1685 và viên tịch năm 1734. 


229 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


thảy chỉ là uống công khổ nhọc. Vì thế, kinh Hoa 
Nghiêm dạy rằng: “Kẻ tu các pháp lành mà quên mất 
tâm Bô-đề, đó gọi là theo nghiệp của ma.“ [Phát tâm 
rồi] quên mất còn như thế, huống chi là chưa phát 
tâm? Cho nên biết rằng, muốn học theo Chánh pháp 
Như Lai, trước hết phải phát khởi đầy đủ tâm nguyện 
Bô Tát, không thể chậm trễ. 


Nhưng tâm nguyện có khác biệt, tướng trạng 
rất nhiều, nếu không chỉ rõ biết theo khuynh hướng 
nào? Nay xin vì đại chúng mà nói qua sơ lược, sự phát 
tâm có tám khuynh hướng khác biệt là: tà vạy, chính 
đáng, chân thật, dối trá, rộng lớn, nhỏ hẹp, thiên lệch 
và viên mãn. 

Phát tâm như thế nào gọi là tà vạy? Thế nào là 
chính đáng? Thế nào là chân thật? Thế nào là dối trá? 
Thế nào là rộng lớn? Thế nào là nhỏ hẹp? Thế nào là 
thiên lệch? Thế nào là viên mãn? 


Có những kẻ tu hành không cứu xét tự tâm, chỉ 
biết hướng theo ngoại cảnh, như mong câu lợi dưỡng 
hoặc tham muốn danh tiếng, chạy theo khoái lạc nhục 
dục hiện tại hoặc mong câu quả báo tương lai. Phát 
tâm như thế gọi là tà vạy. 

Không câu lợi dưỡng, danh tiếng, cũng không 
tham dục lạc, quả báo, chỉ vì muốn thoát ly sinh tử, 
thành tựu Bỏ-đề. Phát tâm như thế gọi là chính đáng. 

Mỗi một niệm đêu ngưỡng câu Phật đạo, mỗi một 
ý tưởng trong tâm đều thương xót giáo hóa chúng 
sinh. Dù nghe rằng Phật đạo thăm thẳm dài lâu, cũng 


230 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


không thối tâm khiếp sợ; nhìn thấy chúng sinh khó 
hóa độ, cũng không sinh lòng chán nản mỏi mệt. Như 
trèo núi cao chót vót, quyết lên tận đỉnh; như leo tháp 
lớn sừng sững, quyết đến tột cùng. Phát tâm như thế 
gọi là chân thật. 

Tạo tội rồi không sám hối, mắc lỗi không chịu dứt 
trừ, bên ngoài ra dáng trong sạch, trong lòng đây dẫy 
nhớp nhơ. Trước khởi tâm chuyên cần, sau hóa ra lười 
nhác. Tuy có chút lòng tốt, phần nhiều lại bị danh lợi 
xen vào. Dù có tu pháp lành, lại bị tội lỗi nghiệp xấu 
làm ô nhiễm. Phát tâm như thế gọi là dối trá. 

Pháp giới chúng sinh chưa cùng tận thì nguyện 
vẫn còn, đạo Bồ-đề chưa thành tựu thì nguyện chưa 
trọn. Phát tâm như thế gọi là lớn lao. 


Quán xét ba cõi như tù ngục, vòng sinh tử như kẻ 
oán thù, chỉ muốn mau mau tự độ, không dám nghĩ 
đến việc cứu độ muôn người. Phát tâm như thế gọi là 
nhỏ hẹp. 


Nếu ngoài tâm này thấy có chúng sinh phải 
nguyện cứu độ, thấy có Phật đạo phải nguyện tựu 
thành, công khó tu tập không quên, tri kiến tích tụ 
chẳng bỏ. Phát tâm như thế gọi là thiên lệch. 


Nếu biết tự tánh này là chúng sinh nên nguyện độ 
thoát; tự tánh này là Phật đạo nên nguyện tựu thành. 
Không thấy có bất kỳ pháp nào lìa khỏi tâm này mà 
tự hiện hữu. Dùng tâm rỗng rang như hư không để 
phát nguyện lớn như hư không, tu tập công hạnh như 
hư không, chứng đắc quả vị như hư không, nhưng rốt 


231 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


cùng cũng không có tướng trạng hư không có thể nắm 
bắt. Phát tâm như thế gọi là viên mãn. 


Biết rõ được tám sự khác biệt như trên rôi thì biết 
phán xét; biết phán xét thì biết chọn lựa lấy bỏ; biết 
chọn lựa lấy bỏ thì có thể phát tâm theo cách đúng 
đắn. 

Thế nào là phán xét? Đó là nói việc tự phán xét 
xem chỗ phát tâm của mình rơi vào khuynh hướng 
nào trong tám điều nêu trên. Là tà vạy hay chính 
đáng? Là chân thật hay dõi trá? Là lớn lao hay nhỏ 
hẹp? Là thiên lệch hay viên mãn? 

Thế nào là chọn lựa lấy bỏ? Đó là nói phải bỏ đi 
những khuynh hướng tà vạy, dối trá, nhỏ hẹp, thiên 
lệch, mà chọn lấy những khuynh hướng chính đáng, 
chân thật, lớn lao, viên mãn. 

Phát tâm được như thế mới có thể gọi là phát tâm 
Bô-đề một cách chân chánh. 

Tâm Bồ-đề này đứng đâu tất cả pháp lành, phải 
có nhân duyên mới có thể phát khởi. Nay sẽ nói về 
nhân duyên, sơ lược có mười loại. 

Những gì là mười nhân duyên phát tâm Bô-đề? 

- Thứ nhất, vì nghĩ đến ơn Phật sâu nặng nên phát 

tâm; 

-_ Thứ hai, vì nghĩ đến công ơn cha mẹ nên phát tâm; 

-_ Thứ ba, vì nghĩ đến ơn thầy nên phát tâm; 

-_ Thứ tư, vì nghi đến ơn thí chủ cúng dường nên 

phát tâm; 


232 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


-._ Thứ năm, vì nghĩ đến ơn chúng sinh nên phát tâm; 

-_ Thứ sáu, vì nghĩ đến nói khổ sinh tử nên phát tâm; 

-_ Thứ bảy, vì tôn trọng tự tánh linh giác nên phát 

tâm; 

-_ Thứ tám, vì sám hối nghiệp chướng nên phát tâm; 

-._ Thứ chín, vì cầu sinh Tịnh độ nên phát tâm; 

- Thứ mười, vì khiến cho Chánh pháp được trụ thế 

lâu dài nên phát tâm. 

Thế nào là nghĩ đến ơn Phật sâu nặng? 

Đó là nói việc đức Như Lai Thích-ca của chúng ta 
từ thuở mới vừa phát tâm, vì chúng ta mà hành đạo 
Bồ Tát, trải qua vô số kiếp chịu mọi khổ não. Khi ta 
tạo nghiệp xấu ác thì Phật khởi tâm thương xót, dùng 
phương tiện giáo hóa, nhưng ta lại ngu si không chịu 
tin nhận. Ta phải đọa vào địa ngục, Phật lại đau lòng 
thương xót, muốn thay ta chịu khổ, nhưng vì ta tạo 
nghiệp nặng nê nên không thể cứu vớt. Ta sinh làm 
người, Phật dùng phương tiện khiến ta biết gieo trông 
căn lành. Đời này sang đời khác, tâm Phật vẫn luôn 
hiện hữu cùng ta, chưa từng tạm rời. Thuở Phật vừa 
xuất thế, ta hãy còn chìm sâu trong biển nghiệp, nay 
ta được làm người thì Phật đã nhập diệt. Ta do tội gì 
phải sinh thời mạt pháp không có Phật? Ta nhờ phúc 
gì được dự hàng xuất gia? Vì nghiệp chướng gì không 
được nhìn thấy kim thân Phật? Do may mắn gì mà tự 
mình được chiêm bái xá-lợi Phật? 


Lại suy xét rằng, ví như đời trước không gieo 
trông căn lành, nay làm sao được nghe pháp Phật? 
Nếu không được nghe pháp Phật, làm sao biết mình 


233 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


thường chịu ơn Phật? Ân đức như thế, núi cao gò lớn 
cũng chẳng sánh bằng. Nếu tự mình không phát tâm 
rộng lớn, hành đạo Bỏ Tát, xây dựng phát triển Phật 
pháp, cứu giúp hóa độ chúng sinh, thì cho dù có tan 
xương nát thịt cũng không thể báo đền. 


Đó là nhân duyên thứ nhất để phát tâm Bô-đề. 
Thế nào là nghĩ đến ơn cha mẹ? 


Mỗi khi nghĩ đến cha mẹ thì buôn thương khôn 
nguôi, bởi sinh ta ra mà phải chịu khổ nhọc trăm bề. 
Mười tháng mang thai, ba năm bú mớm; đêm bên ướt 
mẹ nằm, bên ráo con lăn, ngày đắng cay mẹ nuốt, ngon 
ngọt phân con, nhờ vậy nay ta mới được thành người. 
Chỉ mong ta kế tục nghiệp nhà, nối đường thờ tự. Nay 
ta chọn đường xuất gia, lạm xưng đệ tử Phật, hổ thẹn 
nhận danh sa-môn. Món ngon ngọt chẳng dâng cha 
mẹ, ngày ky giỗ không cúng tổ tiên. Cha mẹ còn sống 
đã không chu toàn nuôi dưỡng, chết đi không dẫn dắt 
được theo đường lành. Xét việc đời là mất mát lớn lao, 
xét việc đạo còn chưa thật hữu ích. Ví như đôi đường 
đều thất bại thì tội lỗi nặng nề thật khó tránh. 


Lại suy xét rằng, chỉ có một cách duy nhất là đời 
đời kiếp kiếp thường hành Phật đạo, rộng độ chúng 
sinh mười phương ba đời. Được như thế thì không chỉ 
cha mẹ trong một đời, mà cả cha mẹ nhiều đời nhiều 
kiếp cũng đêu được cứu độ; không chỉ riêng cha mẹ 
của một người, mà cha mẹ của tất cả mọi người cũng 
đêu được siêu thoát. 


Đó là nhân duyên thứ hai để phát tâm Bô-đẻ. 


234 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


Thế nào là nghĩ đến ơn thây? 


Cha mẹ tuy có thể sinh ta ra và nuôi dưỡng thân 
thể, nhưng nếu không có các bậc thây dạy ở đời, hẳn 
ta không biết đến lễ nghĩa; nếu không có các bậc thây 
đạy trong đạo, hẳn ta không hiểu được pháp Phật. 


Không biết lễ nghĩa thì cũng giống như súc vật, 
không hiểu pháp Phật thì khác chỉ người thế tục? Nay 
ta cũng biết được đôi điều lễ nghĩa, hiểu được sơ lược 
về pháp Phật, trên mình được khoác cà-sa, thân tâm 
thấm nhuân giới hạnh. Được như thế đều nhờ ơn thây 
dạy. 

Nếu phát tâm câu quả vị nhỏ nhoi, chỉ có thể lợi 
ích riêng mình. Nay chọn theo Đại thừa, nguyện lớn 
lao lợi khắp muôn người, thì các bậc thầy dạy dù ở 
đời hay trong đạo cũng đều sẽ được phần lợi ích. 


Đó là nhân duyên thứ ba để phát tâm Bô-đê. 
Thế nào là nghĩ đến ơn thí chủ cúng dường? 


Đó là nói việc chúng ta hôm nay, mọi thứ cần 
dùng hằng ngày đêu không phải tự sức mình có 
được. Cháo cơm ngày hai bữa, y phục đủ bốn mùa, 
khi bệnh tật cần đến, lúc sinh hoạt thường ngày, hết 
thảy mọi chi phí đều có được từ sức lực người khác, 
mang đến cho ta tiêu dùng. 


Người khác phải đem hết sức lực tự thân cày cấy, 
vẫn chưa kiếm đủ miếng ăn; còn ta ngôi không được 
ăn, vẫn chưa vừa ý. Người khác thì dệt dệt đan đan, 
vẫn chưa hết khó khăn thiếu thốn; còn ta ngồi không 
mà y phục có thừa, chẳng biết quý tiếc. Người khác 


235 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


thì nhà tranh vách lá, rối rắm suốt đời; còn ta thì nhà 
to sân rộng, nhàn tĩnh quanh năm. 


Người khác cực nhọc để ta được an nhàn, có thể 
an lòng được sao? Lấy nguôn lợi của người khác để 
trau chuốt thân mình, như thế có hợp lý chăng? 


Cho nên, nếu tự thân mình không thể vận dụng 
đủ bi lẫn trí, không tự trang nghiêm cả phúc lẫn tuệ, 
khiến cho tất cả đàn-na tín thí đều được nhờ ơn, hết 
thảy chúng sinh đều được lợi ích, thì cho dù hạt gạo sợi 
tơ, nhỏ nhặt đến thế cũng phải đền trả đủ, mà quả báo 
xấu ác cũng khó lòng tránh khỏi. 

Đó là nhân duyên thứ tư để phát tâm Bô-đẻ. 

Thế nào là nghĩ đến ơn chúng sinh? 

Đó là nói việc ta và chúng sinh từ vô số kiếp đến 
nay, đời này kiếp nọ vẫn thường thay đổi làm cha mẹ 
của nhau, nên có ơn với nhau. Nay tuy sang đời khác 
thì mê mờ hôn ám, chẳng còn biết nhau, nhưng theo 
lý mà suy, thì lẽ nào có ơn lại không lo báo đáp? 


Ngày nay tuy thấy những con vật mang lông đội 
sừng, sao biết được trước đây ta chẳng từng làm con 
của chúng? Ngày nay tuy thấy những loài côn trùng 
nhỏ nhít, sao biết được trước đây chẳng từng là cha 
mẹ của ta? Thường thấy trẻ thơ, nếu phải xa cách cha 
mẹ thì lớn lên không nhớ được dung mạo, huống chi 
là cha mẹ trong đời trước, nay tất nhiên không thể 
nhớ được. Ví như cha mẹ đời trước giờ đang gào khóc 
dưới địa ngục, lăn lộn trong cảnh giới nga quỷ, khổ sở 
đớn đau ai biết được? Đói khát thiếu thốn ai bảo cùng 


236 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


ta? Dù ta không thấy nghe hay biết, tất nhiên họ vẫn 
đang mong câu có người cứu giúp. Chỉ Kinh văn mới 
có thể kể rõ sự này, chỉ đức Phật mới có thể dạy ta việc 
ấy, còn những kẻ tà kiến làm sao biết được? 


Cho nên, Bỏ Tát quán chiếu nơi trùng kiến, thấy 
tất cả đêu là cha mẹ trong quá khứ, đêu là chư Phật 
trong tương lai, thường nghĩ việc làm lợi ích, báo đáp 
ân đức. 

Đó là nhân duyên thứ năm để phát tâm Bô-đẻ. 

Thế nào là nghĩ đến nỗi khổ sinh tử? 

Đó là nói ta cùng với hết thảy chúng sinh, từ vô số 
kiếp đến nay thường ở trong sinh tử, chưa từng được 
giải thoát. Khi cõi nhân gian, lúc miễn thiên thượng, 
khi ở cõi này, lúc sang phương khác, sống chết vạn 
mối, thăng trảm thoáng chốc. Vừa sinh cõi trời thoắt 
đã làm người; rồi thoắt lại đã sa vào địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sinh. Cửa địa ngục sớm ra tối vào, hang sắt 
lạnh tạm rời lại đến. Lên núi đao toàn thân chẳng còn 
một chút da, leo cây phủ kiếm khắp người chịu cắt 
xẻo. Hòn sắt nóng chẳng trừ cơn đói, nuốt vào rôi 
ruột gan chín bấy. Nước đồng sôi không nguôi cơn 
khát, uống vào rồi xương thịt nát nhừ. Cưa sắc cưa 
ha thân thể, vừa đứt ra đã dính liên trở lại; gió quái 
lạ thối thoáng qua người, chết đi rồi đã sống lại ngay. 

Lửa dữ đây thành, vang tiếng kêu gào thảm thiết; 
vạc lớn nấu đun, chỉ nghe âm thanh thống khổ bên 
tai. Băng giá vừa ngưng, thân xanh mét như sen xanh 
bó nhụy; máu thịt rã rời, thể bằm đỏ như ngó sen dập 


237 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


nát. Sống chết trong một đêm, địa ngục trải qua vạn 
lượt; đau đớn thống khổ mỗi ngày, so với nhân gian 
đài hơn trăm tuổi. Đã bao lần khiến ngục tốt phải ra 
sức hành hình mệt nhọc, mà nào ai chịu tin lời Diêm 
chúa răn đe? Lúc thọ hình mới biết là khổ, tuy hối hận 
làm sao quay lại? Nhưng thoát ra rồi quên sạch sành 
sanh, bao nghiệp ác vẫn làm như cũ! 


Dùng roi quất lừa chảy máu, ai biết mình đang 
đánh mẹ? Dắt lợn vào lò mổ, nào hay ta sắp giết cha? 
Ăn thịt con không biết, Văn vương xưa còn như thế.! 
Nhai nuốt cha mẹ chẳng hay, muôn loài đều vậy cả. 
Ngày trước cùng ân ái, nay oán thù nhau; xưa vốn là 
thù địch, nay thành cốt nhục một nhà. Trước là mẹ 
nay lại làm cha, trước là cha nay lại làm chồng. Nếu 
nhớ biết được chuyện đời trước, ắt phải thấy xấu hổ, 
nhục nhã. Người có thiên nhãn nhìn thấu tất cả, ắt 
phải thấy nực cười thương xót. 


Phần uế tụ thành một bọc, chín tháng trong ấy 
khó qua; máu mủ nhơ nhớp một đường, nhất thời 
chui xuống đáng thương! Ấu thơ không biết, đó đây 
đều không phân biệt; lớn lên nhận hiểu, tức thời khởi 
sinh tham dục. Không bao lâu thì bệnh khổ, già nua 
tìm đến; chẳng mấy chốc vô thường đã gọi. [Phút lìa 
đời] gió lửa hỗn độn, vây quanh thân thức rối loạn; 
tinh huyết cạn kiệt, bên ngoài da thịt dân khô. Mỗi lỗ 


T Văn vương lúc còn bị giam ở Dứu Lý, bị Trụ vương giết con trai lấy thịt 
nấu chín đưa cho ăn. Vì muốn giữ mạng sống đề thành tựu việc lớn, 
ông tuy biết nhưng đành phải giả vờ không biết vẫn ăn vào. Trụ vương 
thấy vậy cho ông là người tảm thường, không cần phải đề phòng, nhờ 
đó mà ông thoát chết. 


238 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


chân lông đêu như kim đâm thấu thịt; mắt mũi miệng 
thảy đều như dao cắt. Con rùa mang nấu chín, thịt lôi 
ra khỏi mai vẫn còn là đễ, so với thân thức lâm chung 
thoát xác, khó hơn bội phần. 


Tâm này không có chủ thể thường tôn, như kẻ đi 
buôn khắp chốn đêu làm khách lạ. Thân này không 
có hình thể cố định, chỉ như nhà ở thường đời chuyển 
đó đây. Thân này biết bao lân qua lại giữa luân hôi, 
[tính đếm ra thì] số hạt bụi cõi đại thiên cũng không 
so được. Mỗi mỗi biệt ly rơi lệ, [gom hết lại thì] sóng 
nước bốn biển chẳng nhiều bằng. Xương cốt bao đời 
tích lũy, dẫu núi cao còn chưa sánh kịp. Thân xác từng 
bỏ trong sáu nẻo, dàn trải ra tràn khắp cõi đất. Ví như 
không được nghe lời Phật dạy, những điều như vậy ai 
thấy ai nghe? Khi chưa đọc qua Kinh điển, lý lẽ như 
thế làm sao rõ biết? 


Nếu cứ tham luyến như xưa, si mê không khác 
trước, chỉ sợ trong muôn kiếp ngàn đời, một lân sai sẽ 
trăm lân sai tiếp. Thân người này khó được dễ mất, 
tuổi đời trôi nhanh không thể níu kéo. Rồi đường 
trước mịt mờ, một lần biệt ly là thăm thảm. Nghiệp 
báo xấu ác trong ba đường dữ, tự làm tự chịu. Đau 
đớn không sao nói hết, biết ai thay mình nhận lãnh? 
Nói đến đây, sao có thể không rùng mình run sợ? 

Vì thế nên phải dứt dòng sinh tử, thoát biển ái 
dục, cứu mình cứu người, cùng lên bờ giác. Công phu 
thành tựu trong muôn kiếp lâu xa, đều tùy thuộc vào 
nỗ lực quyết định một lần này. 


Đó là nhân duyên thứ sáu để phát tâm Bô-đẻ. 


239 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Thế nào là tôn trọng tự tánh linh giác? 

Đó là nói việc tâm thức này của ta hôm nay, so với 
tâm thức của đức Thích-ca Như Lai quả thật không 
hai, không khác. Vì sao đức Thế Tôn từ vô lượng kiếp 
trước đã sớm thành Chánh giác, còn ta thì đến nay 
vẫn hôn mê điên đảo, vẫn là phàm phu? Đức Thế Tôn 
lại có đủ vô lượng thần thông, trí tuệ, công đức trang 
nghiêm, còn ta thì chỉ thấy đây dẫy vô số phiên não, 
nghiệp lực dắt dẫn, sinh tử trói buộc? Cùng một tâm 
tánh mà mê ngộ cách nhau như trời vực, tĩnh tâm suy 
xét, lẽ nào lại không đáng hổ thẹn? Thật chẳng khác 
gì hạt châu vô giá nằm trong bùn nhơ, bị xem như 
ngói sỏi không ai quý trọng. 

Thế nên phải dùng đến vô số pháp lành để đối trị 
phiên não, dày công tu tập giới hạnh thì tánh đức mới 
hiển lộ, như hạt châu kia được rửa sạch mài bóng, 
mang treo lên tòa cao rực rỡ tỏa chiếu, soi sáng khắp 
nơi. Như thế mới có thể gọi là không bội ơn giáo hóa 
của Phật, không uống phụ tánh linh giác của chính 
mình. 

Đó là nhân duyên thứ bảy để phát tâm Bô-đè. 

Thế nào là sám hối nghiệp chướng? 

Trong kinh dạy rằng, phạm một trong các tội đột- 
cát-la,' phải đọa vào địa ngục thời gian lâu bằng 500 
năm ở cõi trời Tứ thiên vương.2 Đột-cát-la là tội nhẹ, 


1 Đột-cát-la (duskrta): chỉ chung nhóm tội nhẹ trong giới luật, nên cũng 
gọi là tội khinh cấu. 

2 Mỗi một ngày đêm ở cói trời Tứ thiên vương bằng 50 năm ở cối người. 
Vì thế, thời gian được nói ở đây là hơn 9 triệu năm ở cói người. 


240 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


mà còn chịu nghiệp báo như vậy, huống chi các tội 
nặng, nghiệp báo quả thật khó nói hết! 

Chúng ta ngày nay trong sinh hoạt thường ngày, 
mỗi hành vi, động tác thường phạm giới hạnh; mỗi 
miếng cơm, ngụm nước luôn trái luật nghi. Mỗi một 
ngày qua đã phạm vô số tội, huống chi trong suốt một 
đời, trải qua nhiêu kiếp, tội lỗi sinh khởi chắc chắn là 
không thể nói hết! 

Chỉ xét riêng theo Năm giới mà nói, mười người 
đã chín kẻ phạm, nhưng người bày tỏ phát lộ thì ít, 
kẻ che giấu lại nhiêu. Năm giới chỉ là giới của người 
cư sĩ mà còn chưa giữ trọn, huống chỉ các giới sa-di, 
tỳ-kheo, Bô Tát giới, hẳn sự thiếu sót đã quá rõ không 
cân phải nói. Có ai hỏi đến liên xưng danh tỳ-kheo, 
nhưng xét thực chất lại chưa trọn đức hạnh của người 
cư sĩ, chẳng đáng hổ thẹn lắm sao? 


Nên biết rằng, giới luật do Phật chế định, thà 
không thọ trì, một khi đã thọ trì thì không được 
hủy phạm, một khi đã hủy phạm thì rốt cùng phải 
chịu đọa lạc. Nếu không sớm khởi tâm thương mình 
thương người, đau xót cho người, đau xót cho mình, 
thân khẩu cùng thống thiết, miệng niệm lệ rơi đều 
chân thành, khắp vì tất cả chúng sinh, bi ai cầu xin 
sám hối, thì chắc chắn trong ngàn đời muôn kiếp, khó 
tránh được quả báo xấu ác. 


Đó là nhân duyên thứ tám để phát tâm Bỏ-đè. 
Thế nào là câu sinh Tịnh độ? 
Đó là nói việc nơi thế giới Ta-bà này, tu hành tăng 


241 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


tiến rất khó khăn; được vãng sinh về Tây phương Cực 
Lạc, thì thành tựu quả Phật cũng đễ dàng. Vì dễ dàng 
nên một đời có thể xong việc, bởi khó khăn nên nhiều 
kiếp vẫn chưa thành. Thế nên, các bậc hiển thánh xưa 
nay, ai ai cũng cũng đều hướng đến; trong ngàn kinh 
muôn luận, đâu đâu cũng chỉ về Tịnh độ. 


Trong đời mạt pháp, không một pháp môn nào 
vượt hơn Tịnh độ. Tuy nhiên, trong kinh dạy rằng, 
căn lành ít không thể vãng sinh, phúc đức nhiều mới 
có thể thành tựu. Muốn nhiêu phúc đức, chẳng gì hơn 
niệm danh hiệu Phật; muốn thừa căn lành, không gì 
bằng phát tâm rộng lớn. Vì thế, niệm thánh hiệu dù 
trong chốc lát, cũng hơn người bố thí trăm năm; một 
khi vừa phát tâm Bô-đề, đã vượt qua sự tu hành nhiều 
kiếp. 

Niệm Phật vốn mong thành Phật, nếu chẳng phát 
tâm rộng lớn thì niệm để làm gì? Phát tâm là để tu 
hành, nếu không sinh về Tịnh độ thì dù phát tâm rồi 
cũng sẽ thối chuyển. Cho nên, ruộng tâm địa gieo hạt 
giống Bô-đẻ, dùng lưỡi cày niệm Phật, thì đạo quả 
tự nhiên tăng trưởng. Nương con thuyền đại nguyện, 
vào biển lớn Tịnh độ, cõi Tây phương quyết định 
được vãng sinh. 

Đó là nhân duyên thứ chín để phát tâm Bô-đẻ. 

Thế nào là khiến cho Chánh pháp được trụ thế 
lâu dài? 

Đó là nói việc đức Thế Tôn từ vô số kiếp đến nay, 
vì chúng ta mà tu đạo Bỏ-đẻ, việc khó làm cũng làm 


242 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


được, việc khó nhẫn cũng nhẫn được, cho đến khi 
nhân quả viên mãn, cuối cùng thành tựu quả Phật. 


Sau khi thành Phật, hóa độ chúng sinh trọn khắp, 
nhân duyên đã dứt mới nhập Niết-bàn. Cho đến 
các giai đoạn chánh pháp, tượng pháp đều đã qua, 
nay chỉ còn thời mạt pháp. Giáo pháp không người 
tu tập, tà chánh chẳng thể phân, đúng sai không rõ 
biết; người người tranh đua chạy theo nhân ngã, thảy 
thảy đều mưu câu lợi danh. Nhìn khắp thiên hạ mênh 
mông đều là như vậy, chẳng còn ai biết Phật là người 
nào, Pháp có nghĩa chi, Tăng là danh xưng gì? Suy tàn 
cho đến mức ấy, nói ra càng không nỡ, mỗi khi nghĩ 
đến bất giác phải rơi lệ. 

Chúng ta là Phật tử mà không thể báo đền ơn 
Phật, tự thân không làm lợi mình, đối với bên ngoài 
chẳng làm lợi người, sống trên đời đã là vô ích, chết 
đi cũng chẳng lợi lạc mai sau, trời tuy cao không sao 
che chở, đất tuy dày chẳng thể đỡ nâng. Như vậy, kẻ 
mang tội lỗi nặng nề nhất, chẳng phải ta thì là ai? 


Do đó nên trong lòng đau đớn không sao chịu nổi, 
chẳng nghĩ được cách nào cho vẹn toàn. Hốt nhiên 
liền quên đi sự kém cỏi của mình, khởi phát tâm Bồ- 
đề rộng lớn. Tuy hiện nay không thể vãn hồi đời suy 
mạt, nhưng quyết sẽ lo tính việc hộ trì Chánh pháp 
tương lai. Vì thế mới cùng các vị thiện hữu đến nơi 
đạo tràng, soạn thành sám pháp, lập pháp hội này, 
phát khởi 48 lời nguyện lớn, mỗi nguyện đều cứu độ 
chúng sinh. Mong sao luôn giữ tâm sâu vững trong 
trăm ngàn kiếp, tâm nào cũng đều là tâm Phật. 


243 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


Kể từ hôm nay cho đến tương lai không cùng tận, 
hết một đời này nguyện sinh về Cực Lạc, tiến tu lên 
hàng cửu phẩm, quay lại cõi Ta-bà, làm cho mặt trời 
Phật đạo lại rực rỡ huy hoàng như trước, Phật pháp lại 
rộng mở khắp thế gian, chư Tăng như biển lớn thanh 
tịnh trong toàn cõi, người người được hóa độ ngay tại 
Ta-bà, đời thịnh đức nhờ đó tăng thêm, Chánh pháp 
trụ dài lâu cõi thế; tâm nguyện hết sức chân thành, 
tha thiết như vậy. 

Đó là nhân duyên thứ mười để phát tâm Bỏ-đê. 

Mười nhân duyên như trên đều đã biết, tám 
khuynh hướng phát tâm cũng hiểu rõ ràng, như vậy 
thì hướng đi đã có, điểm phát khởi đã xác định. Thêm 
vào đó ta lại được thân người, sống nơi văn hiến, sáu 
căn bình thường, thân thể khỏe mạnh an ổn, có đủ tín 
tâm, thật may mắn thay đường tu không có gì chướng 
ngại. 


Huống chi ngày nay chúng ta lại được xuất gia, 
được thọ Cụ túc giới, được gặp đạo tràng, được nghe 
Phật pháp, chiêm ngưỡng xá-lợi Phật, lại tu tập sám 
pháp, gặp được bạn lành, đây đủ nhân duyên thù 
thắng. Nếu hôm nay đây không phát tâm Bỏ-đề, thì 
còn đợi ngày nào? 

Chỉ mong Đại chúng thương đến sự chân thành 
dẫu là ngu muội, xót cho chí nguyện khó nhọc kiên 
trì của tôi, xin hãy cùng nhau phát tâm, lập nguyện 
Bô-đề. Người chưa phát tâm, hôm nay hãy phát tâm; 
đã phát tâm rồi xin hãy tăng trưởng; đã tăng trưởng 
rôi, xin hãy tiếp tục đừng gián đoạn. Đừng sợ khó 


244 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


khăn mà thối thất, đừng thấy dễ dãi mà xem thường 
không cẩn trọng; đừng quá nôn nóng mà không giữ 
được dài lâu, đừng lười nhác buông thả mà thiếu sự 
dũng mãnh; đừng yếu hèn mất đi sự phấn chấn, đừng 
lần lữa do dự mà đợi chờ không dứt khoát; đừng vì tự 
thấy mình ngu si mà buông xuôi không chú ý, đừng 
vì căn tánh chậm lụt mà nghĩ mình không thể dự 
phân. Ví như việc trông cây, lâu ngày thì rễ cạn dân 
ăn sâu; hoặc như mài dao, mài lâu thì lưỡi cùn thành 
sắc bén. Lẽ nào vì thấy rễ cạn mà không trồng, để cây 
phải chết khô; vì thấy lưỡi cùn mà không mài, để dao 
thành vô dụng? 

Hơn nữa, nếu cho rằng tu hành là khổ nhọc, ấy 
thật chẳng biết rằng, lười nhác buông thả sẽ còn khổ 
hơn. Tu hành thì khổ nhọc tạm thời, nhưng được 
an vui mãi mãi, lười nhác thì an ổn tạm bợ một đời, 
nhưng phải chịu khổ đau nhiều kiếp. Huống chỉ, 
nếu nhờ đến con thuyền Tịnh độ, thì đâu phải lo gì 
thối chuyển? Được pháp vô sinh làm sức nhẫn chịu, 
thì đâu ngại gian nan? Nên biết rằng tội nhân trong 
địa ngục, mà còn có kẻ phát tâm Bô-đề từ kiếp trước, 
huống chỉ là Phật tử trong cõi người, lại không lập đại 
nguyện đời này? 

Do hôn ám si mê từ vô thủy, nên việc ngày trước 
không thể cản ngăn; ngày nay được tỉnh ngộ, chuyện 
tương lai có thể sửa đổi. Kẻ mê chưa ngộ vốn đã đáng 
thương, nhưng người biết mà không làm lại càng 
đớn đau đáng tiếc hơn nữa. Nếu biết sợ nỗi khổ địa 
ngục, thì tự nhiên khởi tâm tỉnh tấn. Luôn nhớ đến vô 


245 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


thường nhanh chóng, thì không dám lười nhác buông 
thả. Lại phải dùng giới pháp của Phật mà làm đòn roi 
nhắc nhở thôi thúc; nhờ bạn lành cùng nâng đỡ, dắt 
dẫn nhau. [Đã phát tâm rồi,] dù khi nguy cấp, gấp 
rút cũng chẳng hìa, dẫu suốt đời trọn kiếp, vẫn nương 
theo không bỏ, như vậy thì không còn lo gì sự thối 
thất. 


Đừng cho một niệm tưởng là nhỏ nhoi [mà khinh 
suất để duôi], đừng nghĩ việc phát nguyện chỉ là [nói 
suông nên] hư dối không hữu ích. Tâm chân thành thì 
sự việc đúng thật, nguyện lớn rộng thì chỗ thực hành 
sâu. Hư không chưa phải lớn, vì tâm này mới là rộng 
lớn; kim cương chưa phải bên chắc, vì nguyện lực còn 
bên chắc không gì hơn. 


Nếu đại chúng có thể thật lòng không gạt bỏ 
những lời trên, thì quyến thuộc Bỏ-đề từ đây nối kết, 
thệ ước đồng tâm niệm Phật từ nay bên chặt. Đã phát 
nguyện cùng sinh về Tịnh độ, cùng gặp Phật Di-đà, 
cùng giáo hóa chúng sinh, cùng thành Chánh giác, thì 
biết đâu trong tương lai ba mươi hai tướng tốt, trăm 
phúc tướng trang nghiêm, lại chẳng bắt đầu ngay từ 
sự phát tâm lập nguyện của hôm nay? Nguyện cùng 
đại chúng nỗ lực cố gắng. Điều tốt đẹp ấy, thật kỳ 
vọng lắm thay! 


246 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CÁU SINH TỊNH 


MMUC LỤC 


ta: Xưng tán hình tượnG ‹‹::.:.::.::::.sss-c‡sccs-vc2<sssssese< 
c& Tiểu sử Tiên sinh Chu An Sĩ.............................---<<<<< 
t& Lời dẫn về việc khác bản ¡in lại Tây quy trực chỉ ..... 
ta QUYỂN MỘT 
NT na ae 
+ Ngãi.À-nani thưa thÍÍH ‹..ii:26:i1262262064216421166486 1816 
+ Hai lần nêu rõ cõi Cực Lạc..................--..cc cty 
% INhiôn: Quy quai KH» onnõáng  aadaubilii0đsi00y4extsei 
+ Tròn nguyện xưa, thành quả Phật ........................ 
+ Bốn mươi tám đại nguyện.........................-..ccc c2 
+ Giải thích danh hiệu. .................... 2c 5221111 
St: tcrlfifliftr HÔNHDÚ] 2s scnassbesfbieneeaeocaddligbtfadblleia4iseese 
+ Nhạc trời, mưa hoa ................ 2. 1E key 
SP: 0 lWoIUI VD) HO oasksavded6a00610n)Al66-doai2Wllad06ses4clcaiu¿d 
+ Cây báu, lưới báu phát âm vi diệu........................ 
+ Nước tắm, hương hoa đều mâu nhiệm................. 
% Chin.hồt ĐH THÍ saax6x116iioiailiedblsul21440 444646 04asbds 
% Cảnh tượng thủ thẤNG uc 61610444246/1241044204sả4 
+ Thức ăn uống tự nhiên hóa hiện...........................- 
4 tí 100 T11 1D án da áád(A0xsdjE6ngnártodssee 
“S0 Sinhf ILYTĐT HfflboiassaesaetiGG0420120424s0l1404easisasli 
+ Tu tập pháp quán được thấy Phật ........................ 
#*- Niệm: Phật được thấy Phẩ( 2c cs0irioaee 
* Niệm Phật được vãng SINH siiisiadedddaodd 
+ Vãng sinh không phải việc dễ dàng...................... 
+ LớiI dặn dò sau ChÓI..:.:.....-cccc c2 006C 2021001121106 101688x 142 
® Phương ipohä HồHHỆWT:áuisnsii6644210A4046664608 88 


247 


ĐỘ 


AN SĨ TOÀN THƯ - TẬP 5 


+ Nghi thức niệm Phật, từ khởi đâu đến kết thúc.... ó7 


+ Pháp mối: trì Tung mÙỔI ĐIỆN ..iissiiccsscedisbdiadiiu ó9 
#° Hi mIG Dê: D má aaaorbibivdiôntesadld0448s30a3)0808 71 
*- Pháp: tố ThỢ GUWỂTÌÌuiáxc da tiadrdhihuÊ ghi gi 2Axangg 73 
ta QUYỂN HAI 
St lLc ||, các 6n an tk xe 4y5s3sifexalotduslesdg 040592016 75 
+ Mười điều nghi vấn về Tịnh độ .............................. 76 
+0 †TDHI TH HH sa vssvs0ieisikukndEoinglketsllelseesdanbf 76 
%- EiiEtl i0 l-THT THẾÍLŠus8s den ddgibattigtiAdkiilsAdokioleg 78 
+ Eiiểêu nghị thú 8... c0 0224211616161 601 du0, 79 
XE Lí TC HT THỢ TỰ si 26sis6xs46as6uisl6411044100A014916361231x 80 
+ ĐiếU ri0il:THHTIETTsitoiisibnindiniiteoidiadhasessloswo 6 
3 ĐỀU i0 THÍ TS D cua tu angnolbadakleeessekeerebdib 83 
%-E 11L fneihil LTD Đổ Veelose1eseisasesesesesoiasolAreqgdoslisaajlasaaeg 84 
3--EiiGu fìchi' THỨ BằNtisá6210211421036445 L2 c4À1440x0466Eseeccds 85 
`-1)iEtI HOT THIẾT EHft,„sásxế2nafstvirliodteeekllkellàs43L49ab0e 8ó 
% EIỂH i6 II THIẾT HT xua assotntrindatiafdistsiisnbauÔbsisnbsitg 88 
+ Những nghi vấn về pháp tu Tịnh độ...................... 90 
ta QUYỂN BA 
TT T021 nàn. 113 
+ Bài văn khuyên tu hành..........................-sccccccscccse2 114 
+ Chướng ngại của lý còn nặng nề hơn tham dục .117 
+ Tft Ghi tiẲmeo li 0 sá2s»auseaslsseeesbiRisluAa 119 
+ Sau phải tin sâu lý nhân quả.........................--.-s:>: 120 
+ Khổng tử nhất định từng nói về thuyết ba đời... 121 
+ Người có trí đừng nhận mạng sống ngắn ngủi.. 123 
+ Người có trí không nên khép chặt quan điểm.... 124 
+ Kinh điển đạo Phật nhất định phải đọc qua....... 127 
+ Ngài Huyền Trang khơi dậy củng cố niêm tin... 128 
+ Nên sinh tâm chán lìa thân xác thịt này............... 130 
+ Người con hiếu thảo không muốn vào thai........ 131 


248 


KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ 


+ Bậc tôn quý nên tự biết hổ thẹn......................... 133 
+ Ví dụ con tằm làm kén .................. .....c S11 sex 135 
SẼ Vi GEIIII HT G0 xsusssessveascteipdpbeksetbigtl4604340-1Aa3C3162 136 
%- VI li PIETUfTsuoexesexestcfb3iZ9028488adi4ps0i200gi88l1aa18841/ox6l hà? 
+ Ví dụ con chồn...................... . c1 S11 v Sky 138 
# EỔ |DÌ;ch@ Diễm VUOI Gxeeerisoikiisedesa84ia 139 
3-1 CDWN PHI TM ỆEeibsscsi3ái400kdsidiidliiiisit28de8bg 140 
+ Con ruồi ngu si trong cửa sỐ......................-..-..c-«S- 141 
* Bốn cách thuận BHỤC HQ si: á26sisedua 141 
SP Thuế CT1 TEEN ETESEsixaisskliiosoaldlQ4G6,4662ae 142 
*' Có nguyện sẽ được thành TỰƯU.........ccaooớe 143 
*-' Người xuất gia phải tu TỊnH đỘ «.áiicnibsstUe 145 
+ Bậc cao tăng cũng nên tu Tịnh độ....................... 14ó 
+ Không thể cam tâm làm quỷ........................--.-:-- 147 
+ Chín loài đều có thể vãng sinh...........................-- 148 
+ Niệm Phật không hề uồổng phí công sức ............. 150 
+ Niệm Phật là điều thù thắng nhất ở thế gian ..... 151 
+ Đại sư Ấn Quang phụ ghi chuyện niệm Phạt...... 152 
ta QUYỂN BỐN 
S?-ILOIIfC|  Diaicatilserdondiedodiodiiihdieloiahieidfloisiirtiab 155 
+ Chuyện vãng sinh của các vị Bồ Tát ................... 15ó 
+ Chuyện vãng sinh của các vị cao tăng................. 12 
+ Chuyện vãng sinh của ni GIỚI ‹........c se 18ó 
+ Chuyện vãng sinh của vua quan.......................... 188 
+ Chuyện vãng sinh của hàng cư sĩ....................... . 196 
+ Chuyện vãng sinh của những người trẻ tuổi....... 207 
+ Chuyện vãng sinh của phụ nữ............................... 211 
+ Chuyện vãng sinh của người xấu biết sám hối ... 219 
*-' Chuyện vãng sinh của thủÙ VẬN cececeeeaaeeeednrde 221 
+ Phụ đính: Truyện Cư sĩ Thắng Liên...................... 222 
ta PHỤ ĐÍNH VĂN KHUYÊN PHÁT TÂM BỒ-ĐỀ.....229 


249 


&⁄Z đ/⁄ 


TT. kinh Pháp Cú, đức Phật dạy rằng: “Pháp 
thí thắng mọi thí.” Thực hành Pháp thí là chia 
sẻ, truyền rộng lời Phật dạy đến với mọi người. Mỗi 
người Phật tử đều có thể tùy theo khả năng để thực 
hành Pháp thí bằng những cách thức như sau: 


1. Cố gắng học hiểu và thực hành những lời Phật dạy. 
Tự mình học hiểu càng sâu rộng thì việc chia sẻ, bố 
thí Pháp càng có hiệu quả lớn lao hơn. Nên nhớ rằng 
việc đọc sách còn quan trọng hơn cả việc mua sách. 


2. Phải trân quý kinh điển, sách vở in ấn lời Phật dạy. 
Khi có điều kiện thì mua, thỉnh về nhà để tự mình 
và người trong gia đình đều có điều kiện học hỏi 
làm theo. Không nên giữ làm của riêng mà phải sẵn 
lòng chia sẻ, truyền rộng, khuyến khích nhiều người 
khác cùng đọc và học theo. Không nên để kinh sách 
nằm yên đóng bụi trên kệ sách, vì kinh sách không 
có người đọc thì không thể mang lại lợi ích. 


3. Tùy theo khả năng mà đóng góp tài vật, công sức 
để hỗ trợ cho những người làm công việc biên soạn, 
dịch thuật, in ấn, lưu hành kinh sách, để ngày càng 
có thêm nhiều kinh sách quý được in ấn, lưu hành. 


Thông thường, việc chi tiêu một số tiền nhỏ không 
thể mang lại lợi ích lớn, nhưng nếu sử dụng vào việc 
giúp lưu hành kinh sách thì lợi ích sẽ lớn lao không thể 
suy lường. Đó là vì đã giúp cho nhiều người có thể hiểu 
và làm theo lời Phật dạy. Mong sao quý Phật tử khắp 
nơi đều lưu tâm đóng góp sức mình vào những việc 
như trên. 


TINH YẾU THỰC HÀNH PHÁP THÍ 





- Mua thỉnh kinh sách uê đọc, tự trình 


sẽ được rất nhiêu lợi ích. 


Chia sẻ, truyên rộng bằng cách cho 
mượn, biếu tặng kinh sách đến nhiều 
người thì lợi ích ấu càng tăng thêm 
gấp nhiêu lân. 

Đóng sóp công súc, tài 0uật để hỗ 
trợ công 0iệc biên soạn, dịch thuật, 


giảng giải, in ấn, lưu hành kinh sách 


thì công đúc lớn lao không thể suy 


lường, 0ì có 0ô số người sẽ được lợi 


ích từ uiệc lưu hành kinh sách. 





huyện trong thiên hạ, muôn việc đều có thể giả tạo, chỉ 
riêng một sự sống chết là hoàn toàn không thể giả tạo. Từ xưa 
đến nay, các bậc thánh hiên hào kiệt, vì người giảng giải giáo 
pháp, bàn luận đạo đức, tu hành theo nhân nghĩa, số lượng 
rất nhiều, không chỉ là ngàn vạn.... Nhưng các vị ấy đến khi 
qua đời, nếu không phải do bệnh tật nằm trên giường mà 
chết, thì cũng là do tuổi già mà chết. Nếu như nói đến những 
việc như biết trước ngày giờ mình sẽ chết, tắm rửa sạch sẽ rồi 
ngồi an nhiên mà đi, hoặc có mùi hương lạ tỏa thơm khắp 
nhà, hoặc nghe tiếng nhạc trời réo rắt nghênh đón, thì từ 
thuở khai thiên lập địa đến nay chưa từng nghe dù chỉ một vị 
trong số đó đạt được. 

Chỉ riêng đối với những người niệm Phật thì những điềm 
lành lúc lâm chung như vậy thật không chỉ có một hai trường 
hợp. Cho nên, không ai được thọ dụng tốt đẹp hơn người 
niệm Phật, mà cũng không ai tôn quý hơn người niệm Phật. 
Vào giây phút lâm chung nếu đã được an nhiên như thế, thì 
chỗ tái sinh về nhất định phải là nơi phúc đức phi thường... 

Trích Lời dẫn 
phần Lược kể chuyện vãng sinh 


Mời Các Bạn Tìm Đọc: 





